ĐOẠN TRỤ LẬU HOẶC 


J0) 0240)009.0° 


= HH 
II! 





Tác giả: Acharya Buddharakkhita 
Dịch giả: Pháp Thông 
-—-o0O--- 
Nguồn 
http://www.hoavouu.com 
Chuyển sang ebook 08-11-2014 
Người thực hiện : 
Nguyễn Ngọc Thảo - thao_ksd(@)yahoo.com.vn 
Nam Thiên - namthien(gmail.com 


Link Audio Tại Website hfíp:/2www.phapthihoi.org 
Mục Lục 


TỤA 

LỜI GIỚI THIỆU (1) 

LỜI GIỚI THIỆU (2) 

LỜI NGƯỜI DỊCH 

PHÂN I - KINH TẤT CÁ LẬU HOẶC (Sabbàsava Sutta) 
ĐOẠN TRỪ DO TRI KIÊN (Dassanã pahãtabbä) 
ĐOẠN TRỪ BẰNG PHÒNG HỘ (Samvwara pahãtabba) 
ĐOẠN TRỪ BẰNG CHƠN CHÁNH THỌ DỤNG (Patisevanä pahãtabbä) 
ĐOẠN TRỪ DO KHAM NHÂN (Adhiväsanä pahãtabbä) 
ĐOẠN TRỪ BẰNG TRÁNH NÉ (Parivajjanä pahãtabba) 
ĐOẠN TRỪ BẰNG TRỪ DIỆT (Vinodanä pahãtabba) 
ĐOẠN TRỪ BẰNG TU TẬP (Bhãvanã pahätabbä) 
DIỄN GIẢI TRÊN TINH THÂN CHÚ GIẢI 
THIÊN CHÍ VÀ THIÊN QUÁN 
LẬU TẬN - KHINASÄVA 
HẮC - BẠCH PHÂN MINH 
NGẠO MẠN VÀ PHÓNG DẬT 
TỰ MÃN 


BỞI LÔNG TÌM VÉT 

TRÍ TUỆ VẬN HÀNH 

BUÔN LẬU TINH THÂN _ 

BẬC HỮU HỌC VÀ BẠN ĐÔNG PHẠM HẠNH 
ĐOẠN TRỪ LẬU HOẶC 

KINH PHÁP MÔN THÊ NHẬP 

ĐI TÌM SỰ THỰC CUỘC ĐỜI 

SỰ THÔI THÚC DAI DĂNG 

KHÁM PHÁ TÂM 

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

Phần Tụ lậu (Ãsavagocchaka) Dhammasangani 


Toát yếu 01 : 


Toát yếu 02 


(Nikkhepa) * Thế nào là các pháp lậu (ãsava)? 
p 


:* Thế nào là các pháp phi lậu? 
Toát yếu 03 : 
Toát yếu 04 : 
Toát yếu 05 : 
Toát yếu 06 : 
Toát yếu 07 : 
Toát yếu 08 : 
Toát yếu 09 : 
Toát yếu 10: 
Toát yếu II : 
Toát yếu 12 : 


* Thế nào là các pháp cảnh lậu? 

* Thế nào là các pháp phi cảnh lậu? 

* Thế nào là các pháp tương ưng lậu? 

* Thế nào là các pháp bất tương ưng lậu? 

* Thế nảo là các pháp lậu và cảnh lậu? 

* Thế nào là các pháp cảnh lậu mà phi lậu? 

* Thế nào là các pháp lậu và tương ưng lậu? 

* Thế nào là các pháp tương ưng lậu mà phi lậu? 

* Thế nào là các pháp bất tương ưng lậu và cảnh lậu? 

* Thế nào là các pháp bất tương ưng lậu mà phi cảnh lậu? 


-—-o0O--- 


ĐOẠN TRỪ LẬU HOẶC 


MỘT NGHIÊN CỨU SÂU SẮC VÉ NHỮNG CẶN BÃ TINH THÂN THEO 
QUAN NIỆM PHẬT GIÁO 
Kính dâng: 
Hòa Thượng Hộ Tông 
Hòa Thượng Hộ Nhẫn 
Thành kính trí ân: 
Hòa thượng Minh Châu 
Hòa thượng Tịnh Sự 
Thây Viên Minh 
Thượng Tọa Hộ Pháp 
Thượng Tọa Giác Chánh 


Nhờ những bộ Kinh, những tác phẩm, những lời chỉ giáo của các Ngài mà dịch 
phám này được hoàn thiện hơn. 


_—-000--- 
TỰA 


Sự giải thoát tinh thần, theo lời dạy của Đức Phật, được thành tựu băng việc 
đoạn trừ các lậu hoặc (ô nhiễm trong tâm). Thực vậy, bậc A-la-hán thường được 
nói đến như bậc lậu tận - Khinäsava, bậc đã đoạn trừ mọi lậu hoặc. Chính vì thế, 
người đi tìm chân lý cần phải hiểu rõ những lậu hoặc này là gì, và làm cách nào để 
loại trừ được nó. Câu trả lời nằm trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbäsava 
Sutta), ở đây Đắng Giác Ngộ đã mở ra một phương pháp luận mà việc áp dụng của 
các pháp ấy là hoàn toàn hiệu quả. 

Ngoài việc chọn bài Kinh sâu sắc này làm đề tài căn bản, bần tăng còn góp nhặt tư 
liệu từ các nguồn khác nhau, rải rác trong Thánh điển Pãli, nhằm giới thiệu một 
nghiên cứu tương đối toàn diện về chủ đề quan trọng này. Các tài liệu tham khảo 
hoặc rõ ràng hoặc ngầm ý liên quan đến các lậu hoặc là một phần không thê thiếu 
được của Tam Tạng Päli - một truyền thống kinh điển đáng tin cậy nhất của Phật 
Giáo. Chỉ có trong những bản Kinh và Chú giải ấy mới luận bàn tỉ mỉ và làm sáng 
tỏ bản chất của Lậu Hoặc đồng thời rút ra được những pháp môn đoạn trừ thực 
tiễn. Tuy nhiên, nếu chỉ làm một bản liệt kê toàn diện về những gì liên quan đến 
Lậu Hoặc sẽ chẳng khác gì một sự luyện tập thuần lý thuyết, và như thế sẽ không 
đáp ứng được yêu cầu giải thoát tâm linh! 

Bản tăng hy vọng rằng tác phẩm này sẽ được dùng như một hướng dẫn thực tiễn 
cho việc hoàn thiện tự thân, đem lại sự an tịnh nội tâm và giải thoát khỏi cõi thế 
gian đang ngảy càng trở nên rỗi ren với những giá trị hão huyền. Ngưỡng nguyện 
pháp thí khiêm tốn này sẽ là một đóa hoa nở dưới chân Đắng Giác Ngộ, tác giả 
chính thức của tác phẩm này. 

Cầu mong hết thảy chúng sanh đều được an vuil 


Maha Bodhi Sociefy 


Bangalore, I978 
Hòa thượng Sri 1charya Buddharakkhita 


-—-0(0--- 


LỜI GIỚI THIỆU (1) 


Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbãsava Suf/a) là một trong những bài kinh Trung 
Bộ (Majjhina Nikãya)được nhiều thiền sư cũng như hành giả lưu ý nhất vì đó là 
pháp môn được Đức Phật trình bảy một cách khúc chiết, thiết thực và toàn diện. 
Toàn diện vì trong kinh này hàm súc phần lớn yếu tính Giáo Pháp của Đức Phật về 
con đường Giác ngộ giải thoát. 
Tính toàn diện rất quan trọng, nhất là trong thời mạt pháp, khi mà phần đông chỉ 
thích đi theo nhánh ngọn, có tính phân ly và cục bộ, nghĩa là chỉ biết hành theo 
những phương pháp vận dụng phiến diện, thiếu cái nhìn phố quát, nhất hướng và 
chu toản. 
Dĩ nhiên một phương pháp cục bộ cũng có thể đưa đến một số thành quả nhất định 
nào đó, khiến cho hành giả cảm thấy hài lòng, mãn nguyện, nhưng chăng khác nào 
một người bị lạc lối trong rừng sâu, tuy hái được một vài trái cây thơm ngon qua 
cơn đói khát, hay vượt qua một vài bụi bờ khó vượt thì đã vội vàng mừng rỡ, thật 
ra anh ta vẫn còn quanh quần trong khu rừng bao la mù mịt đây hiểm trở, chông 
gai. 
Cũng vậy, muốn thoát khỏi khu rừng luân hồi đầy phiền não khổ đau này, không 
thể dựa trên một vài phương tiện nghẻo nàn cục bộ nào đó, mà phải y cứ trên chân 
lý, có định hướng cùng với những pháp môn thực tiễn, rõ ràng và toàn diện. 
Nhìn thấy tầm quan trọng này của bài kinh, với khả năng uyên bác của mình, ngài 
Acharya Buddharakkhita đã khéo triển khai, giảng giải từng phương diện, trình tự 
những pháp môn tu tập trong kinh một cách vừa rộng rãi, rõ ràng vừa đúng theo 
truyền thống Chánh Tạng và Chú Giải của Giáo Pháp Nguyên Thủy, giúp những ai 
muôn thực hành chánh pháp có kim chỉ nam trong tay, không còn phân vân do dự, 
không sợ lạc lối lầm đường. 
Tuy nhiên, có bản đỗ trong tay chưa hăn là đã có thể khởi hành một cách dễ dàng, 
khinh suất, khi chưa định được vị trí đích xác của chính mình trên lộ trình giác 
ngộ. Đó là bí quyết mà mỗi người phải tự mình khám phá đề thấy lại chính mình, 
trước khi lên đường một cách ung dung, xác tín. 
Sư Pháp Thông, một dịch giả mới xuất hiện trong mấy năm gần đây nhưng đã giới 
thiệu cho giới học Phật những dịch phẩm có giá trị về mặt pháp học cũng như pháp 
hành, đồng thời cống hiến cho kho tàng Văn học Phật Giáo Việt Nam ngày thêm 
phong phú. 
XIn trân trọng giới thiệu. 


Tháng 09-2002 
Tỳ kheo Viên Minh 


-—-0(0--- 


LỜI GIỚI THIỆU (2) 


"Đoạn Trừ Lậu Hoặc" là tập luận giải bài kinh Sabbasava Sutfa trong 
Majjhima Nikãya (Trung Bộ) mà tác giả đã sử dụng phép "Quy nạp luận” gom các 
Phật ngôn tương ứng với từ Äsava (lậu hoặc) và "Tổng phối kiếm" các nghĩa lý về 
Äsava, cuôi cùng dùng Abhidhamma là hệ phân tích (Vibhanga) của truyền thống 
Theraväda để xác định Pháp (Dhamma va va{thana1). 

Đây là một phương pháp rất khoa học và rất chuẩn xác mà chính bản thân chúng 
tôi thường làm: Khi đọc kinh sách Việt văn thấy có những từ ngữ Phật học mới 
cũng như cũ, trước hết, nên tìm coi từ ngữ đó được dịch từ chữ gì của Päli, thí dụ 
như chữ "Asava", có người dịch là "lậu", "lậu hoặc", "trầm luân"... Khi biết được 
nghĩa Äsava của Pali rồi, mới tìm hiểu chi pháp của Äsava, theo Abhidhamma gồm 
có những chi pháp nào, thì thấy Kinh tạng thường nói "Lậu hoặc" có 3 điều pháp là 
Dục lậu, Hữu lậu, Vô minh lậu. Nhưng Abhidhamma lại có đến 4 điều pháp là 
thêm "Kiến lậu" và tìm thấy chi pháp Chân đề (Paramaftha sacca) chỉ có 3 tâm sở: 
Dục lậu, Hữu lậu là tâm sở Tham (Lobha cefasika), Kiến lậu là tâm sở Tà kiến, và 
Vô minh lậu là tâm sở 51 (Moha cefasika). 

Khi tìm thấy các tâm sở thuộc lậu hoặc rôi mới xét đến chỗ ở, bạn bè, đối tượng... 
của lậu hoặc. Chỗ ở thì lậu hoặc chỉ ấn náu trong phạm vi 12 tâm Bất thiện chớ 
không có nhiều hơn nữa; bạn bè thì lậu hoặc chỉ kết giao với 13 tâm sở Tợ tha và 
14 tâm sở Bắt thiện mà thôi; còn đối tượng thì lậu hoặc chỉ biết các tâm hiệp thế 
(81 tâm), các tâm sở phối hợp với tâm Hiệp thế, 28 Sắc pháp và đa số lậu hoặc biết 
theo kiểu chế định (Paññaứi) của Tục để (Sammutisacca) chữ các tâm Siêu thể, 
các sở hữu phối hợp với tâm Siêu thế, và Níp bàn thì không bao giờ lậu hoặc biết 
được. 

Tham, S¡ và Tà kiến là 3 tâm sở trong 14 tâm sở Bất thiện, chính nó là lậu hoặc. 
Trong 4 tâm tham hợp tà thì có đủ cả 3 lậu hoặc (hay 4 lậu hoặc); trong 4 tâm 
Tham ly tà thì có 2 hoặc 3 lậu hoặc (trừ Kiến lậu); trong 2 tâm Sân và 2 tâm S1 chỉ 
có 1 lậu hoặc (Vô minh lậu tức tâm sở Sï). Do đó mới có những luận đề: 

- "Pháp lậu mà bất tương ưng lậu" là tâm sở Si trong 2 tâm Sân, 2 tâm Si. 

- "Pháp lậu và tương ưng lậu" là tâm sở S¡, Tham, Tà kiến trong 4 tâm Tham hợp 
tả; và tâm S1, Tham trong 4 tâm Tham ly tả (lậu tương ưng với lậu). 

- "Pháp tương ưng lậu mà phi lậu”, là các tâm Bắt thiện và các tâm sở hợp với tâm 
Bắt thiện (trừ Tham, Si, Tà kiến). 

- "Pháp phi lậu, phi tương ưng lậu nhưng là cảnh lậu” là 18 tâm Vô nhân, 24 tâm 
Dục giới tịnh hảo, 27 tâm Đại hành, 13 tâm sở Tợ tha, 25 tâm sở Tịnh hảo và 28 
Sắc pháp, vì những pháp này còn bị lậu hoặc (tâm sở Tham, Si, Tà kiến) biết được, 
nhưng các pháp này không phải là lậu hoặc, cũng không tương ưng với lậu hoặc. 
Tác giả và dịch giả đã thành công trong tập luận giải "Đoạn Trừ Lậu Hoặc” này, 
qua lời phân tích kỹ lưỡng, dùng từ chuẩn xác và sáng tỏ, khiến người đọc có thể 


nhận định, hiểu biết rõ ràng về lý pháp, rất có lợi cho việc tu tập thiền 
Quán (ipassanã): Vì "Đoạn Tận Lậu Hoặc" đồng nghĩa với A-la-hán quả, cũng 
như nói vị ấy là bậc A-la-hán tức là vị ấy đã đoạn tận lậu hoặc. Những ai chưa 
đoạn tận lậu hoặc không phải là A-la-hán của Phật giáo, mà chỉ là A-la-hán của 
ngoại đạo. Vì ngoại đạo họ cũng tự xưng là A-la-hán, nhưng A-la-hán của họ còn 
"câu sanh pháp chấp", còn tái sanh, "thị hiện”, còn phải tiếp tục tu tập cho cho đến 
ngày đắc quả chánh đăng giác, như vậy chỉ là A-la-hán chế định (danh xưng) chứ 
chưa phải A-la-hán thật sự theo nghĩa "vô sanh, sát tặc, ưng cúng..." như Đức Phật 
nói. 
Đây là những đặc điểm của tập Đoạn trừ Lậu Hoặc, tuy vậy, cũng có những nhược 
điểm, đó là những chỗ chi pháp đáng lẽ phải phân tích rộng rãi nhưng tác giả lại sợ 
lạc đề hay quá dài nên chỉ nói lược khiến cho mắt phân hứng thú, cũng như sự lãnh 
hội toàn diện giáo pháp. Tuy nhiên lại có cái lợi khác là gây sự chú ý, gợi ý tò mò, 
và kích thích tánh hiếu kỳ của độc giả, khiến họ có thể dẫn thân lên đường đi tìm 
chân lý. 
Vì những lợi ích nói trên, nên tôi trân trọng giới thiệu dịch phẩm Đoạn trừ Lậu 
Hoặc của Đại đức Pháp Thông đến chư Tăng, thiện tín trong và ngoài nước, nên có 
tập sách này để nghiên cứu và để tu tập. 
Biên Hòa, tháng 10-2002 
Trưởng ban Văn hóa Phật Giáo Tỉnh Hội Đông Nai 
Tỳ kheo Giác Chúnh 


—-0f0--- 
LỜI NGƯỜI DỊCH 


ĐOẠN TRỪ LẬU HOẶC được dịch từ nguyên bản Anh văn MIND 

OVERCOMING ITS CANKERS. Một nghiên cứu chuyên sâu về những cặn bã 
tỉnh thần nhìn từ viễn cảnh đạo Phật, do Đại sư Acharva Buddharakkhita dày 
công biên soạn dựa căn bản trên Tam Tạng và chú giải Thánh Điển Päli, cộng với 
kinh nghiệm của một đời tu tập nghiêm mật. 
Cũng như một số từ Pãli khác, Ãsava (A-sà-góa) là một thuật ngữ rất hàm súc, khó 
có thể dịch ra một ngôn ngữ nào, chỉ bằng một từ mà lột tả được hết sát nghĩa của 
nó. Trong dịch phẩm này, chúng tôi chọn từ lậu hoặc, một từ Hán dịch với nghĩa 
tiết rỉ (lậu) và mê lầm (hoặc), tuy cũng chỉ nói lên một khía cạnh nào đó của Ãsava 
song vì nó đã được Hòa thượng Minh Châu và Hòa thượng Tịnh Sự sử dụng khi 
dịch Kinh và Vi Diệu Tạng. Vì vậy, nếu ở các tác phẩm khác, ô nhiễm, cấu ué, 
trầm luân... có được dùng để diễn tả Äsava, thì người đọc cũng cần nắm được ý 
nghĩa chính xác của nó. 


Đề có một khái niệm rõ ràng hơn trước khi đi vào nội dung bản dịch, mặc dù tất cả 
những øì có liên quan đến Lậu Hoặc đã được tác giả trình bày thật tỉ mỉ trong tác 
phẩm, chúng tôi chỉ trích ra đây một số đoạn kinh Đức Phật thường dùng để mô tả 
thực nghĩa của Lậu Hoặc (Äsava) và tầm quan trọng của việc đoạn trừ nó. 

Trong Trung Bộ Kinh 36-47, Lậu Hoặc được xác định là "chất làm ô nhiễm, mang 
lại một sanh hữu mới, đưa đến khổ dị thục và sanh, già, chết trong tương lai" (... 
that deflle, bring renewal oƒ being, give troubhle, ripen in suƒjering, and lead to 
ƒuture birth, ageing, and death - MN 36-47). Hay "khi tâm bậc Thánh đệ tử đã 
được giải phóng khỏi các lậu hoặc, nhờ viên mãn A-la-hán đạo, vị ấy phản khán lại 
sự giải thoát vừa đạt được của mình và rông lên tiếng rồng sư tử: Sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm xong, không còn phải chịu tái sanh 
nữa." (when the disciples miỉnd has been liberated ƒom the cankers by the 
completion oƒ the path oƒ aqrahantship, he reviews his newly won ƒreedom and 
roars his lion s roar: Birth ¡is destroyed, the holy le has been lived, what had to be 
done has been done, there is no more coming to any statfe oƒ being.) Như vậy rõ 
ràng Äsava là một cơ chế gồm phiền não, nghiệp và khô vận hành trong dòng tâm 
thức của mỗi người. Sự đoạn trừ các Lậu Hoặc cũng chính là sự chứng đắc các 
Thánh Đạo mà đỉnh cao là A-la-hán. 

Là một tác phẩm nặng tính phân tích và lý giải nhằm vạch trần bộ mặt thực của 
Lậu Hoặc và cách đoạn trừ nó, nên không thể trông đợi một lỗi hành văn hoa mỹ, 
bóng bây hơn thế. Dĩ nhiên vẫn không loại trừ những cố gắng sử dụng ngôn ngữ 
thích hợp để diễn đạt của tác giả, và có dở chăng là vì người dịch không đủ khả 
năng đó thôi. Ngưỡng mong các bậc Tôn túc và thức giả hoan hỷ bổ khuyết, chỉ 
giáo thêm, để dịch phẩm được hoàn thiện hơn, người dịch sẵn sàng đón nhận và 
chân thành tri ân. 

Trên hết, Đạo Phật vẫn là một lối sống thực tiễn nhắm đến sự toàn bích tinh thân. 
Chỉ khi nhận ra các Lậu Hoặc, ta mới có thê thể đoạn trừ được chúng bằng những 
pháp môn thích hợp như đã được Đức Phật nêu ra và được tác giả trình bày cặn kẽ 
trong tác phẩm này. Trên bước đường tu tập, mà mục đích chính là để đoạn trừ 
những kẻ thù tiềm ẩn này, hành giả không chỉ hoàn thiện được những phẩm chất 
tốt đẹp, sống an vui trong kiếp hiện tại này, mà còn bảo đảm một sự tiễn hóa tinh 
thần liên tục trong các kiếp tương lai. Cùng với sự đoạn trừ tối hậu của các Lậu 
Hoặc, hành giả sẽ giải thoát vĩnh viễn khỏi tử sanh luân hỏi, thê nhập vào trạng 
thái Bất Tử của Niết Bàn. 

Dịch phẩm này được hoàn thành là nhờ nhiệt tâm đóng góp của nhiều người, trong 
đó không thể không nhắc đến: 

- Phật tử Thông Đĩnh, Hương Định đã đánh vi tính phần bản thảo. 

- Sư cô Liễu Tánh, Thanh Chi, Ni viện Viên Không đã đọc và sửa chữa những chỗ 
Sa1 SÓTI. 


- Nhóm học viên lớp Giáo lý do thầy phụ trách tại Tổ đình Bửu Long: Viên Dung - 
Tâm Chơn - Kim Cương... đã hết lòng quan tâm, khích lệ, và quan trong hơn cả là 
sự tận tâm của cô Minh trong việc giúp chúng tôi hoàn thành giai đoạn cuối của 
dịch phẩm: sửa sai, trình bày, in ấn v.v.. 
- Đại đức Tâm Đăng, Đại đức Thiện Đức, Sư cô Liễu Pháp, Sư cô Liễu Nguyên, 
Sư cô Như Liên, Sư cô Nguyên Hương, các Tăng Ni sinh hiện đang tu học tại Ấn 
Độ và Myanmar đã khích lệ và gởi tặng những tài liệu Phật Pháp bằng Anh ngữ 
cho chúng tôi nghiên cứu và dịch thuật. 
Ngưỡng mong công đức này sẽ hộ trì chúng con trên bước đường tu tập đoạn trừ 
các lậu hoặc và thành tựu chánh trí giải thoát trong ngày vị lai. 
Cầu mong tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. 
Viên Không, Mạnh Đông Nhám Ngọ, 
Người dịch, 
Tỳ kheo Pháp Thông. 


-—-o00--- 
PHÂN I - KINH TÁT CÁ LẬU HOẶC (Sabbàsava Sutta) 


Ta nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ngụ tại Tỉnh Xá Kỳ 
Viên(Jefavan4), ngôi chùa do ông Cấp Cô Độc (Anathapindika) xây dựng trong 
rừng cây của Thái tử Kỳ Đà (2e/4), gân Kinh thành Xá Vệ(Sávaffhi). Ở đó Đức 
Thế Tôn gọi các vị Tỳ khưu, "Này các Tỳ khưu!", các vị Tỳ khưu đáp lời Đức Thế 
Tôn: 

- "Bạch Đức Thế Tôn," và Thế Tôn nói như sau: 
- "Này các Tỳ khưu, hôm nay Như Lai sẽ giảng cho các vị nghe pháp môn gọi là 
phòng hộ' các lậu hoặc. Hãy nghe và suy xét thận trọng, Như Lai sẽ nói.” 

- "Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn", chư Tỳ khưu đáp lời Thế Tôn. 
Rồi Đức Thế Tôn nói như sau: 
- "Này các Tỳ khưu, Như Lai nói rằng, có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết 
và thấy; không cho người không biết và không thấy. Và, này các Tỳ khưu, do biết 
gì, do thấy gì, Như Lai nói rằng có sự đoạn trừ các lậu hoặc? Có như lý tác 
Ý (yoniso manasikarg) và có tác ý không như lý (ayoniso manasikara). Này các Tỳ 
khưu! Đối với một người có tác ý không như lý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi 
sanh và các lậu hoặc đã sanh cảng thêm tăng trưởng; và, này các Tỳ khưu, đối với 
một người có như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ không khởi sanh và các lậu 
hoặc đã sanh được trừ diệt. 
"Này các Tỳ khưu, 
Có những lậu hoặc phải do Tri Kiến đoạn trừ. 


Có những lậu hoặc phải do Phòng Hộ đoạn trừ. 
Có những lậu hoặc phải do Thọ Dụng đoạn trừ. 
Có những lậu hoặc phải do Kham Nhẫn đoạn trừ. 
Có những lậu hoặc phải do Tránh Né đoạn trừ. 
Có những lậu hoặc phải do Trừ Diệt đoạn trừ. 

Có những lậu hoặc phải do Tu Tập đoạn trừ." 


-—-Oo0O--- 


ĐOẠN TRÙ DO TRI KIÊN (Dassanã pahãtabbä) 


"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các "lậu hoặc cần phải do tri kiến đoạn trừ? 

"Ở đây, này các Tỳ khưu, có kẻ phảm phu” ít nghe, không yết kiến các bậc Thánh, 
không thuần thục pháp các bậc Thánh (ariz.), không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không yết kiến các bậc chân nhân(sappurisa), không thuần thục pháp các bậc chân 
nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân - nên không tuệ tri các pháp cần phải 
tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, do đó tác ý các pháp lẽ ra không 
nên tác ý, và không tác ý các pháp lẽ ra cần phải tác ý. 

"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các pháp lẽ ra không cần phải tác ý, nhưng vị ấy 
lại tác ý? Này các Tỳ khưu, đối với các pháp nảo, trong khi tác ý, các dục lậu chưa 
sanh được sanh khởi, dục lậu đã sanh cảng tăng trưởng thêm; hoặc hữu lậu chưa 
sanh được sanh khởi và hữu lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm; hoặc vô minh lậu 
chưa sanh được sanh khởi, và vô minh lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm - Đây là 
các pháp lẽ ra không nên tác ý mà vị ấy lại tác ý. 

"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các pháp lẽ ra phải tác ý, mà vị ấy không tác ý? 
Này các Tỳ khưu, đối với các pháp nảo, trong khi tác ý, các dục lậu chưa sanh 
không khởi lên, dục lậu đã sanh được trừ diệt; hoặc hữu lậu chưa sanh không khởi 
lên và hữu lậu đã sanh được trừ diệt; hoặc vô minh lậu chưa sanh không khởi lên, 
và vô minh lậu đã sanh được trừ diệt - Đây là các pháp lẽ ra phải tác ý song vị ấy 
không tác ý. 

"Do tác ý các pháp lẽ ra không nên tác ý, và do không tác ý các pháp lẽ ra cần phải 
tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh cảng 
tăng trưởng thêm. 

"VỊ ấy tác ý không chơn chánh như thế này: 

'“Fa có mặt trong thời quá khứ? Hay ta không có mặt trong thời quá khứ? 

Ta là gì (loài nào) trong quá khứ? 

Ta như thế nào (hình dáng) trong quá khứ? 

Trước kia ta là gì và rồi ta đã trở thành gì trong quá khứ? 

Ta sẽ có mặt trong thời tương lai? Hay ta sẽ không có mặt trong thời tương lai? 

Ta sẽ là gì (loài nào) trong tương lai? 


Ta sẽ như thế nào (hình dáng) trong tương lai? 
Trước đó ta sẽ là gì và rồi ta sẽ trở thành gì trong tương lai? 
Hoặc vị ấy nghi ngờ về chính mình trong thời hiện tại, nghĩ rằng: 
Ta đang có mặt (trong hiện tại)? Hay ta đang không có mặt? 
Ta là gì? 
Ta như thế nào (hình dáng)? 
Chúng sanh này từ đâu đến? 
Rồi sẽ về đâu? 

"Đối với một người tác ý không chơn chánh như vậy, một trong sáu tà kiến này 
sẽ khởi lên trong vị ấy: 
"Ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như chơn, như thực. 
Hoặc "Ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như chơn, như thực. 
Hoặc "Do tự ngã ta tưởng tri tự ngã", tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như chơn, như 
thực. 
Hoặc "Do tự ngã ta tưởng tri không có tự ngã", tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như 
chơn, như thực. 
Hoặc "Do không tự ngã ta tưởng tri tự ngã", tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như 
chơn, như thực. 
Hoặc, lại nữa, tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như chơn, như thực như vầy: “Chính 
tự ngã này của ta nói năng, cảm thọ, kinh nghiệm thọ hưởng quả báo của các 
nghiệp thiện ác, lúc chỗ này, lúc chỗ kia; chính tự ngã này của ta thường hằng, 
kiên cố, trường cửu, không bị chi phối bởi vô thường, và nó tồn tại vĩnh viễn như 
chính sự thường hằng. 
“Này các Tỳ khưu, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang địa, kiến hỗn 
chiến, kiến tranh chấp, kiến triền phược. Này các Tỳ khưu, do kiến kiết sử này trói 
buộc, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não. Thực vậy, Như Lai nói rằng, vị ấy không thoát khỏi khổ đau. 
"Nhưng, này các Tỳ khưu, vị đa văn Thánh đệ tử - được yết kiến các bậc Thánh, 
thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được yết kiến các bậc 
Chân Nhân, thuần thục pháp các bậc Chân Nhân, tu tập pháp các bậc Chân Nhân, 
tuệ tri các pháp nào cần phải tác ý, các pháp nào không phải tác ý. Do tuệ tri các 
pháp cần phải tác ý và các pháp không phải tác ý, vị ấy không tác ý các pháp 
không cần tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. 
"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị ấy không tác 
ý? Này các Tỳ khưu, đối với các pháp nào, trong khi tác ý, dục lậu chưa sanh sẽ 
sanh khởi, dục lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm; hoặc hữu lậu chưa sanh sẽ sanh 
khởi, hữu lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm; hoặc vô minh lậu chưa sanh sẽ sanh 
khởi, vô minh lậu đã sanh cảng tăng trưởng thêm - Đây là những pháp không cần 
phải tác ý, và vị ấy không tác ý. 


"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Này các Tỳ 
khưu, đối với các pháp nào, trong khi tác ý, dục lậu chưa sanh sẽ không khởi sanh, 
dục lậu đã sanh được trừ diệt; hoặc hữu lậu chưa sanh sẽ không khởi sanh; hoặc 
hữu lậu đã sanh được trừ diệt; hoặc vô minh lậu chưa sanh sẽ không khởi sanh, vô 
minh lậu đã sanh được trừ diệt - Đây là những pháp cần phải tác ý, và vị ấy tác ý. 
"Do không tác ý các pháp không cân phải tác ý, và do tác ý các pháp cân phải tác 
ý, các lậu hoặc chưa sanh của vị ấy không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh của 
vị ấy được trừ diệt. 

"Vị ấy tác ý chơn chánh như vây: 'Đây là Khổ'; Vị ấy tác ý chơn chánh như vầy: 
'Đây là Nhân sanh khổ'; Vị ấy tác ý chơn chánh như vây: 'Đây là sự Diệt khổ'; Vị 
ấy tác ý chơn chánh như vây: 'Đây là Con Đường dẫn đến sự diệt khổ'. Trong khi 
tác ý chơn chánh như thế, ba kiết sử của vị ấy được đoạn trừ. Đó là thân kiến, hoài 
nghi và giới cắm thủ. 

"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ." 


-—-Oo0O--- 


ĐOẠN TRỪ BÀNG PHÒNG HỘ (Samvara pahãtabba) 


"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc cần phải được đoạn trừ bằng 
phòng hộ? 
"Này các Tỳ khưu, ở đây (trong Giáo pháp này) vị Tỳ khưu chơn chánh giác sát `, 
sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này các Tỳ khưu, do sống không phòng 
hộ với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên, giờ 
đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn như vậy, những lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. 
"Chơn chánh giác sát, vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn. Này các Tỳ 
khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thê khởi lên, giờ đây nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn như 
vậy, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. 
"Chơn chánh giác sát, vị ấy sông phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn. Này các Tỳ 
khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên, giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn như 
vậy, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. 
"Chơn chánh giác sát, vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn. Này các Tỳ 
khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên, giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. 
"Chơn chánh giác sát, vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ thân căn. Này các Tỳ 
khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ thân căn, các lậu hoặc tàn hại và 


nhiệt não có thể khởi lên, giờ đây nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ thân căn, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. 

"Chơn chánh giác sát, vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỳ 
khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tản hại và nhiệt 
não có thể khởi lên, giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa". ˆ 

"Này các Tỳ khưu, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não nào khởi lên do sông không 
phòng hộ với sự phòng hộ các căn, có thể trở thành tàn hại và nhiệt não, giờ đây, 
nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ các căn, các lậu hoặc này không trở thành tàn 
hại và nhiệt não nữa. 

"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do phòng hộ được đoạn trừ". 


-—-Oo0O--- 


ĐOẠN TRỪ BẰNG CHƠN CHÁNH THỌ DỤNG (Patisevanäñ pahãfabbä) 


"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc cần phải được đoạn trừ bằng 
chơn chánh thọ dụng? 
"Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu chơn chánh giác sát, thọ dụng y phục chỉ để 
ngăn ngừa nóng, lạnh, ngăn ngừa ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, và sự xúc 
chạm của các loài côn trùng, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. 
"Chơn chánh giác sát, vị ấy thọ dụng thức ăn khất thực không phải để vui đùa, 
không phải để tham đắm, không phải để trang sức, không phải để làm đẹp thân 
mình, mà chỉ với mục đích hỗ trợ và nuôi dưỡng thân này, giữ cho nó khỏi bị tổn 
hại, để trợ duyên phạm hạnh, nghĩ rằng: "Bằng cách này, ta sẽ đoạn trừ được cảm 
thọ cũ (đói bụng) và không để cho khởi lên những cảm thọ mới (do ăn quá độ) nhờ 
vậy ta sẽ sống không có lầm lỗi và được an lạc. 
"Chơn chánh giác sát, vị ấy thọ dụng chỗ ở để ngăn ngừa nóng, lạnh, ngăn ngừa 
ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời và sự xúc chạm của các loài côn trùng, để giải 
trừ những khắc nghiệt của thời tiết, và chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 
"Chơn chánh giác sát, vị ấy thọ dụng dược phẩm trị bệnh chỉ đề ngăn chặn các cảm 
giác đau đón đã sanh, và để được khỏe mạnh, an lành. 
"Này các Tỳ khưu, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não nào có thể khởi lên do 
không chơn chánh thọ dụng, giờ đây, nhờ chơn chánh thọ dụng như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn khởi lên nữa”. : 
"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do chơn chánh thọ dụng đoạn 
trừ.” 


-—-O00O--- 


ĐOẠN TRÙ DO KHAM NHÂN (Adhiväsanã pahãtabbä) 


"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn đoạn trừ? 
"Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu chơn chánh giác sát, sống kham nhẫn nóng, 
lạnh, đói, khát. 
"Vị ấy là người sống kham nhẫn ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, sự xúc chạm 
của các loài côn trùng, kham nhẫn những cảm thọ về thân, đau đớn, khốc liệt, đau 
nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. 
"Này các Tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không kham nhẫn, có thể trở 
thành tàn hại và nhiệt não, giờ đây, nhờ kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc ấy không 
còn trở nên tàn hại và nhiệt não nữa. 
"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ.” 


-—-Oo0O--- 


ĐOẠN TRỪ BÀNG TRANH NÉ (Parivajjanä pahãtabba) 


"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ? 
"Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu chơn chánh giác sát, tránh né voi dữ, tránh né 
ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó đữ, tránh né rắn rít, gốc cây, gai góc, hồ sâu, 
vách núi, hố phân, ao nước nhớp. Vị ấy quán tưởng chơn chánh, tránh né các chỗ 
ngôi bất xứng, hoặc giao du với bạn bè xấu ác, vì nếu làm như vậy, các bạn đồng 
phạm hạnh có trí của vị ây sẽ hoài nghi có ác hạnh. 
"Này các Tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không tránh né, có thể trở 
thành tàn hại và nhiệt não, giờ đây, nhờ tránh né như vậy, các lậu hoặc ấy không 
còn trở nên tàn hại và nhiệt não nữa. 
"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ." 


-—-OoÔO--- 


ĐOẠN TRỪ BĂNG TRÙ DIỆT (Vinodanä pahãtabbä) 


"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt đoạn trừ? 

"Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu chơn chánh quán tưởng, không chấp nhận 
một dục niệm đã sanh khởi; vị ấy tống khứ nó, trừ diệt nó, chấm dứt nó, diệt tận 
nó. Vị ấy không chấp nhận một sân niệm đã sanh khởi; vị ấy tống khứ nó, trừ diệt 
nó, chấm dứt nó, diệt tận nó. Vị ấy không chấp nhận một hại niệm đã sanh khởi; vị 
ấy tông khứ nó, trừ diệt nó, chấm dứt nó, diệt tận nó. Vị ấy không chấp nhận các ác 
bất thiện pháp bất cứ khi nào chúng khởi sanh; vị ấy tống khứ nó, trừ diệt nó, chấm 
dứt nó, diệt tận nó. 


"Này các Tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không trừ diệt, có thể trở thành 
tàn hại và nhiệt não, giờ đây, nhờ trừ diệt như vậy, các lậu hoặc ấy không còn trở 
nên tàn hại và nhiệt não nữa. 

"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do trừ diệt đoạn trừ.” 


-—-Oo0O--- 


ĐOẠN TRỪ BÀNG TU TẬP (Bhãvanã pahãtabbä) 


"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập đoạn trừ? 
"Ở đây, này. các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu chơn chánh quán tưởng, tu tập Niệm Giác 
Chi, y cứ viên ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; chơn chánh quán tưởng, VỊ 
ấy tu tập Trạch Pháp Giác Chị, y cứ viên ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; 
chơn chánh quán tưởng, vị ấy tu tập Tinh Tấn Giác Chi, y cứ viễn ly, ly tham, đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ; chơn chánh quán tưởng, vị ấy tu tập Hỷ Giác Chi, y cứ viễn 
ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; chơn chánh quán tưởng, vị ấy tu tập An 
Tịnh Giác Chị, y cứ viên ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; chơn chánh quán 
tưởng, vị ấy tu tập Định Giác Chi, y cứ viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ; chơn chánh quán tưởng, vị ấy tu tập Xả Giác Chi, y cứ viễn ly, ly tham, đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ. 
"Này các Tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không tu tập, có thể trở thành 
tàn hại và nhiệt não, giờ đây, nhờ tu tập như vậy, các lậu hoặc ấy không còn trở 
nên tàn hại và nhiệt não nữa. 
"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ. 
"Này các Tỳ khưu, đôi với một vị Tỳ khưu, khi những lậu hoặc nào cần phải đoạn 
trừ bằng tri kiến (Siêu thế đạo), đã được đoạn trừ bằng tri kiến; những lậu hoặc nào 
cần phải do phòng hộ đoạn trừ, đã được đoạn trừ băng phòng hộ; những lậu hoặc 
nào cân phải do chơn chánh thọ dụng đoạn trừ đã được đoạn trừ băng chơn chánh 
thọ dụng; những lậu hoặc nào cân phải do kham nhẫn đoạn trừ, đã được đoạn trừ 
bằng kham nhẫn; những lậu hoặc nào cần phải do tránh né đoạn trừ đã được đoạn 
trừ băng tránh né; những lậu hoặc nào cần phải do trừ diệt đoạn trừ, đã được đoạn 
trừ băng trừ diệt; những lậu hoặc nào cần phải do tu tập đoạn trừ đã được đoạn trừ 
bằng tu tập - như vậy, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy được gọi: “Vị Tỳ khưu sống 
phòng hộ với sự phòng hộ tất cả các lậu hoặc; vị ấy đã chặt đứt tham ái, đoạn lìa 
mọi kiết sử và, do quán triệt kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau°.” 
Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan hý, tín thọ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 
" Tâm ai đã đạt đến 
Tột đỉnh của Toàn Bích 
Trong pháp Thất Giác Chỉ; 


Hoan hỷ trong xã ly, 
Không chấp giữ điều gì, 
Lậu hoặc đã đoạn tận. 
Với trí tuệ chiếu sáng, 
Niết Bàn vị ây chứng, 
Ngay trong kiếp sống này." 
(Dhammapada 89) 


-—-o0O--- 


DIÊN GLẢI TRÊN TINH THÂN CHÚ GLẢI 


Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Søbbãsava %4) này được Đức Thế Tôn thuyết 

giảng tại Xá Vệ (Sãvaffhi), khi đang trú ngụ tại ngôi chùa Kỳ Viên (2efavana) do 
ông Cấp Cô Độc (Anäthapindika) xây dựng trong rừng cây của Thái-tử Kỳ 
Đà (2e:a). Khi chú giải về hoàn cảnh thuyết Kinh, Luận sư Buddhaghosa (Phái- 
âm) đã đưa ra những nhận định vô cùng thú vị. Những nhận xét của Ngài thường 
có khuynh hướng mở rộng và gây sự lý thú theo cách riêng của nó trong văn Kinh. 
Tuy nhiên, vì mục đích của chuyên luận này, chúng ta chỉ đề cập đến một vài điểm 
thích hợp. Chăng hạn như, khi chú giải về Kinh thành Xá Vệ (Sãva#hi), Ngài bảo 
rằng, sở dĩ Sãvatthi (danh xưng) được đặt như vậy là vì đó là một Kinh thành mà 
người ta có thể tìm thấy mọi thứ ở nơi ấy - 'Sabbãni atthi iti Sãvatthi' - 'Mọi thứ 
được tìm thấy ở đây' - bởi vậy mới có tên gọi 'Sãvatthi' (Mọi thứ được tìm thấy). 
Tương tự, khi nhận xét về Jeta vã Anathapindika, Ngài đặt câu hỏi, "Tại sao tên 
của họ lại xuất hiện trong chánh Kinh như thể chúng cần phải được tán tụng một 
cách nghỉ thức như vậy?" Và rồi Ngài tự trả lời, làm vậy cũng là vì lợi ích của hàng 
hậu thế: "Puññakãmãnam ditthãnugati apajjanatthäya" - nhằm khích lệ và nêu lên 
một "tắm gương cao quí" cho những ai đang tìm cách tôn tạo công đức trong ngày 
vị lai. 
“Khi thuyết Kinh này, tại sao Đức Phật lại nói, 'Này các Tỳ khưu, nay Như Lai sẽ 
giảng cho chư vị pháp môn được gọi là sự phòng hộ tất cả các lậu hoặc.' Điều này 
là đề tác động ảnh hưởng trên các vị Tỳ khưu ấy, tức là, bắt đầu bằng việc tẩy sạch 
tâm họ khỏi những bất tịnh, để an trú họ trên Thánh đạo dẫn đến sự đoạn trừ hoàn 
toàn các lậu hoặc. Ở đây, 'Pháp môn phòng hộ các lậu hoặc' nghĩa là kỹ thuật - 
mà tự thán nó, tác hành nhự một sự phỏng hộ - nhằm loại trừ tất cả các lậu hoặc. 
Hay nói khác hơn, nó là phương tiện nhờ đó các lậu hoặc được quét sạch và gạt bỏ 
ra theo cách bị húy diệt, bị trừ khứ và không bao giờ khởi lên nữa, nhự đã được 
hàm ÿ bởi các từ như: dập tắt, không thể đảo ngược được, v.v... Những gì muốn 
nêu ra ở đây là một phương sách hiệu quả và thực tiễn. 


“Ở đây, lậu hoặc (ñsava) có nghiã là bất cứ những gì tuôn chảy ra. Như Kinh 
nói, nó thôn ra, rỉ ra từ các căn, tức là nó rỉ ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. 
Dưới dạng các hiện tượng nội giới, đó là, các trạng thái tâm, nó tuôn chảy cho đến 
khi đạt đến trạng thải chuyển tánh (Gofraphu: chuyển từ phàm sang Thánh) - 
ngưỡng cửa bước vào Tâm Đạo Siêu Thế. Và dưới dạng các hiện tượng ngoại giới, 
hay nói cách khác là các cảnh giới sinh tôn, nó tuôn chảy đến khắp cùng cả vũ trụ. 
Do đó nó được gọi là lậu hoặc. Ý muốn nói ở đáy là lậu hoặc thấm rỉ cùng khắp; 
tức là, nó đem những trạng thái tâm này, cũng như các chiều kích thế gian bên 
ngoài, vào trong cung bậc của nó. Như vậy, nó được biểu thị bằng tỉnh chất thấm 
ướt mọi thứ. 

"Lại nữa, lậu hoặc cũng có nghĩa là một cái gì đó đã bị lên men quả lâu, giống 
nhự rượu, v.v... Như vậy, vì nó là một chất đã bị lên men, nên goi là lậu hoặc. 
Trong thể gian, những sản phẩm lên men nh rượu nho v.V.. . cần phải hiểu là 
những đồ HÔNG CÓ chất côn. Cũng vậy, cải gì năm frong tiễn trình của sự lên men 
tỉnh thân (theo nghĩa sa đọa) lâu đời, được gọi là lậu hoặc. Chính trong văn Kinh 
này mà đức Phật dạy: 'Này các Tỳ khưu, khởi đầu của vô mình là không thể quan 
niệm được. Không ai có thể nói rằng, trước vô mình này không có vô mình. ` 

“Hơn nữa, bất cứ cái gì mở rộng ra hay kéo dài ra là lậu hoặc, trong sự kéo đài ra 
đó, nó làm sống mãi cái tiễn trình khô của vòng luân hồi. Trong những định nghĩa 
về lậu hoặc vừa nêu, định nghĩa đâu, lậu hoặc tượng trưng cho phiên não; thứ hai, 
lậu hoặc tượng trưng cho nghiệp (kamma). Lậu hoặc không chỉ biểu thị cho phiên 
não và nghiệp, mà nó còn có nghĩa là các hình thức khổ đau và bất hạnh nữa, như 
đã được hàm ý trong định nghĩa thứ ba. 

“Trong một số bài Kinh, có dân: 'Này Cunda, Như Lai không dạy Pháp (Dhamma) 
chỉ nhằm mục đích phòng hộ các lậu hoặc liên quan đến kiếp sông hiện tại¬ lậu 
hoặc ở đây, hàm ý một cải gì đó được xem như nhân căn để của mọi hệ lụy và xung 
đột, như vậy nó tượng trưng cho phiên não. 

“Hoặc trong bài Kinh khác: 

"Do các lậu hoặc nào 

Chúng sanh sanh thiên giới, 

Cân thác bà (gandhabba), súc sanh, 

Hoặc sanh cối Dạ xoa, 

Hay sanh cõi nhân loại. 

Với 1a, lậu hoặc ấy, 

Đã đoạn diệt hoàn toàn”. 

"Ở đây, nghiệp liên quan đến tam giới, cũng như các bất thiện pháp do nghiệp 
sanh, được nói đến. 

"Lại nữa, Kinh còn nhắc đến: 'Vì mục đích phòng hộ các lậu hoặc trong kiếp hiện 
tại, và nhằm mục đích ngăn ngừa lậu hoặc liên quan đến đời vị lai ở đáy, các 
hình thức khác nhau của bất hạnh, như bị kẻ khác cáo gian (vu khống), hoặc bị 


cáo buộc các tội như sát nhân, cưỡng hiếp v.v.... hoặc muôn vàn những hình thức 
bức bách khác của khổ, như cảm thọ trong bốn ác đạo, lậu hoặc ở đây phải được 
hiểu như những bất hạnh. Tóm lại, cho dù lậu hoặc có bao hàm những gì, và trong 
nội dung Kinh điển nó có mang ý nghĩa như thế nào chăng nữa, thì nó cũng cần 
phải được nhận dạng và hiểu biết trong bồi cảnh thích hợp. 
"Vẻ phương diện phân loại các lậu hoặc, nguyên văn như chúng ta thấy trong Luật 
Tạng, 'Vì mục đích phòng hộ các lậu hoặc trong kiếp hiện tại, và ngăn ngừa các 
lậu hoặc trong đời vị lai, lậu hoặc ngụ ý hai loại rõ rệt. 
"Tương tự, trong Saläyatana Vagsa, ta thấy, ' Chư vị, lậu hoặc này có ba loại là: 
Dục lậu, Hữu lậu và Vô mình lậu, lậu hoặc hàm ý ba loại. 
"Trong một số Kinh khác cũng như trong Vì Diệu Pháp (Abhidhamma), ba lậu 
hoặc này, cộng với kiến (ditthi) lậu, tạo thành nhóm bốn loại. 
“Nguyên văn, như tìm thấy trong Kinh Pháp Môn Thể Nhập (Nibbeddhapariyäya), 
đề cập đến nhóm năm loại này: 'Này các Tỳ khưu, có những lậu hoặc đưa đến địa 
ngục, có những lậu hoặc đưa đến cảnh giới súc sanh, có những lậu hoặc đưa đến 
cảnh giới ngạ quỷ, có những lậu hoặc đưa đến nhân giới, và có những lậu hoặc 
đưa đến thiên giới. ` 
"Trong Tăng Chỉ Kinh, phần Chakka Nipäta, chúng ta thấy: 'Này các Tỳ khưu, có 
những lậu hoặc phải do phòng hộ đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do chơn chánh 
thọ dụng đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhân đoạn trừ, có những lậu 
hoặc phải do trảnh né đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt đoạn trừ, có 
những lậu hoặc phải do tu tập đoạn trừ”, đưa ra một phân loại gôm sảu lậu hoặc. 
“Trong bài Kinh này (tức Kinh 1: át Cả Lậu Hoặc), sảu lậu hoặc kể trên cộng với 
các lậu hoặc cần phải do trì kiến đoạn trừ, tạo thành nhóm bảy loại lậu hoặc" 
Như vậy đã trình bày xong phần định nghĩa và phân loại lậu hoặc - ãsava. 
"Bây giờ nói về từ phòng hộ"; nó có nghĩa là tổng khứ các lậu hoặc, tức đoạn trừ, 
ngăn ngừa và không cho phép chúng (lậu hoặc) khởi lên. Như đã được nói đến 
trong những trích đoạn này: "Như Lai chỉ thị các con, Tỳ khưu phải đóng cửa 
phòng khi ngủ nghỉ" (Luật tạng), và Hãy chế ngự các dòng ái, Như Lai khuyến 
hóa, với trí tuệ, các dòng ái ấy sẽ bị dập tắt. Trong cả hai đoạn Kinh trên, từ 
phòng hộ được dùng với nghĩa đoạn trừ. Và phòng hộ có năm loại, đó là, phòng hộ 
bằng giới, phòng hộ bằng niệm, phòng hộ bằng tuệ, phòng hộ bằng kham nhân và 
phòng hộ bằng tỉnh tấn. Như vậy Vị áy trú trong giới bồn (Ba-la-để-mộc-xoa)', ngụ 
ý phòng hộ bằng giới. Giới bồn được xem như giỏi, là một hình thức của sự phòng 
hộ. 
"Lại nữa, 'vị ấy là người kham nhân nóng, lạnh, đói khát,' v.v... và "vị ấy không 
chấp nhận một dục niệm khởi lên, mà loại trừ nó' v.v... Hai đoạn này ngụ ý phòng 
hộ bằng kham nhân và bằng tỉnh tắn. Tất cả năm cách phòng hộ này được nêu rõ 
bằng câu nói, pháp môn phòng hộ tất cả các lậu hoặc; cần phải hiểu là như vậy. 


"Tương tự, 'vị ấy phòng hộ các căn môn: nhãn căn, nhĩ căn, v.v...' Ở đây, phòng hộ 
bằng niệm được hàm ý. Nói cách khác, niệm tự thân nó là một cách phòng hộ. 

“Lại nữa, 

"Như Lai khuyên các con 

Chế ngự các dòng ái 

Chỉ có bằng trí tuệ 

Chúng mới bị dập tắt. 

Bài kệ trên đề cập đến sự phòng hộ bằng Trí (tuệ). Bởi lẽ trí loại trừ, theo nghĩa 
dập tắt, các dòng ái, nên nó được nói đến như một cách phòng hộ. " 

Trong năm cách phòng hộ đã được kết hợp trong Kinh (s4), phòng hộ bằng 
kham nhẫn và bằng tinh tấn đã được đề cập. Ở chỗ Kinh nói, 'c€hơn chánh giác sát, 
vị ấy tránh ngôi những chỗ ngôi bất xứng, hoặc lai vãng đến những nơi bất xứng', 
v.v... ở đây muôn nói đến sự phòng hộ băng giới bốn. Và, 'chơn chánh giác sát, VỊ 
ấy sông phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn”, v.v... ngụ ý phòng hộ bằng niệm. Bất 
cứ chỗ nào có câu 'chơn chánh giác sát', đều có nghĩa là sự phòng hộ băng trí (tuệ). 
Ngoài ra, ba pháp môn còn lại là đoạn trừ bằng tri kiến, bằng chơn chánh thọ dụng 
và bằng tu tập, cũng cần phải hiểu là sự phòng hộ bằng trí. 

Điều cần ghi nhớ ở đây là bảy pháp môn đoạn trừ lậu hoặc, tức do tri kiến (thể 
nhập vào Tứ Thánh Đế), do phòng hộ, do chơn chánh thọ dụng, do kham nhẫn, do 
tránh né (bạn bè xấu ác, nơi bất xứng v.v...), do trừ diệt (các tà niệm) và do tu tập 
(các giác chỉ tạo thành đề tài chính của Kinh Tất Cả Lậu Hoặc này), được tiên hành 
bởi năm loại phòng hộ vừa đề cập, tức là phòng hộ bằng giới, băng trí (tuệ), bằng 
niệm, băng kham nhẫn và bằng tinh tấn. Tuy nhiên năm cách phòng hộ này không 
đem lại hiệu quả thực sự nếu nó không bắt nguồn từ như lý tác ý (yoniso 
manasiRara). Bởi thế, như lý tác ý tạo thành cốt lõi thực sự và là lợi khí hữu hiệu 
của toàn bộ kỹ thuật. Đó là lý do tại sao sự nhấn mạnh lại được Đức Phật đặt trên 
người "biết" và "thấy", chứ không cho người "không biết", "không thấy". Dù cho 
một người có thể có giới đức và tín tâm, dù cho người ấy biết chế ngự và tiết 
độ, song nếu người. ấy không có trỉ kiến hay tuệ thể nhập vào sự vận hành của 
tâm và vào bản chất hữu vỉ (do duyên tạo thành) của các pháp, người ấy cũng 
khó có thể nhồ bật gốc được các lậu hoặc được xem là vô cùng dai dắng, tế vi 
và âm Ï như vậy. 

Cũng cần phải nhớ rõ rằng từ "pháp môn” ở đây không phải là một "hệ thống", 
theo nghĩa của một sự sắp xếp thuận tiện được đề ra theo thói thường, nó cũng 
không phải là một mẹo vặt, một phương chước đơn thuần nhằm thành tựu một kết 
quả nào đó. Nó càng không phải là một kế hoạch được vạch ra để làm việc, mà là 
một khí cụ tâm lý thích ứng, một trạng thái tâm năng động. 

Đây là hai điểm hết sức quan trọng, tức là, từ "pháp môn" nói đến các cách phòng 
hộ tự thân, và răng "pháp môn" không phải là một hệ thống hay kế hoạch bất di bất 
dịch, mà là một nguyên tắc vận hành năng động hay là một thực tại tâm lý, mà do 


bởi tính năng động này, thực tại ấy vận hành trong cái dòng tâm thức trôi chảy, 
sanh và diệt giống như mọi hiện tượng khác. Hai điểm này đã được Luận sư 
Buddhaghosa làm cho sáng tỏ trong đoạn văn sau, sợ rằng cái kỹ thuật độc đáo, và 
vô cùng thực tiễn này bị những kẻ thiểu trí tìm cách diễn dịch như một lý thuyết 
đơn thuần: 

"Nói đến từ "pháp môn", được biểu thị bằng năm loại phòng hộ này, mà, giống 
nhự mọi Tê tượng khác, đếu phải chịu sự sanh diệt. Do đó, cần phải hiểu rằng 
"pháp môn ` ngụ ý một trạng thải năng động nội tại. Như vậy, từ trước tới nay, 
những gì cần phải làm sáng tỏ đổi với câu, "pháp môn phòng hộ các lậu hoặc" đã 
được làm xong. 

Đối với câu 'Nhự Lai nói rằng, có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết, cho 
người thấy", các từ "biết" và "thấy" là đông nghĩa. Mặc dù khác chữ nhưng chúng 
đêu để chỉ một việc... Tuy nhiên, đặc biệt là trong văn Kinh này. "người biết" là 
người có thể làm khơi dậy nhự lý tác ý (yoniso manasikãrd). Và "người thấy 4y" là 
người thấy theo cách nào đó để cho phi lý tác ÿ (ayoniso manasikãra) không thể 
khởi lên. Như vậy, như lý tác ý là mục đích cơ bản ở đây. ” 

Liên quan đến sự đoạn trừ các lậu hoặc, chú giải nói rằng chỉ khi nào có sự chứng 
đạt các Đạo - Quả Tuệ Siêu Thế cũng như chiều kích siêu việt của Niết bàn (vô vi 
giới), lúc ấy sự đoạn trừ thực sự mới xảy ra, theo nghĩa các lậu hoặc bị bứng gốc 
vĩnh viễn. Và điều nảy cho thấy rằng chỉ có pháp môn thứ nhất và pháp môn thứ 
bảy, tức đoạn trừ bằng tri kiến và đoạn trừ bằng tu tập, bao gồm trong sự phòng hộ 
bằng trí (tuệ), thực sự mới có thể được hiểu như tạo ra sự đoạn trừ các lậu hoặc. 
Vậy thì tại sao năm pháp môn còn lại được trình bày trong khi bản thân chúng 
không thể bứng sốc các lậu hoặc? Ở đây ta thấy, sự đoạn trừ các lậu hoặc, trong ý 
nghĩa đặc biệt này, hàm ý hai sự thành tựu rõ rệt: 

(1) "Bứng gốc", tức hủy diệt các lậu hoặc, để cho chúng không bao giờ khởi lên 
lại. 

(2) "Đoạn trừ", tức dập tắt các lậu hoặc, và nhờ sự đập tắt Ấy, mà phục hồi lại sự 
hòa hợp và thanh tịnh của tâm, ngay trong kiếp hiện tại này, đồng thời dọn đường 
cho việc bứng gốc trong tương lai, nếu có bao giờ các lậu hoặc khởi lên. Nhờ đoạn 
trừ các lậu hoặc thường xuyên như vậy, các lậu hoặc â ấy sẽ suy yếu, và do không 
cho nó ăn, nó sẽ hao mòn, và cuối cùng phải chết vì kiệt lực. 

Do đoạn trừ bằng tri kiến và băng tu tập, các lậu hoặc bị tiêu diệt theo nghĩa bứng 
sốc, dẫn đến sự giải thoát tâm. 

Do năm pháp môn còn lại, đó là, đoạn trừ băng phòng hộ, chơn chánh thọ dụng, 
kham nhẫn, tránh né và trừ diệt, lậu hoặc bị tiêu diệt theo nghĩa đoạn trừ, như vậy 
dọn đường cho việc bứng gốc hoàn toàn trong tương lai. Nói theo thuật ngữ thì, 
trong khi hai pháp môn trước hoàn tất việc đoạn trừ (pahãna)theo lỗi tuyệt diệt hay 
bứng gốc (@sưmuccheda), chỉ đoạn hay tịnh chỉ (Paiipassaddhi) và xuất 
ly(NMissarana), thì năm pháp môn còn lại hoàn tất việc đoạn trừ băng 


lối "1T qdanga” ì thay thế bằng một sự chọn lựa tích cực, và “wikkhambhana" - trân 


phục hay áp chế. 

Tính không ổn định của thế gian hay tính Vô Thường được cô đọng lại là sát na 
thực tại tâm lý(osychological reality oƒ momenfariness) trong Giáo Pháp của Đức 
Phật. Tâm thức là một đơn vị tâm lý, về bản chất chỉ tồn tại nhất thời, gôm ba giai 
đoạn rõ rệt - Sanh („»pzda). Trú (hi) và Diệt (bhanga). Trong bôi cảnh nhất thời 
ấy, một hành động đoạn trừ (oahãna) dù bằng bất cứ hình thức nào rốt cuộc cũng 
là sự diệt, đó là, sự không tái hiện của cùng hiện tượng Ấy. Không có gì được xem 
là đơn thuần bất biến; chăng có gì tôn tại thường hằng, dù rằng có sự tương tự. Bất 
cứ cái gì đã diệt hay tan hoại đều không thể tái hiện, mặc dù một điều kiện tương 
tự có thể xuất hiện, không chỉ một lần mà vô cùng tận cho đến khi nào nhân của nó 
bị bứng gốc hoàn toàn hay tuyệt diệt. 

Như vậy, bảy pháp môn nói trên tạo thành một phương pháp hoàn chỉnh cho mọi 
vấn đề. 

Hai từ có tác dụng trong đó, không chỉ bảy pháp môn này, mà toàn bộ đề tài Kinh 
đều y cứ vào, là "Yoniso manasikãra" và "Ayoniso manasikãra" 

Như Lý Tác Ý và Phi Lý Tác Ý. 

Chỉ khi ta vận dụng đến như lý tác ý, hay nói khác hơn, chỉ khi ta nhìn mọi vật hợp 
theo sự thực, chứ không như chúng có vẻ như là, khả dĩ ta mới có thể áp dụng bất 
kỳ một kỹ thuật nào trong SỐ bảy pháp môn ẫy để loại trừ lậu hoặc. Thực vậy, lậu 
hoặc khởi sanh chủ yếu là do sự tác ý sai hay không chơn chánh, từ đó tạo điều 
kiện cho một loạt những hoạt động tâm lý bắt thiện hay lệch lạc, dẫn đến "sự khởi 
sanh của những lậu hoặc chưa sanh, và sự ổn cố của những lậu hoặc đã sanh". Như 
vậy, đây là cơ sở hợp lý, hoàn toàn khách quan và hướng đến kết quả của như lý 
tác ý. Đây là lý do tại sao Luận sư Buddhaghosa khi chú giải về hai hoạt động tâm 
lý quan trọng này đã viết: 

"Ở đây, "như lý tác ý' là tư duy chơn chánh và chú tâm hợp theo sự thực. Khi một 
vật là vô thường, vị ấy thấy nó là vô thường; khi một vật là khổ, là vô ngã, là bất 
tịnh, vị ấy thấy nó là khổ, là vô ngã, là bất tịnh; điều này hướng tâm đến khía cạnh 
thực tế của các pháp, sự trú tâm thường xuyên trên đó, sự hướng tâm vào đó, sự 
tập trung tám ÿ trên đó, và tw duy hợp với cái đó - được gọi là như lÿ tác ÿ. 

“Ngược lại, 'phỉ lý tác ý' là tác ý theo cách lệch lạc, tác ý trên căn bản sai lâm. 
Khi một vật là vô thường, vị ấy tác ý nó là thường; khi một vật là khổ, là vô ngã, là 
bất tịnh, vị ấy tác ý nó là lạc, là có thực thể, là tịnh (đẹp). Loại tác ÿ sai lâm hay CÓ 
thể goi là điên đảo kiến này đã hướng tâm đi ngược lại với sự thực, sự trú tâm 
thường xuyên trên đó, hướng tâm vào đó, tập trung tâm ý trên đó, và tư đuy ngược 
lại với sự thực - được gọi là phi lý tác ÿ. 

"Khi vị ấy biết bằng cách nào như lý tác ý khởi sanh, và vị ấy thấy vì sao phi lý tác 
ý không khởi sanh, lúc ấy có sự đoạn trừ các lậu hoặc xảy ra. 


"Bây giờ, để chứng mình sự thích hợp của cơ sở hợp lý này, bậc Đạo sư công bố: 
'Này các Tỳ khưu, đối với vị nào có phi lý tác ÿ, các lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi 
lên, và các lậu hoặc đã sanh càng tăng trưởng thêm. Và, này các Tỳ khưu, đối với 
vị nào có như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không khởi lên, và các lậu hoặc đã 
sanh được đoạn trừ. ` 

tỹ nghĩa chính xác của lời công bố này là gì? Các lậu hoặc khởi lên là do vị ấy tác 
ý đến đối tượng theo cách tà vạy hay méo mó, xuyên tạc, và tương tự, các lậu hoặc 
được đoạn trừ khi vị ấy tác ý đến đối tượng theo cách chánh đáng. Do đó, vị nào 
chủ tâm một cách chơn chánh, tức là có thể như lý tác ÿ, là 'người biẾt, cũng vậy, 
vị nào chú tâm theo cách mà phi lý tác ý không khởi lên là 'người thấy" Tóm lại, 
đây là những gì Kinh muốn nói. 

"Chị tiết được giải thích như sau: Rõ ràng toàn bộ bài Kinh được đặt căn bản trên 
hai tiên đề được biểu thị bằng các từ 'phi lý' và 'như lý', nói khác hơn, nó đã được 
trình bày theo vòng luân hôi, và theo sự diệt của vòng luân hồi ấy. Vòng luân hồi, 
hay vòng tử sanh - sanh tử bất tận bén rễ trong phi lý tác ý. Bằng cách nào, Phi lý 
tác ý, khi chìm đắm trong đó, tạo ra vô mình và hữu ải? và khi vô mình có mặt thì 
tuyên vô mình, hành nghiệp sanh; duyên hành nghiệp, kiết sanh thức sanh? v.v... 
Như vậy, đưa đến sự hình thành của toàn bộ khổ uẩn. Tì ương tự, khi ái có mặt thì 
duyên di, thủ sanh, ' v.v... và thể là đưa đến sự hình thành của toàn bộ khổ uẩn. (Đó 
là định lý Duyên khởi). 

“Cũng như một chiếc tàu, bị phong ba bão táp dập vùi, bề tan từng mảnh; hoặc 
như đàn gia súc bị cuốn trong dòng nước xoáy khi băng qua sông; hay như con bỏ 
bị cột vào ách của chiếc cối ép dẫu phải quay mãi không ngừng. Cũng vậy, một 
người, do thường xuyên phi lý tác ÿ, bị trói chặt và vướng mắc hoàn toàn vào trong 
tam giới, phải tái sanh lúc chỗ này, lúc chỗ kia, trong các sanh thú khác nhau, tâm 
thức ngày càng ồn cố trong cải số phận an bài của một chúng sanh. Vòng luân hồi 
bén rê trong phi lý tác ý được nói là như vậy. 

"Trải lại, khi như lý tác ý được trau dôi, vị ấy phát triển Bát Chánh Đạo với chánh 
kiến đi đấu, như lời bậc Đạo sư đã chỉ rõ: 'Này các Tỳ khưu, đối với vị Tỳ khưu 
nào thành tựu như lý tác ÿ thì điều này có thể trông đợi, đó là, vị ấy sẽ phát triển 
Bát Chánh Đạo, vị ấy sẽ thực hành thuần thục Bát Chánh Đạo. Chánh kiến ở đáy 
là tuệ thể nhập hay tuệ trực giác. Với tỉa chớp trí tuệ này, sự điệt trừ của vô mỉnh 
sẽ xảy ra. Với sự điệt của vô mình, là sự diệt của hành nghiệD,V.v... nhự vậy dẫn 
đến sự diệt, không còn dự tàn, của toàn bộ khổ uẩn (định lý Duyên khởi, theo chiêu 
nghịch, là cách diệt). Như vậy sự diệt của vòng luân hôi cần phải hiểu là được bén 
rễ trong như lý tác ý. Do đó, toàn bộ bài Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbäsava sua) 
được thiết lập trên hai tiên để, biểu thị bằng những từ Ayoniso (Phi lý tác ÿ) và 
Yoniso (Như lý tác ý) này. ” 

Cũng cân chú ý ở đây là bài kinh, như đã được trích dẫn ở trên, đề cập đến phi lý 
tác ý trước rồi sau đó mới đến như lý tác ý. Điều này ngầm ý răng cái trước làm 


khởi sanh và cái sau tạo ra sự diệt. Vì đề tài là sự phòng hộ, biểu thị cho sự diệt, lẽ 
đương nhiên là cái gì làm phát khởi phải đề cập trước, chứ không làm ngược lại. 
Về vẫn đề các lậu hoặc khởi lên như thế nào, Luận sư cũng đưa ra những nhận xét 
sâu sắc và thích hợp. Ngài bảo rằng trong cái vòng sanh tử, tử sanh bất tận này, 
trong cuộc lang thang vô định này, khởi đầu của nó là điều không thể quan niệm 
được, không có cái gì được xem là tiên khởi của một lậu hoặc được nêu ra ở đây. 
Tất cả các lậu hoặc, trong vô SỐ phân nhánh của nó, và trong mọi sắc thái đa dạng 
của nó, đã tồn tại trong một chúng sanh, ở một nơi nào đó, một thời điểm nảo đó, 
trong nhiều kiếp sống và được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. 

Vì thế khi Kinh nói, một lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi sanh, thì chỉ có nghĩa rằng 
trong dòng tâm thức, biểu thị bằng dòng hữu phân, lậu hoặc khởi lên tùy thuộc vào 
một chuỗi các điều kiện (duyên), trong nghĩa thuần túy kinh nghiệm (In a purely 
empirical sense). Do sự văng mặt của một vài điều kiện, nghĩa là do thiếu sự tác ý 
không chơn chánh về một đặc tính nào đó, mà một lậu hoặc (ở cường độ mãnh liệt 
nào đó) không có mặt, vậy thôi. 

Ngược lại, do sự hiện diện của chính những điều kiện Ấy, lậu hoặc khởi sanh. Vì 
thế, lậu hoặc khởi hay không khởi hoàn toàn chỉ là vẫn đề duyên khởi tánh, sự kiện 
xảy ra trong một tương quan nào đó của các điều kiện (duyên), dẫn đến sự có mặt 
hay vắng mặt của các lậu hoặc. Chỉ khi nào lậu hoặc bị "thiêu rụi", có thể nói là 
vậy, bằng sự vạch trần của trực giác tuệ, lúc ấy nó mới dừng lại vĩnh viễn, không 
bao giờ khởi lên nữa, cũng như một hột giống bị luộc chín hay đốt cháy, không thê 
nào nảy mắm lại được vậy. Hạt giống có chứa tính liên tục vô tận do năng lực tái 
tạo cố hữu của nó. Lậu hoặc cũng vậy. "Hạt giống bị luộc chín" (&Jï»abï7a: chủng 
tử đoạn tận) theo phép loại suy, cũng chỉ là những gì mà quan niệm của đạo Phật 
muốn nói về cứu cánh tối hậu - Niết Bàn - nghĩa đen là sự "thôi tắt" dòng tâm hiệp 
thế, sự kiện này xảy ra khi các lậu hoặc bị thiêu rụi hoàn toàn (anasava: vô lậu). 

Ở chỗ Kinh nói, 'một lậu hoặc chưa sanh, không khởi lên”, là muốn nói đến một 
dòng tác ý như lý luôn luôn hiện diện như nó đã từng, chẳng hạn trong trường hợp 
của Tôn giả Đại Ca Diếp (Mahä Kassapa), cũng như Tôn Ni Mahã 
Bhaddakapilani, là vợ chồng của nhau trong đời sông thế tục. Kinh nói rằng cả hai 
vị đều từ trạng thái cao quý của các vị Phạm thiên (8rzahzna) Quang âm tái sanh cõi 
nhân loại. Bởi thế, ngay từ thời thơ ấu, nếp suy nghĩ và hạnh kiểm của họ đã cực 
kỳ trong sạch. Họ chưa từng bao giờ khởi lên một dục niệm, dù là trong giấc mơ. 
Đó là lý do tại sao, dù buộc phải lấy nhau theo sự giao ước của hai bên gia đình 
phú hộ, ngay từ buổi đầu gặp nhau, họ liền thỏa thuận sống cuộc đời ly thân và 
thuần khiết về mặt tinh thần. Đó là khuynh hướng tự nhiên, một bẩm chất có hữu 
của họ. Họ không thể nào làm khác hơn được. Do đó, khi cha mẹ hai bên qua đời, 
họ liền phân phát hết tất cả số tài sản không lồ mà họ được thừa kế, trở thành Tỳ 
khưu trong giáo pháp của Đức Phật, và đạt đến thánh quả cao nhất (A-la-hán). Vào 
lúc đắc các Đạo Quả Tuệ siêu thế (Lokufara Magga Phala), khi các lậu hoặc ngủ 


ngầm của họ bị tận diệt hoàn toàn, thì ngay cả cái tiềm năng của “sự không khởi 
lên của các lậu hoặc cho đến nay vẫn không khởi lên" ấy, cũng diệt. 

Trái lại, trường hợp của vị Tỳ khưu tên là Mahã Tissa Bhuta Thera, ngụ ở chùa 
Mandalanama thì khác. Dường như, được tác động bởi một sự thôi thúc tâm linh 
vô cùng kỳ diệu nào đó mà Ngài xuất gia, sống một cuộc đời tu tập rất mẫu mực. 
Một hôm, trên đường đi khất thực, Ngài đối diện với một hình ảnh vô cùng khêu 
gợi đến nỗi tâm thanh tịnh của Ngài bị quấy động tức khắc bởi tác động của dục 
niệm. Mặc dù Ngài đã nhanh chóng dập tắt tà niệm ấy, song cái cảm giác ân hận 
rằng tại sao mình lại để trở thành nạn nhân của dục niệm đã đè nặng Ngài, bất chấp 
những nỗ lực tu tập chân thành và đầy nghị lực của Ngài, cũng chỉ vì một thoáng 
sơ suất trong cái nhịp độ chánh niệm kia thôi. 

Quá bức xúc trước những gì có thể được xem là hậu quả khổ đau của một dục niệm 
khi để cho nó khởi lên như vậy, tức khắc Ngài phát nguyện sẽ dứt tuyệt dục lậu 
này vĩnh viễn. 

Trưởng lão tự nhủ, "Lậu hoặc này, trước đây chưa lộ diện, nay đã tự xuất hiện. Nếu 
như cứ để cho nó khởi đi khởi lại nhiều lần, chắc chắn nó sẽ phát triển, và cuối 
cùng áp đảo tâm ta theo lỗi mà sẽ dẫn tới hậu quả là ta phải chịu tái sanh vào bốn 
đường ác đạo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh... Như thế có nghĩa là ta phải chịu 
một cuộc lang thang vô định và hệ lụy khổ đau mãi mãi trong sanh tử luân hồi 
(samsara)!" 

Nắm được ý nghĩa của sự khẩn cấp. như vậy (seized with q sense 9ˆ urgency), Ngài 
liền vào hành thiền ngay khi vừa về đến chùa, và, như Luận sư nói, chăng bao lâu 
sau Ngài phát triển các Tuệ Siêu Thế và trở thành một bậc Thánh. Như vậy Ngài 
đã thực sự làm sáng tỏ lời tuyên bố của bậc Đạo sư: "... và lậu hoặc đã sanh được 
diệt trừ.” 

Đâu là tiêu chuẩn bằng vào đó người ta có thể quyết định một đối tượng hay một 
đề mục nào đó, đáng được tác ý hay không đáng? Vì điều này hoàn toàn là một tiến 
trình chủ quan, một sự tác ý như lý hay phi lý hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ nắm 
bắt thực tại của một người, tức là tùy thuộc vào cách vị ấy thấy và biết sự thực như 
thế nào, trong một chuỗi các điều kiện xảy ra. Sự thâm nghiệm ở đây, hoàn toàn 
tùy vào cách phân biện của mỗi cá nhân, dựa trên sự hiểu biết trong tâm của người 
ấy đối với tam tướng - vô thường, khổ, vô ngã - nằm dưới mọi hiện tượng tâm và 
vật lý. 

Đối với một cái tâm luôn hướng về Dhamma (Pháp), ngay cả một tà niệm hoặc 
một cảnh pháp bắt thiện hay một hành vi bất chánh, tức là, một thoáng sa đà vào 
điều gì được coi là bất thiện thôi, cũng có thể trở thành một động lực thúc đây cho 
sự khai mở tinh thần, như chúng ta thấy trong trường hợp của Ngài Mahã Tissa 
Bhuta Thera vậy. Ngược lại, một người làm rất nhiều điều thiện, nhưng bây giờ 
suy tính thiệt hơn về thiện tâm hay thiện sự của mình, và như vậy rơi vào tình trạng 
tự mãn, tự cho mình là chơn chánh. Cũng như trong trường hợp trước, một cảnh 


pháp bất thiện (2&„sala äãrammmanä), do như lý tác ý, dẫn đến những trạng thái 
thiện, đối với trường hợp sau cũng vậy, một cảnh pháp thiện (#saia 
ãramman8a) thay vì đưa người ta đến chỗ thiện thêm nữa, lại chỉ dẫn đến những 
trạng thái bất thiện do phi lý tác ý. 

Bởi thế Luận sư nói rất chí lý: 

"Dưới dạng bản chất nội tại của nó, không có tiểu chuẩn rõ rệt nào để có thể bảo 
rằng những pháp này là đáng tác ý và những pháp này là không đáng tác ÿ, mặc 
dù phải nói là có, dưới dạng chúng được tác ý như thế nào vậy. " 

Liên quan đến ba loại lậu hoặc, Chú Giải nói: 

"Ở đây, dục lậu nghĩa là tham muốn, tham dục dựa trên năm loại khoái lạc giác 
quan (các căn). Hữu lậu cũng là hình thức tham dục đó nhưng ao ước được tái 
sanh nơi các cối trời của các vị Phạm thiên (Brahma) với sắc vỉ tẾ và của các vị 
Phạm thiên vô sắc. Nó cũng có nghĩa là những người dục câu (nikanHi) huyện bí 
kết hợp với sự chứng đắc các thiên, mong mỏi chứng đắc các thiên chỉ để thọ 
hưởng (thiên lạc), cũng như những người có quan kiến điên đảo thường gọi là 
thường kiến và đoạn kiến. Như vậy, lậu hoặc thứ tư, tức kiến lậu, được gôm ở đáy 
dưới mục hữu lậu. Vô mình lậu là bất trỉ hay không hiểu biết đối với Tứ Thánh Đề. 
"Ở đây, khi một người tác ý theo cách nhờ đó, mà họ thọ hưởng các khoái lạc giác 
quan, khi ấy dục lậu chưa sanh sẽ khởi sanh, và dục lậu đã sanh tăng trưởng thêm. 
Khi một người tác ý theo cách nhờ đó, họ thọ hưởng các trạng thái cao thượng 
hoặc chư thiên, khi ấy hữu lậu chưa sanh sẽ khởi sanh và hữu lậu đã sanh tăng 
trưởng thêm. Khi một người tác ý các pháp thuộc tam giới trên căn bản bốn điên 
đảo kiến - vô thường xem là thường; khổ là lạc, v.v... khi ấy vô mình lậu chưa sanh 
sẽ khởi sanh và vô mình lậu đã sanh sẽ tăng trưởng thêm. Sự khởi sanh của các lậu 
hoặc cân phải hiểu là như vậy. Cũng thể, sự đảo ngược của nó là thực, nghĩa là ba 
loại lậu hoặc này sẽ không khởi sanh do như lý tác ÿ. " 

Về cơ bản, lậu hoặc là khuynh hướng hay xu hướng bất thiện ngủ ngầm (trong 
tâm); nó là một loại tính tỉnh bâm sinh, hay nói khác hơn đó là những lớp tâm lý 
lắng đọng trên phần tinh thần, từ thời vô thỉ, tạo nên những thành phần của tiềm 
lực ” này. 

Một "hạt giống" tâm lý, với sự có mặt của những điều kiện thích hợp sẽ nảy mầm 
dưới hình thức của những tư tưởng, và trở nên ôn cô như những quan kiến và chấp 
thủ. Những chấp thủ này, đúng thời, kết tỉnh lại thành những tín điều hay định 
kiến. Tiến trình tâm lý, từ khuynh hướng ngủ ngầm đến một định kiến khó lòng lay 
chuyên nổi này, được diễn tả bằng một từ Pãli rất ý nghĩa là Abhimivesa (cô 
chấp) Ÿ. 

Vì lẽ Cố chấp (204602564 lót đường cho sự trở thành (sanh hữu) bắt tận này, nên 
nó được gọi là "chất liệu chính" của luân hồi (sưmsãra), cái vòng luận 
quân (4/4) của sự hiện hữu trong tam giới, của sanh tử và tử sanh miên viễn. Nếu 
tam giới được biểu thị bằng những hành nghiệp bén rễ trong sự cố chấp, hay những 


khuynh hướng ngủ ngầm, thì siêu. thế (ivaf/a). Chiêu Kích Giải Thoát của Niết 
Bàn, được biểu thị bằng chính sự vắng mặt của sự cô chấp ấy. 

Như vậy, các Tuệ siêu thế, với Niết Bàn là đối tượng, là những trạng thái tâm tự 
động bứng gốc và hủy diệt cô chấp. Luân hồi có thể được so sánh với một ao nước 
tù, với lớp bùn thôi ở dưới đáy, mà, do phản ứng hóa học, thường xuyên thoát ra 
những bong bóng khí trồi lên mặt nước. Tâm ở câp độ hiệp thế (tam giới) với các 
lậu hoặc như cố chấp, cũng giống như một ao nước tù thôi bân như vậy. 

Một con sông nước trong suốt như pha lê và một dòng chảy đều đặn không bao giờ 
để lăng chút cặn bã nào. Đáy sông của nó luôn luôn được quét sạch. Dòng tâm siêu 
thế cũng thực hiện một nhiệm vụ tương tự như thế. Có chấp (abhinivesa) không thể 
tìm được chỗ đặt chân trong cái dòng tuệ thể nhập và năng động của siêu thế này. 
Và cũng chính vì lý do đó mà không một khái niệm, lý thuyết hay tín điều nào có 
thể có chút gì xác đáng ở cấp độ siêu thế. 

Do đó, muốn tu tập siêu thế tuệ, hành giả phải trau đồi một kỷ luật nghiêm ngặt về 
sự tỉnh giác dựa căn bản trên phương pháp thể nhập bằng trực giác, hay gọi cách 
khác là Thiền Minh Sát, vipassanz. Tứ Thánh Đề tạo thành lãnh vực của minh sát, 
không phải như một căn bản tri thức, mà như một kinh nghiệm trực giác. 

Điều cần được nhân mạnh ở đây là Tứ Thánh Đề, chân lý mà Đức Phật đã khám 
phá và vì lòng bị mẫn tuyên thuyết cho thế gian, về bản chất tạo thành một kinh 
nghiệm thiền quán. Do đó Tứ Thánh Đề này không thể được coi như một lý thuyết, 
huống nữa là một tín điều hay điều răn y cứ trên Kinh điển. Chính ở điểm này mà 
đạo Phật về cơ bản khác với lập trường của các tôn giáo thông thường. Đạo Phật 
đặt mục đích chính của mình trên kinh nghiệm tự thân về Tứ Thánh Đế, khác với 
ân sủng thiêng liêng hoặc sự cứu độ đạt được do sự can thiệp của tha lực, hoặc một 
đẳng thượng đề, bậc đạo sư, đẳng tiên tr1 V.V... 

Pháp môn đầu tiên trong bảy pháp môn nảy là đoạn trừ bằng tri kiến, bao gồm như 
sau: 

"Đây là Khổ”, vị ấy tác ý chơn chánh như vậy; 'đây là Nhân Sanh Khổ”, vị ấy tác 
ý chơn chánh như vậy; đáy là sự Diệt Khổ, vị ấy tác ý chơn chánh như vậy; 'đây 
là Con Đường dân đến sự Diệt Khổ”, vị ấy tác ý chơn chánh như vậy. Trong khi vị 
ấy, tác ý chơn chánh như vừa kế, ba kiết sử của vị ấy được đoạn trừ, đó là thân 
kiến, hoài nghỉ, và giới cấm thủ. 

“Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do tri kiến đoạn trừ. ` 
Muốn thành công trong tu tập Tụê Siêu Thế, tâm cần phải được định hướng thích 
hợp. Vì lẽ không có cái gì được xem là sự giác ngộ đột ngột (đôn ngộ) hay tìm 
được một lỗi vào (cánh cửa) siêu thế. Sự định hướng này muốn nói đến một số 
nguyên tắc cơ bản liên quan đến Thiền Minh Sát (Vipassanä). Những nguyên tắc 
đó là: 

1. Giới Thanh Tịnh (S7/2visuddh;j) - Đầy là sự định hướng giá trị, với sự định 
hướng này tâm và hành vi cư xử của một người được khép vào khuôn khổ, dẫn đến 


, 


việc tịnh hóa tam nghiệp - thân nghiệp(Kãyen4), khẩu nghiệp (Vãcãy4), ý 
nghiệp (Míanasa). Đó là những nghiệp đã trói buộc con người vào vòng sanh tử 
luân hồi. Do đó, chính sự thanh tịnh tam nghiệp này tạo thành bước đầu hướng đến 
việc thành tựu sự toàn bích tâm linh. 

2. Tâm Thanh Tịnh (C/⁄avisuddhi). Tâm Thanh Tịnh nghĩa là sự phát triển thiên 
định (J"ãn4), sự tu tập này chỉ có thể thành tựu nhờ đoạn trừ năm triền 
cái (Navarana) hay những chướng ngại tâm linh. Những chướng ngại này giống 
như những bức tường cao giam hãm con người trong dục giới - Kđnaloka. Ngay 
khi vượt qua được những chướng ngại này, hành giả bước vào một cảnh giới hoàn 
toàn mới lạ và khác thường, cảnh giới cao quí của các Phạm Thiên Sắc 
giới (Wũpabrahma Loka). Đây là cảnh giới đa chiều kích (mulidimemional 
realm) của các vị Phạm thiên mà tâm của họ tương ứng với các tầng thiền khác 
nhau, được đạt đến do tâm thanh tịnh (Ci/avisuddhi). 

Trước khi hành giả đạt đến các trạng thái thiền sắc giới (rñpãvacara) hay các định 
này, hành giả phải trải qua một vài cấp độ tu tập và sự thanh tịnh 
tâm. Ciavisuddhi bao gồm toàn bộ tiến trình thanh tịnh này. 

Tiến trình thanh tịnh tâm khởi sự ngay khi hành giả bắt đầu hành thiền. Đề mục 
hành giả dán tâm vào ở giai đoạn đầu hành thiền được gọi là chuẩn bị tướng - 
parikamma nimiffa. Sự tập trung và định tĩnh do dán tâm trên đề mục ban đầu hay 
biến tác tướng này sanh gọi là parikamưna samaädji - chuẩn bị định. 

Cùng với sự chú tâm càng lúc cảng tăng và với sự hợp nhất của tâm, khi các tư duy 
bắt thiện và các hình ảnh tán loạn trong tâm bị loại trừ, tâm càng lúc cảng trở nên 
thanh tịnh và ổn định hơn. Ở giai đoạn này, chuẩn bị tướng tự động trở thành sơ 
tướng hay thủ trì tướng - gøahanimifia. 

Chăng hạn, nếu hành giả đang hành thiền niệm hơi thở (ãnãpãnasari), đề mục ban 
đầu hay chuẩn bị tướng là hơi thở như một cảm giác xúc chạm (xúc giác). Đó là đề 
mục thuần túy thuộc về cảm giác. Khi chuẩn bị tướng này chuyển thành sơ 
tướng, nó không còn là một cảm giác nữa mà là sự nhận thức (cái biết) về cảm 
giác ấy, điều này có nghĩa rằng đề mục lúc này thuần túy thuộc về tâm và là 
một bước loại bỏ nguyên bản. 

Với sự chứng đắc sơ tướng, sự tập trung của hành giả cũng trở nên mạnh mẽ và 
vững chãi hơn. Sự kiện này mang lại trạng thái an tịnh và vắng, lặng nội tâm cao 
hơn dẫn đến sự chuyển đổi đề mục thêm nữa, . cùng VỚI Sự chuyển đổi này cấp độ 
tâm cũng chuyền đôi theo. Sự chuyền đổi cuối cùng này gọi làpatibhaganimitfa - 
tợ tướng. Tợ tướng xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau - có khi là quả cầu 
sáng như mặt trời, có khi là mặt trăng tròn sáng, hoặc những ngôi sao lấp lánh, 
chùm ngọc, hay chỉ là ánh sáng v.v... 

Tợ tướng (0afibhãganimifía) là sự phản ánh của trạng thái tâm tỉnh khiết. Với sự 
khởi lên của tợ tướng, tâm nhập vào cận định sắc giới, sau khi đã vượt qua năm 
chướng ngại (triền cái) ngăn che sự tấn hoá của nó. 


Như vậy, tợ tướng dẫn vào giai đoạn thứ hai của định, gọi là cận 
định (upacarasamadii). Có năm giai đoạn an chỉ định tương ưng với năm tâm 
thiền sắc giới. 


-—-o0O--- 


THIÊN CHÍ VÀ THIỀN QUÁN 


Trong Phật Giáo có hai hệ thống Thiền rõ rệt. Một hệ thống đưa đến an chỉ 
định và từ đó phát triển các năng lực thần thông. Hệ thống kia dẫn đến sự chứng 
đạt các Tuệ Siêu Thế, có hoặc không có các thần thông. Hệ thống đầu gọi là Thiền 
Định (Sưmadjhi), và hệ thống sau gọi là Thiền Minh sát hay Thiền 
Tuệ (Vipassam4). 

Samadhi nghĩa đen là sự an tịnh. Với sự chứng đắc các thiền, tâm có được sự định 
tĩnh sâu lắng trong đó các lậu hoặc chìm xuống hoặc lặn xuống, tức là, trở thành 
dạng tuỳ miên (ngủ ngầm). Nó cũng giống như một hồ nước xao động và vẫn đục 
trở nên yên lắng thanh trong vậy. Tất cả những cáu bân lăng đọng và chìm xuống 
dưới dạng trầm tích. Mặc dù hồ nước trở nên trong mát như vậy, song khi bị khuấy 
động bởi bão táp hay một khuấy động nào khác, nước sẽ cáu bẩn và xao động trở 
lại. 

Cũng vậy, mặc dù nhờ thiền định, tâm trở nên vắng lặng và thanh tịnh, tuy nhiên, 
vì các lậu hoặc chưa được bứng gốc bởi Tuệ Siêu Thế, hành giả luôn luôn có thể bị 
khuấy động và quay trở lại các trạng thái tâm bất thiện. Chỉ bằng cách phát triển 
các siêu thế Tuệ qua việc hành Thiền Minh Sát các lậu hoặc ấy mới bị bứng sốc 
vĩnh viễn, và dòng tâm thức mới thực sự chuyển hoá. Sự kiện nảy cũng giông như 
vét sạch các lớp. trầm tích (bùn lăng dưới đáy hồ) để ngăn ngừa sự có thể xảy ra 
của hồ nước bị vẫn đục trở lại vậy. 

Tóm lại, Giới Thanh Tịnh (57/avisud”¡) tịnh hoá tâm ở mức độ luân lý. Và Tâm 
Thanh Tịnh (Ca visuđh7) tịnh hoá tâm trong tình trạng vẹn toàn của nó, ngoại trừ 
việc chuyển hoá từ phàm tâm sang Thánh tâm. Sự chuyên hoá chỉ xảy ra ở cấp độ 
Siêu Thế do Tri Kiến Thanh Tịnh (Nãnavisuddhi). 

Nền tảng thứ ba bắt đầu với Kiến Tịnh - Di//j visuddhi. Kiến tịnh này ngụ ý 
muốn nói đến chánh kiến hay sự hiểu biết đúng đắn các sự thực căn bản của cuộc 
đời. 

Muốn tịnh hóa kiến (2///h¡) qua minh sát (vipassanä), hành giả phải xác quyết các 
pháp trên quan điểm của Sự Thực Tối Hậu, tức là thấy các pháp như chúng thực sự 
là, chứ không như nó có vẻ là. Hay nói khác hơn, hành giả nhìn cuộc đời và những 
gì liên quan đến cuộc đời, không theo lối quy ước (chế định pháp), mà nhìn đúng 
theo thực chất của nó. 


Minh sát nghĩa là trực kiến, tức biết theo nghĩa kinh nghiệm trực tiếp các pháp. Nó 
khác với tri kiến gián tiếp, nghĩa là, biết với sự trợ giúp của khái niệm, văn tự, biểu 
tượng, ngôn ngữ, v.v... chứ không thực sự kinh nghiệm (experiencing) đối tượng 
mà mình muốn biết. Trong khi trực kiến là trực giác, tri thức gián tiếp chỉ là tri 
thức suông. 
Tri kiến do vận dụng trí óc hay tri kiến gián tiếp chủ yếu là những thông tin và dữ 
kiện, trong khi trực kiến hay trực giác là sự hình thành của tính cách và trí tuệ. 
Cùng với sự khởi sanh của tuệ trực giác (tuệ minh sát), hành giả biết đối tượng một 
cách trực tiếp, chứ không phải biết về đối tượng một cách gián tiếp; có một “ánh 
chớp” soi sáng tâm thức, và hành giả thực sự kinh nghiệm, thể nhập vào đối tượng. 
Con người, khi nhìn qua trí tuệ trực giác như một đối tượng như vậy, là 'thấy' (kinh 
nghiệm) như danh và sắc - nđmarupa - chứ không phải như đàn ông, đàn bà, người 
Án, người Hoa, da trăng, da đen v.v.. 
Sự kết hợp tâm vật lý này một lần nữa được kinh nghiệm hoặc thấy dưới dạng các 
uẩn (&handha). Đó là: sắc uẫn (rữpakhandha); thọ uẫn (vedanä khandha): tưởng 
uẫn (sưñña khandha);hành uẫn (sankhãra khandha); thức uẫn (viññãna 
khandha). 
Từ "uẫn" (&handha) được dùng rất ý nghĩa ở đây để mô tả chính xác nhân sinh là 
gì, như một cơ cấu vô cùng nhiêu khê và phức tạp. Tính phức tạp này không thể 
quan niệm được bằng. tri thức mà phải thấy trong điều kiện hiện tại và bằng trực 
giác. Hơn nữa, năm uân nảy còn phải được thấy như những hiện tượng luôn luôn 
sanh diệt, và về cơ bản là không bền. Tình trạng năng động, ở đây, mọi thứ đang 
thay đổi từ sát na này đến sát na khác (amicca - vô thường), tạo ra ảo giác về một 
cái gì đó được xem là cô định. Chính tính liên tục này đã bị nhầm lẫn là bất biến 
hay cô định đó. 
Do kiến tịnh (2///h¡ vissuddhi), ảo tưởng này bị quét sạch cũng như sương mù tan 
biến khi mặt trời lên vậy. Tuệ thể nhập vào tính chất vô thường này cũng mở ra 
cho thấy thực trạng của sự hệ lụy, và hệ lụy là khổ (dukkja), ở dạng này hay dạng 
khác thế thôi. Tuệ thể nhập vào tính chất vô thường và khổ nảy cũng làm hiển lộ sự 
thực về tính chất vô ngã (ana4), nó cho thấy rằng không có cái thực thể thường 
hăng năm dưới mọi thứ đang thay đổi (vô thường), nằm dưới mọi thứ phải chịu hệ 
lụy và khổ. Như vậy đặc tánh cơ bản (/ak&hana) hay những nét đặc trưng của cuộc 
đời, là vô thường, khổ và vô ngã, được trực nhận như một kinh nghiệm làm lay 
động sâu xa đến lòng mơ tưởng về một thế giới thường hăng của COn người. 
Mỗi lần hành giả có được sự trực nhận minh sát này về nhân sinh, dưới dạng ngũ 
uấn và tam tướng là mỗi lần một ánh chớp loé lên trong tâm và cùng với ánh chớp 
ấy là một kinh nghiệm vô cùng sửng sốt. Hành giả, với những kinh nghiệm minh 
sát như vậy, trải qua một sự thay đối, mà chính điều nảy làm cho vị ấy trở thành 
một con người hoàn toàn khác. VỊ â ấy không còn ôm ấp những ảo tưởng thân quen, 
không còn chấp giữ những giá trị hão huyền nữa. 


Vị ấy nhìn cuộc đời dưới dạng Tứ Thánh Đế, nghĩa là thấy năm uân phải chịu sự 
chi phối của Tam Tướng (Vô thường - Khổ - Vô ngã), phản ánh Chân Đề về Khổ, 
mà Nhân Sanh của Khổ này được gắn liền trong cơ chế của chính tâm thức dưới 
dạng các lậu hoặc. Chiều kích của Giải thoát tức Niết Bàn, là nơi cả khô và nhân 
sanh của nó đều diệt; và sự giải thoát này được biểu lộ trong suốt thời gian minh 
sát khi mà tâm được giải thoát, ít nhất cũng trong lúc đó, khỏi các lậu hoặc và ảo 
tưởng. Niết Bản là Chân Đề Thứ Ba, Đề Thứ Tư là Đạo Lộ dẫn đến Niết Bản, mà 
một lần nữa cũng chính là nhờ sự hành thiền. Như vậy, Tứ Thánh ĐỀ tạo thành một 
kinh nghiệm thiền chứng trọn vẹn, chứ không phải là một lý thuyết hay một định 
thức nặng tính tri thức. 

Chú Giải mô tả kinh nghiệm thiền quán như vây: 

"Vì lẽ tắt cả các khuynh hướng ngủ ngắm (lậu hoặc) chỉ khởi lên trong tiến trình 
trở thành (sanh), chứ không có mặt ở tiễn trình diệt của nó, do đó hành giả cần 
phải xác quyết cái soi là thân người này (để làm cho nó thoát khỏi lậu hoặc) tức 
là, xác quyết các uẩn, bắt đầu với sắc uẩn. Trong cái goi là thân này chỉ có địa 
đại, thủy đại, phong đại và hỏa đại. Sau khi đã xác quyết cái gọi là thân người này 
của mình dưới dạng tứ đại và các sắc phụ thuộc (sắc y sinh) phát sanh cùng với tứ 
đại ấy, hành giả cũng phải xác quyết tâm và các tâm sở khởi lên, lấy thân này làm 
đối tượng của nó, và nh vậy cũng hiểu được bồn vô sắc uẩn (thọ, tưởng, hành, 
thức). Sau đó, tất cả năm uần này phải được nắm bắt dưới dạng khổ để. 

"Năm uẩn này nếu rút gọn lại chỉ côn là hai hiện tượng chính là thán và tâm (danh 
- sắc). Và trí tuệ khởi lên rằng sự kết hợp tâm - vật lý hay danh và sắc này là duyên 
khởi tảnh, nó có mặt tùy thuộc vào các điễu kiện (duyên), nhờ thực sự nhận ra các 
yếu tô như vô mình, hữu ái, hành nghiệp tác động như thức ăn nuôi dưỡng tâm 
v.v... Như vậy: Đây là nhân, đây là duyên, tùy thuộc vào chúng mà danh - sắc hình 
thành. Đó là, hành giả tuệ trì các đặc tính và nhiệm vụ cơ bản của cả hai: các 
pháp làm nhân và các hiện tượng khởi sanh do nhân duyên ấy. 

"Kế tiếp hành giả trực nhận đặc tính vô thường nhờ thấy rõ sự biển đổi liên tục 
của các hiện tượng dưới sự quan sát tỉ mỉ. Rồi (dựa trên kinh nghiệm này) hành 
giả xác định đặc tính khổ nhờ trực nhận cái thảm trạng tiêm tàng trong điểu kiện 
bức bách của sự sanh diệt không ngừng. Theo sau kinh nghiệm này, hành giả lúc 
ấy xác định đặc tính vô ngã nhở trực nhận tính phi thực năm trong một điễu kiện 
mà qua đó người ta không thể nắm bắt hay kiểm soát được (một cải gì đó diễn ra 
theo lỗi riêng của nó, dựa trên một vài điễu kiện (duyên) mà không thừa nhận bất 
kỳ sự can thiệp nào của bản ngã hay linh hôn). Như vậy, sau khi đã tuệ tri ba đặc 
tính (tam tướng), hành giả làm sanh khởi các cấp độ tuệ khác, theo tuần tự, và 
cuối cùng đạt đến Nháp Lưu Thánh Đạo Tuệ. 

“Vào sát na chứng đặc Đạo Tuệ Siêu Thế này, cả Bốn Thánh Để đêu được thể 
nhập một lúc, nhự một kinh nghiệm hợp nhất. Đáy là một chiến thắng được thành 
tựu chỉ bằng một cuộc chỉnh phục đuy nhất. Tì rong cái sát na độc nhất vô nhị ấy, 


hành giả thể nhập vào Khổ Đề trong nghĩa tuệ tri, thể nhập vào Nhân Sanh (của 
Khô) trong nghĩa tuyệt trừ, thể nhập vào sự Diệt (Khổ) trong nghĩa chứng đắc, và 
thể nhập vào Con Đường (dẫn đến sự Diệt Khổ) trong nghĩa tu tập. 

"Nói một cách khác, hành giả chỉnh phục Khổ bằng sự chỉnh phục của trực giác và 
toàn diện trí, chỉnh phục Nhân Sanh khô bằng sự chỉnh phục của tuyệt trừ tham ải, 
chỉnh phục sự Diệt Khổ bằng sự chỉnh phục của chứng ngộ Niết Bàn, và chinh 
phục Con Đường dẫn đến sự Diệt Khổ bằng sự chỉnh phục của tu tập Bát Thánh 
Đạo. 

"Cũng cân phải hiểu rằng tất cả những chiến thắng này không phải đạt được bằng 
những tuệ riêng biệt, mà chỉ bằng một tuệ duy nhất, có Diệt Đề, tức Niết Bàn làm 
đối tượng; và tuệ ấy cũng thể nhập vào các để còn lại vừa như một nhiệm vụ và 
vừa nhự một sự chinh phục vào sát na chiến thắng ấy. Một ý tưởng như thể này 
chưa bao giờ khởi lên nơi vị ấy: 'Ở đây ta đang tuệ trì khổ, ta đang tuyệt trừ ái, ta 
đang chứng ngộ Niết Bàn, ta đang tu tập Bát Thánh Đạo, theo tuần tự.' Song nhờ 
lấy đó làm đối tượng của tuệ, khi vị ấy chứng Niết Bàn, chính tuệ ấy tức thời tuệ tri 
sự thực của khổ, tuyệt trừ nhán sanh khổ, và tu tập con đường dẫn đến sự diệt khổ. 

“Nhờ Tuệ Minh Sát này, khi vị ấy vận dụng "chơn chánh giác sát" ba kiết sử này 
cũng lập tức được đoạn trừ: thân kiến, bao gôm hai mươi loại tà kiến; hoài nghỉ, 
bao gốm tám loại, (như đã trình bày trong Kinh); và giới cắm thủ, tức là chấp giữ 
mù quảng những tín điều và các pháp hành ngoại đạo, nghĩ rằng "chỉ có những tín 
điều này, chỉ có những giới luật này mới đem lại sự thanh tịnh” v.V.. 

"Đối với bốn lậu hoặc; vì thân kiến và giới cấm thủ đã được kể ÿ i8 kiến lậu, nên 
chúng vừa là lậu hoặc vừa là những kiết sử. Hoài nghỉ chỉ là một kiết sử, không 
phải lậu hoặc. S0ng vì lẽ nó đã được gồm trong pháp môn đoạn trừ bằng tri kiến 
hay siêu thế tuệ, nên nó cũng cần phải được hiểu như một lậu hoặc (nghĩa là, như 
một thành phần của vô mình lậu). 

“Báy giờ, khi kiến lậu được đoạn trừ, thì dục lậu và vô mình lậu cùng tốn tại với nó 
trong bốn tâm bắt thiện hợp với tà kiến, cũng được đoạn trừ. " 

Như vậy do Tri Kiến - 2assana (đúng nghĩa, Trực Kiến Niết Bàn) mà hành giả 
bứng gốc(samuccheda) ba kiết sử đầu và đạt đến giai đoạn thứ nhất của Siêu Thế 
Đạo - Tu đà hoàn đạo (Soapafi-Magsa). Sau khi đã tìm được lỗi vào chiều kích 
siêu việt của Niết Bàn do siêu thế tuệ thứ nhất này, bậc thánh khi ấy nỗ lực leo lên 
tuyệt đỉnh của trạng thái tâm linh bằng cách chứng đắc ba Đạo Tuệ Siêu Thế còn 
lại là: Tư đà hàm đạo (Sakadagami-Magga), Anahàm đạo (Anãgãmi-Magsa) và A- 
la-hán đạo (4rahata-Magga). 

Trong khi pháp môn thứ nhất, do Tri Kiến đoạn trừ, nói đến sự chứng đạt Tu đả 
hoàn đạo, pháp môn cuối cùng do Tu Tập đoạn trừ liên quan đến sự chứng đạt ba 
Đạo Tuệ còn lại. Cũng như Đạo Tuệ đầu tiên tuyệt trừ ba kiết sử, ba Đạo Tuệ còn 
lại bứng tuyệt gốc bảy kiết sử còn lại vậy. 


Sau khi đã giải thoát khỏi mười kiết sử trói buộc một chúng sanh trong tam giới, 
bậc A-la-hán trở thành bậc đại thắng giả vượt qua các lậu hoặc, từng lót đường đi 
vào vòng luân hồi bất tận này. Do đó vị ấy được tôn xưng là bậc Lậu Tận, bậc 
xứng đáng với sự tôn kính, cúng dường và lễ bái cao thượng nhất (Ứng Cúng). Vì 
giờ đây vị ấy đã trở thành "Vô Thượng Phước Điền" của thế gian (ouññakkhettam 
lokassa). 

Đến đây, câu hỏi có thể được nêu ra một cách chính đáng: nếu chỉ nhờ hai pháp 
môn (do Tri Kiến và Tu Tập đoạn trừ) mà mục đích giải thoát tâm khỏi các lậu 
hoặc được thành tựu, cớ gì Đức Phật Toàn Tri lại trình bày thêm năm pháp môn 
kia nữa? Trong trường hợp này chúng không trở thành thừa thải đó sao? Đối với 
vấn đề này, ngài Chú Giải Sư, Luận chủ Buddhaghosa, giải thích theo cách không 
ai có thể bắt chước được của ngài. Năm pháp môn còn lại tạo thành, cái mà Ngài 
gọi, Pubbabhaga j GÌ ME) sự tu tập hay pháp hành tiên khởi. Bởi vì những pháp 
môn nảy là những "nỗ lực” nhằm làm suy yếu và muội lược bớt đi những kiết sử và 
lậu hoặc đang tôn tại. Chúng chuẩn bị cho tâm người tìm đạo ở một phạm vi nào 
đó có thể BIÚP vị ấy đảm nhận những cuộc hành trình khó khăn hơn nữa vào những 
giới vức siêu thế, vượt qua hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, mỗi đỉnh một cao 
hơn trước, cho đến khi vị ây đạt đến trạng thái tuyệt đỉnh của sự toàn bích tâm linh 
(A-la-hán quả), mở ra cảnh giới bất khả thuyết của Niết bàn với tất cả sự vinh 
quang của nó. Bốn Thánh Đạo Tuệ là bốn đỉnh cao của sự Thành Tựu Siêu Thế ấy 
chuẩn bị đầy đủ cho cái cảnh giới viên dung và bất khả tư nghì của Niết bàn, dẫn 
đến sự chuyền hoá hoàn toàn của dòng tâm thức và từ đó giải thoát khỏi vòng luân 
hồi (samsãra). 

Phân tích kỹ thì năm pháp môn này tạo thành công việc chuẩn bị dưới hình thức 
Thanh Tịnh Đạo(W7suddhi Magga), đó là: 

Safi-samvara: phòng hộ bằng Niệm. 

Ñãna-samvara: phòng hộ bằng Trí. 

KhanHi-samvara: phòng hộ bằng Kham nhẫn. 

Sila-samvara: phòng hộ băng Giới. 

Viriya-samvara: phòng hộ bằng Tĩnh tấn. 

Năm loại phòng hộ này cần phải hiểu vừa trong nghĩa ngăn ngừa vừa trong nghĩa 
hoàn thành. Do sự áp dụng của năm pháp môn này, mỗi pháp với hình thức phòng 
hộ đặc biệt của nó (chẳng hạn như niệm, v.v...) hành giả bảo vệ tâm, ngăn ngừa nó 
khỏi bị những nguy hiểm và ảnh hưởng ngoại giới. Do đó, sự ngăn ngừa là trong 
nghĩa bảo vệ tâm, che chăn không cho nó bị ảnh hưởng của các bất thiện pháp. Một 
cái tâm được bảo vệ khỏi những hiểm nguy như vậy sẽ trở nên dễ dàng tuân theo 
tiến trình thanh lọc và vô nhiễm hoá, đó là những gì được ngụ ý bằng từ "hoàn 
thành". 

Như vậy, tính chất đa dạng của những kỹ thuật phòng hộ không chỉ có nghĩa là để 
"thu thúc" tự thân thôi, mà nó còn nhằm vào việc phục hồi sự lành mạnh và hài hòa 


của tâm hành giả, đồng thời làm cho nó miễn nhiễm với những nguy hại của các 
lậu hoặc. Chính vì vậy Luận chủ đã nhân mạnh một cách chánh đáng răng nhờ năm 
pháp môn này, hành giả thành tựu Trấn Phục Đoạn Trừ (Wikkhambhana Pahana), 
một điều kiện tiên quyết cho sự chứng đắc các cấp độ Tuệ Siêu Thế. 
Tuy nhiên, mỗi trong năm pháp môn này chỉ được thực hành sau khi đã có "chơn 
chánh giác sát", nghĩa là đã có một sự hiểu biết sâu sắc về sự thuận - nghịch ° của 
tình huống hiện tại và một sự chọn lựa thận trọng xem kỹ thuật nào là thích hợp để 
đương đầu với tình huống ấy. Chăng hạn, khi hành giả "chơn chánh quán tưởng, 
sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn”, và nhờ đó vô hiệu hoá "những lậu hoặc 
tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên", tất cả những gì vị ấy đang làm là canh phòng 
nh mình, và nhờ canh phòng tâm mà các căn của vị ấy được canh phòng. Vì thê, 
"sự phòng hộ nhãn căn" không có nghĩa là kiểm soát con mắt vật lý hay điều khiến 
các căn khác. Thử hỏi, ai là người trong thế gian này tự bịt mắt mình để có thể làm 
chủ được nhãn căn đâu? Tất cả cái mà VỊ ây làm chỉ là duy trì sự tỉnh táo trong 
tâm; tức là, chú niệm vào những øì vị ấy đang thấy, nhờ đó vị ấy không cho phép 
những tà niệm khởi lên y cứ trên cái mà vị ây đang thấy. Do đó, phòng hộ bằng 
niệm, về cơ bản, là một kỹ thuật tâm lý, cần được áp dụng một cách thận trọng 
trong suốt thời gian tỉnh thức của vị ấy, để giữ cho tâm an tịnh và thanh khiết, một 
điều kiện tiên quyết cho sự chứng đắc các tuệ siêu thế. 
Việc áp dụng niệm trên các căn và sự phòng hộ do niệm sanh, khi nhìn từ triển 
vọng đích xác của nó, sẽ cho thấy một tiến trình tu tập tâm rất nhiêu khê và phức 
tạp. Về tổng quan, trước hết, nó sẽ mở ra một triết lý sống cơ bản quyết định cho 
việc chọn lựa những pháp môn này. Bởi vì người tìm đạo hiểu một cách sâu sắc 
rằng nếu không áp dụng những pháp môn này, VỊ ây sẽ phải gánh chịu những hậu 
quả khô đau không lường được, ngay trong kiếp sông này và cả đời sau nữa, cho 
nên vị ấy thực hành một kỹ thuật nào đó để đương đầu với thách thức. 
Do đó, khi đối diện với một sự chọn lựa nghiêm túc, người tìm đạo không thấy 
những phiên toái, khó khăn, và hy sinh là quá nhiều đến nỗi phải dùng dằng không 
chịu thực hành những pháp môn này. Những cánh cửa của bốn. ác đạo (địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh và Atula) hăn sẽ rộng mở với tất cả những nỗi thống khổ khôn 
nguôi, nêu như ta cứ để cho tâm bất thiện đi theo đường hướng của nó. 
Chính cái triết lý sống này đang thể nhập vào quy luật duyên khởi (2aíicca 
samuppada) để rồi cuối cùng trở thành nền tảng cho mọi nỗ lực tinh thần, biểu thị 
bằng sự áp dụng những pháp môn này. Nếu ta được khuyên là hãy chơn chánh thọ 
dụng những nhu câu cơ bản của cuộc sống (bốn món vật dụng: thực phẩm, y phục, 
thuốc men, chỗ ở), hoặc kham nhẫn chịu đựng những cảm thọ thô ác, khó chịu, 
thậm chí những đau đớn về thân tê buốt người; hoặc hãy tránh xa những bạn bẻ 
xấu ác, những nơi bất xứng và những con thú đữ tợn; hoặc trừ diệt những bắt thiện 
tư duy hay tà tư duy bất cứ khi nào chúng khởi lên, thì đó cũng chỉ vì, nhờ làm như 
vậy "các lậu hoặc khởi sanh có thể trở thành tàn hại và nhiệt não", bây giờ nhờ áp 


dụng những pháp môn này, chúng (lậu hoặc) "không còn trở thành tàn hại và nhiệt 
não” nữa. 

Như vậy, rõ ràng là có hai mục đích rất thực tiễn mà việc áp dụng những pháp môn 
nảy nhăm tới. Một là để dập tắt ngọn lửa mà, nếu không kịp thời dập tắt, nó sẽ 
bùng lên thành một đám cháy lớn và ngồn hết mọi thứ rơi vào đường đi của nó; và 
mục đích thứ hai là để bảo vệ những sinh vật lành mạnh không bị sự thoái hoá về 
mặt sinh học bằng cách giam hết những vi trùng độc hại vào kho đông lạnh, nếu 
không, nó có thể gây ra những bệnh dịch lan rộng. Ta cũng có thể dùng hình ảnh 
tương tự về sự ngủ đông của những loài thú nguy hiểm để bảo đảm sự an toàn và 
hạnh phúc cho những sinh vật sông chung quanh chúng. 

Hành giả phải áp dụng năm pháp môn này như người ngăn ngừa một tai họa sắp 
xảy ra vậy. Tâm quan trọng của nó khó có thể quan niệm nồi, cũng giống như làm 
một hành động tức thời và đúng lúc để dập tắt ngọn lửa. Bằng một hành động như 
vậy, khi hành giả ngăn ngừa các lậu hoặc, hành giả cũng hoàn tất phận sự tịnh hóa 
và định tĩnh tâm, nhờ vậy làm vô hiệu các lậu hoặc và phiềân não đồng sanh với 
nó. Một khi các lậu hoặc đã bị làm cho bất lực bằng cách không cho ăn như vậy, 
sức mạnh của chúng cũng suy yếu đi đến độ chỉ với sự trau dồi các Tuệ minh sát, 
những cặn bã tinh thần (lậu hoặc) và kiết sử đã bị suy yếu trầm trọng nảy sẽ bị tận 
diệt do sự sanh khởi của các Đạo Tuệ Siêu Thế. 

Ngài Trưởng lão Chú Giải Sư cũng đưa ra những trường hợp đề chứng minh cho 
tính hiệu quả của những pháp môn này. Đó là hành trạng của các bậc Thiền sư mà 
do tuyệt đối trung thành với mục đích và lòng nhiệt thành vô bờ bến của họ đã 
thành công trong việc thực hành những pháp môn này, dưới những hoàn cảnh vô 
cùng thử thách, và đã đạt đến trạng thái tột đỉnh của bậc A-la-hán. Thí dụ như 
trường hợp của Trưởng lão Lomasanaga Thera. Ngài thực hành pháp kham nhẫn, 
chịu đựng những hình thức nghiêm ngặt nhất của nó, và gắn bó với việc hành thiền 
của mình không bao giờ từ bỏ nô lực, dù chỉ trong phút giây. Bất chấp những ngày 
nắng hạ toát đẫm mô hôi, hay phải chịu đựng đủ mọi loại thách thức khó khăn, 
Ngài cũng vẫn theo đuôi tâm nguyện của mình. Để hành được pháp kham nhẫn 
này, Trưởng lão đã hình dung ra không biết bao lần trong cái quá trình lang thang 
vô tận trong vòng luân hồi này, Ngài đã bị các sinh vật khác nuốt sống, phải bương 
chải giữa cuộc sông cạnh tranh sinh tồn được thống trị bởi quy luật mạnh được yêu 
thua (nguyên văn: ruled by the law of tooth and claw - cai trị bởi răng và móng); 
bao nhiêu lần trong quá trình luân hồi này, Ngài đã bị kẻ thù chặt đầu; bao nhiêu 
lần đã phải chịu khổ đau thuộc loại khủng khiếp nhất, hết kiếp này sang kiếp khác. 
Và rồi Trưởng lão tự nghĩ: "Vẫn xoay vần liên tục là cái vòng luân hồi này với tất 
cả những bí ân và hùng vĩ của nó - Khó mà có thể tiên đoán được, ta còn phải trải 
qua bao lâu nữa đây?". Nghĩ như vậy Ngài chịu đựng mọi khó khăn để hoàn thành 
việc theo đuôi tâm linh của mình, cho đến khi trở thành một bậc A-la-hán, và như 
vậy, Ngài đã tự làm cho mình vô nhiễm vĩnh viễn. 


Luận sư còn dẫn chứng nhiều giai thoại đáng khích lệ nữa. Chắng hạn như trường 
hợp vị Trưởng lão Padhãniya Thera. Mặc dù phải chịu đựng vết cắn chết người 
của một con rắn độc, Trưởng lão vẫn hoan hỷ tiếp tục những nỗ lực của mình mặc 
cho những cơn đau buốt như cắt vào tim, cho đến khi những cô gắng của Ngài đạt 
được thành công rực rỡ, chỉ một khoảnh khắc trước khi Ngài thực sự nhập diệt. 
Các bậc Thiền sư vĩ đại này thà chịu chết hơn là chịu thỏa hiệp, và thà chết hơn là 
phải nhượng bộ cho cái tâm lừa đảo. Điều này làm nổi bật thêm sự cần thiết phải 
công hiến trọn vẹn cho việc thực hành những pháp môn này, dựa trên một sự hiểu 
biết rõ ràng về mục đích và khả năng của chúng. Một sự thực hành không sốt sắng 
chỉ làm hỏng đi mục tiêu theo đuôi của mình. 

Trong phần đề cập đến sự trừ diệt các tả và bắt thiện tư duy, Kinh nói đến ba tà tư 
duy đặc biệt, đó là, dục tầm, sân tầm và hại tầm, mà người tìm đạo phải "tống khứ, 
trừ diệt, làm cho chấm dứt và thủ tiêu nó". Kinh cũng đề cập, "Vị ấy không chấp 
nhận bắt cứ một ác, bất thiện pháp nào khi chúng khởi lên". Chú giải nêu rõ "bất cứ 
một ác và bắt thiện pháp", dưới dạng sáu tà và bất thiện tư duy (niệm). 

1. Ñati vitakka (Thân Duyên T: ầm), tư duy hay suy nghĩ liên quan đến bà con thân 
quyên của mình, bắt nguồn từ sự luyến ái, sở hữu, mê đắm, sợ hãi, lo lắng tức giận 
V.V.. 

2.J anapada vitakka ( Quốc Độ Tâm), tư duy hay suy nghĩ liên quan đến quê 
hương xứ sở của mình, bắt nguồn từ sự kiêu hãnh, tà kiến, luyến ái, khuynh hướng 
đa cảm. 

3. Amara vitakka (Bát Tứ Tâm), tư duy hay suy nghĩ liên quan đến chuyện không 
chết (bất tử), đó là những tư duy bắt nguồn từ điên đảo tưởng, cuông tín, có chấp. 

4. Päraudayatä pafisamyutta vitakka, tư duy hay nghĩ đến sự thân ái của kẻ 
khác, v.v... bắt nguồn từ sự luyến ái nặng về tình cảm và nhục dục, sự trìu mến 
thông tục v.v.. 

5. Lãbha sakkära silokapufisamyutta vitakka (Lợi dưỡng, cung kính, danh xưng 
tương ưng tâm). Tư duy hay suy nghĩ đến lợi đắc, danh dự và tiếng tăm, bắt nguồn 
từ tham lam, sĩ mê và ngã mạn, v.v.. 

6. Anavañatti pati samyutta vitakka (Bắt khinh tiện [ương ng tâm), tư duy hay 
Suy nghĩ đến việc không bị khinh miệt, được trội hơn, bắt nguồn từ mặc cảm tự tị, 
tự tôn, si mê, cố chấp, ích kỷ, v.v... 

Một phân tích tỉ mỉ các loại tư duy này sẽ soi sáng thật rõ nét sự vận hành của tâm 
con người. Thực vậy, đây là những tư duy mà, nếu cứ để buông thả tự do, sẽ trở 
thành thiên kiến và ám ảnh mù quáng mà chắc chắn sẽ dẫn đến những loại bệnh 
hoạn tâm lý khác. Khoa nghiên cứu nguyên nhân của các chứng bệnh tâm thần 
phân liệt và bệnh hoang tưởng được thiết lập trên những tư duy và điều kiện tâm lý 
bệnh hoạn này. 

Luận Sư nói, người tìm Đạo không cho phép những tà tư duy này khởi lên bởi vì vị 
ấy thấy rõ những nguy hại gắn liền trong những hoạt động tâm lý (tâm hành) ấy - 


tức là thấy rõ từ bất thiện tư duy này sẽ dẫn đến những tà tư duy khác như thế nào, 
và tâm tự nó gây ra bệnh hoạn và làm cho thân suy nhược hoản toàn ra sao, nếu vị 
ấy không ý thức và cố gắng làm cho những tư duy này chấm dứt, loại trừ chúng, 
thanh lọc chúng, bất cứ khi nào chúng khởi lên. Như vậy sự trừ diệt được thực hiện 
từ nhu câu thực tiễn chứ không phải phát xuất từ lý thuyết, tình cảm hay tư tưởng 
nào cả, và nó đòi hỏi phải có một sự áp dụng liên tục, không thối giảm. Những bài 
học thực tiễn phát sanh từ nhiều cuộc quan sát như vậy của Luận Sư quả thật là vô 
giá vậy. Tư duy chơn chánh tạo ra nguyện vọng chơn chánh, và cả hai đều dựa trên 
chánh kiến. Bởi vậy tầm quan trọng về mặt tâm lý của một pháp môn có thể giúp 
hành giả phát triển tuệ giác theo cách này, xuyên qua mọi hoạt động trong đời sông 
bình thường của họ, có thể chưa được nhân mạnh đây đủ lắm. 

Các lậu hoặc đề kháng đến cùng. Mặc dù nó đã bị làm cho tê liệt băng trần phục 
đoạn trừ - vikhambhana pahãna, tức là đã bị tước đi cái khả năng tích cực và đáng 
ngại của chúng, thế nhưng các lậu hoặc ấy vẫn cháy âm ỉ như những khuynh 
hướng hoặc thôi thúc tiềm miên (zðjivinivesas: cô chấp) ân tàng trong muôn vàn 
lớp vỏ bí ân và rối rắm đến khó hiểu. Đây là lý do tại sao chúng lại tạo ra những 
hình thức tự dối mình và khiến cho tâm thiên về các cực đoan, thế này hay thế 
khác. Các lậu hoặc, ngay cả dưới dạng những năng lực ngủ ngầm trong tâm cũng 
vậy, theo đuổi người tìm Đạo bằng nhiều cách khác nhau như những điều kiện tâm 
lý chướng ngại và các tai hoạ (ađdava), cho đến khi nào vị ấy chứng đắc các 
Đạo Tuệ Siêu Thế, chuyền hoá dòng tâm thức, làm cho nó vượt qua cái khả năng 
có thể trở lại thế gian, lúc ấy lậu hoặc mới thực sự chấm dứt. 

Thực vậy, một trong những định nghĩa vỀ ãsava (lậu hoặc) này là „»addava - nỗi 
khốn khổ, tai hoạ, bất hạnh, v.v... Rằng các lậu hoặc trong hình thức tích cực, 
mạnh mẽ của chúng, như những bất thiện nghiệp trút lên bản thân chúng ta tất cả 
những sự tàn phá. bất hạnh và khổ đau, là khá rõ ràng. Tuy nhiên, những lậu hoặc 
dưới dạng ngủ ngầm, hay những khuynh hướng tuỳ miên này có khả năng giáng tai 
hoạ như thể nảo thì lại là vấn đề không rõ rệt lắm. 

Cũng giống như trường hợp một con thú ăn thịt người không còn nanh vuốt vậy. 
Mặc dù con dã thú đã bị tước hết vũ khí, song với cái sức mạnh man rợ của nó vẫn 
có thể áp đảo và thậm chí còn làm cho những kẻ thù hung tợn phải hoảng sợ bỏ 
chạy. Bằng cách làm cho tâm dao động giữa các cực đoan - lúc trở nên lừ đừ uể 
oải, lúc bồn chồn không yên; lúc tịnh, lúc động, lúc ngã về lợi dưỡng, lúc thiên qua 
khổ hạnh; lúc chấp thường, lúc chấp đoạn - các khuynh hướng bắt thiện ngủ ngâm 
này làm khổ tâm người tầm đạo cho đến lăn ranh phân cách Siêu Thế với Hợp Thế 
(tức đến giai đoạn Gorabi: chuyển từ phàm sang Thánh). Chỉ có nhờ vào tắm 
giáp sắt toàn năng của Thất Giác Chi - Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chỉ, 
Tinh Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chi, Tịnh Giác Chi, Định Giác Chi, và Xả Giác 
Chỉ - người tầm đạo mới có thê loại trừ được những tai họa này. Thất Giác Chi hay 
các chi phần giác ngộ, đối kháng hoàn toàn với các lậu hoặc và phiền não bất thiện, 


tiêu biểu cho những lực lượng thiện hoặc những thiện pháp hợp nhứt(Dhamma 
Sãmaggi). Và chính nhờ vào khả năng này mà họ có thể chịu đựng, kháng cự và 
phản công một cách hiệu quả các tai họa dưới mọi hình thức. 

Tại sao bảy chỉ phần này lại được gán cho cái tên mang đây ý nghĩa và đáng tôn 
kính là Bảy Chỉ Phần Giác Ngộ (Thất Giác Chi) như vậy? Bởi vì bảy chỉ phần 
này, khi được tu tập viên mãn và khéo hòa hợp, đưa đến kinh nghiệm (tâm linh) 
chuyển hoá tự thân tột đỉnh gọi là giác ngộ, nên các pháp ấy mới được mệnh danh 
là Thất Giác Chi. 

Những hàm ý ở đây cần hiểu rằng Thất Giác Chi là các chi phần vừa góp phần vào 
sự Giác Ngộ, cũng vừa xảy ra đồng thời với sự Giác Ngộ. Bởi thế, Kinh nói: "Szứ - 
Dhammavicaya - Viriya - Pưi - Pasaddhi - Samadhi - Upekkhasankhatfäya 
Dhammasamaggiyä - Ariyasavako Bujjhadi 1L Bodhi - chính trong sự Giác Ngộ này 
mà bậc Thánh Đệ Tử thức tỉnh chân lý nhờ sự khéo hòa hợp các Chi Phần Giác 
Ngộ: Niệm, Trạch Pháp, Tinh Tấn, Hỷ, Tịnh, Định và Xả." 

Luận sư định nghĩa từ "Thức tỉnh" như vầy: 

"Kilesa - santnäniddhãya ufthahafr' tỉ - Thức tỉnh nghĩa là bậc thức dậy khỏi giấc 
ngủ phiền não". 

"Caffäri vã ariyasaccani pativjjhaf zi“- Bậc Thể Nhập hay liễu tri Tứ Thánh 
ĐỀ". 

"Nibbäanameva vã Sacchikarofri - Bậc Chứng Ngộ (kinh nghiệm trực tiếp) Niết 
Bàn". 

Như vậy, Thức Tỉnh hay Giác Ngộ phản ánh trạng thái tột đỉnh của sự hòa hợp bảy 
chi phần Giác Ngộ, thể hiện một kinh nghiệm tâm linh cao nhất và rõ ràng nhất. 
Điều này có nghĩa rằng vào cái sát na Giác Ngộ xảy ra, khi hành giả xua tan giác 
ngủ (phiền não), tức là, bứng gốc các lậu hoặc, hành giả cũng lập tức thể nhập vào, 
hay nói cách khác là khám phá những chân lý liên quan đến tình trạng ràng buộc 
và tập khởi của nó, chiều kích của Giải Thoát và phương tiện đưa đến sự Giải 
Thoát ấy - tức Tứ Thánh Đế; và sự kiện này xảy ra cùng với kinh nghiệm trực tiếp 
về Niết Bàn. 

Vai trò độc đáo của các Chi Phần Giác Ngộ, vừa như những phương tiện đưa đến 
Niết Bàn và vừa như những thành phần của Tuệ Siêu Thế, cũng được làm sáng tỏ 
từ định nghĩa súc tích này: "Bodhiya Bodhissa vã angoi Bojjhango. Bởi vì Thất 
Giác Chi dẫn đến hay góp phần vào sự Giác Ngộ, và vì lẽ pháp ấy là thành phần 
của v Giác Ngộ nên mới được gọi là Các Chi Phần Giác Ngộ (Thất Giác Chi) 
vậy." 

Khái niệm quan trọng nhất năm dưới những định nghĩa này là khái niệm về sự hòa 
hợp -Dhamưnãsamaggi, sự hòa hợp, sự phối hợp, sự hợp nhất hay sự hài hòa của 
bảy yếu tố tỉnh thần độc lập một cách rõ rệt. Giống như sự phối âm của các nốt 
nhạc cùng một lúc, các yếu tố tinh thần này cũng tạo thành, có thể nói là vậy, các 
hợp âm hay hòa âm gọi là Giác Ngộ. Mặc dù chỉ là một kinh nghiệm đơn độc, Ciác 


Ngộ vẫn là điểm hội tụ của những tuệ giác tạo thành bốn phương diện của Tứ Đề. 
Nói cách khác, Giác Ngộ là khoảnh khắc tột đỉnh nhằm đồng quy vào Niết Bàn, 
tức là, chứng ngộ Niết Bàn như đối tượng siêu việt của Tâm Siêu Thế. 

Tính duy nhất của Phật Pháp cũng năm trong khái niệm về sự hòa hợp này, thể 
hiện một sự khám phá tâm linh, một sự tự chứng, được đạt đến bởi mỗi người tìm 
đạo xuyên qua nhiệt tâm bất thối và tinh thần tự lực. Trong các tôn giáo hữu thân, 
sự nhẫn mạnh được đặt nơi ân sủng, hay sự can thiệp của một đẳng quyền năng 
siêu nhiên hay Thượng Đế, mà điều này làm cho tỉnh thần tự lực và khai mở tâm 
linh của mỗi cá nhân trở thành dư thừa. Ngược lại, khái niệm về sự hòa hợp này 
nhân mạnh đến nhu cầu phải có sự toàn bích cá nhân, và phải tự mình khám phá 
chân lý băng sự toàn bích ấy; điều này rõ ràng làm cho tha lực (ảnh hưởng bên 
ngoàả!) trở thành vô dụng. 

Trong khi sự can thiệp của một tha lực luôn luôn bắt nguồn từ nỗi khiếp sợ và đức 
tin mù quáng, đưa đến thái độ cuồng tín và các cuộc chiến tranh tôn giáo, thì 
những Lời Dạy của Đức Phật về sự hòa hợp những khả năng tính thân của mỗi con 
người lại luôn luôn xây dựng trên tinh thần tự tin, hy vọng, lỗi tiếp cận hợp lý, 
không bao giờ đưa đến thái độ cuông tín hoặc sự xung đột giáo phải. Bởi vậy, tầm 
quan trọng của khái niệm về sự hòa hợp này cần phải được làm nổi bật đúng mức. 
Câu hỏi kế tiếp là, tại sao những khả năng tinh thần này chỉ có bảy, không hơn 
không kém? Vấn đề này liên hệ trực tiếp đến những gì có thể được gọi là bản chất 
lưỡng phân của nhân sinh và thế gian, thêm vào đó là sự vận hành nước đôi của 
tâm, mà như chúng ta thấy, do thế giới xung quanh nó tạo điều kiện. Tâm, ngay tự 
bản chất của nó, đã có khuynh hướng dao động giữa những cặp đối đãi, thương - 
ghét, vui - buôn, ù lì - tích cực, v.v... Có lẽ chỉ cần trằâm tư một chút thôi cũng đủ, 
ngay cả với một trình độ tâm kém cỏi nhất, để nhận thức được tính chất lưỡng phân 
của những khuynh hướng tâm con người này. 

Đức Phật là người có đầu óc vô cùng thực tiễn, Ngài đã thiết lập các Chi Phần Giác 
Ngộ này phù hợp với khuynh hướng lưỡng phân căn bản ấy. Trí tuệ nằm ở chỗ biết 
chọn lựa phương cách nào vừa dễ lại vừa hiệu quả nhất. Bởi thế, thay vì chiến đấu 
với cái khuynh hướng chấp chặt trong tâm con người, có lẽ điều tốt hơn là nên biết 
tận dụng chính cái sức mạnh ấy theo cách nào đó để làm thăng tiến thêm sự phát 
triển tâm linh của mình. Nắm được quy luật này, Đức Phật không những chỉ trình 
bày bảy chi phần ấy mà Ngài còn sắp đặt chúng theo một cung cách có thể xem là 
tương xứng một cách chính xác với những thực tại và nhu cầu của sự phát triển 
tâm linh nữa. 

Điều cũng cần phải hiểu rõ ở đây là tâm dao động trái ngược hoàn toản đề đáp lại 
những ảnh hưởng tâm lý đối kháng hỗ tương với những gì có thê được gọi là sự co 
rút và phân tán hay hôn trầm (na) và trạo cử (uđähacca). Trong khi sự co rút hay 
hôn trầm dẫn đến sự thu hẹp lại, teo rút lại và uề oải chậm lụt, thì trạo cử tạo một 
trạng thái mở rộng ra, bất an và kích động. Dù cho đó là tình trạng lãnh đạm, hoặc 


lờ đờ uÊ oải; hay đó là tình trạng phấn khích, nhiệt tâm quá mức, thì cả hai đều 
biểu thị một trạng thái mất quân bình và lộn xộn rối ren của tâm, và chỉ có các Chi 
Phần Giác Ngộ (Thất Giác Chi) mới có thể nâng tâm ra khỏi tình trạng méo mó, 
phi sáng tạo và lưỡng phân này. 

Luận sư nói: 

"Kasmă pana Bhagavadt safteva bojhanga vufA qnữnãä qanadhikãlti. 
Lựnuddhaccapatpakkhao  sabbathikato ca  Elha hỉ tayo bojhanga 
Lựnassapatipakkha. Tayo uddhaccassa patipakkha. Fhi panettha sabbatthiko ”. 
"Nhưng tại sao Đức Thể Tôn chỉ trình bày có bảy Giác Chỉ, không hơn, không 
kém? Bởi vì tính chất đối chọi của chúng với các thải cực trì trệ và bất an, cũng 
như bởi vì đó là một pháp chung đem lại lợi ích cho tất cả. Trong khi ba Chỉ Phân 
Giác Ngộ đổi nghịch hoàn toàn với khuynh hướng trì trệ và thụ động, ba chỉ phần 
khác làm mất tác dụng của khuynh hướng bất an hay trạo cử của tâm, và một chỉ 
phần làm nhiệm vụ như yếu lỗ chung đem lại lợi ích cho tất cả. " 

Khuynh hướng nghiêng về tình trạng trì trệ hay thụ động, ù lì của tâm được biểu 
thị bằng ba nét đặc biệt này. 

- Sự mù quáng của tâm, ngây ngô, vô minh, si mê. 

- Trạng thái lờ đờ, lơ đễnh, biếng nhác. 

- Trạng thái chán nản, phiền muộn, ủ rủ. 

Sự mù quáng của tâm dĩ nhiên tạo ra tình trạng hoài nghi, phân vân, ngờ vực, bối 
rồi, không quả quyết. Thuốc giải duy nhất cho tình trạng này là sự phân biện và 
nhận thức phát sanh từ sự đánh giá khách quan và thẩm xét các hiện tượng gây ra 
hoải nghi. Trạch Pháp Giác Chi, chính xác muốn nói đến sự phân biệt Danh - 
Sắc („ãma - rũpa) hay cái hợp thể tâm - vật lý gọi là con người này. Đó là một 
phương thuốc hiệu nghiệm nhất nhằm loại trừ sự mù quáng của tâm. Tình trạng lờ 
đờ uê oải và biếng nhác chỉ có thể được khắc phục bằng pháp tỉnh tấn. Buồn chán 
và phiền muộn bị tiêu diệt dễ dàng bằng tu tập Hỷ Giác Chi. 

Khuynh hướng nghiêng về bất an hay quá tích cực của tâm được biểu thị bằng ba 
nét đặc biệt này: 

quân bình, không ồn định, hay thay đổi. 

Tình trạng bối rỗi được loại trừ bằng sự tu tập An Tịnh Giác Chị, tán loạn băng 
Định Giác Chi và bất ồn bằng Xả Giác Chi. 

Trạng thái lờ đờ và bất an lần lượt được biểu thị bằng tình trạng dưới mức cân 
bằng, và quá mức cân bằng. Do đó được gọi chung là thiếu ôn định. Cả hai đều là 
những trạng thái không quân bình của tâm mà chắc chắn sẽ tạo ra sự không hài hòa 
và rôi loạn. Sáu chi phần làm mất tác dụng của hai thái cực này với những nét đặc 
biệt của nó, như đã được đề cập ở trên, có thể làm được như vậy là nhờ sự hỗ trợ 
của Niệm Giác Chị, một chi phần làm nhiệm vụ như người hòa giải. Sự kiện này 
đã được chính Đắng Giác Ngộ làm cho vô cùng sáng tỏ trong bài Kinh sau được 
tìm thấy ở Samyutta Nikaya (Tương Ưng Kinh). 


“Yasmim ca kho, bhikkhave, 

samaye tinam cittam hot, 

kãlo tasmim samaye Dhammavicaya sambojjhangassa bhãvanaya, 

kãlo viria - sambojjhangassa bhãyanäya, 

kãlo pữti - sambojJjhangassa bhãvanäya. 

“Yasmim ca kho, bhikkhave, 

samaye uddhatam cittam hoti, 

kãlo tasmim samaye passaddhi sambojjhangassa bhãvanaãya, kalo samadhi - 
sambojhangassa bhãvanãya, kãlo upekkhã - sambojjhangassa bhãvanäya. 
Santinôca kvãham, bhikkhave, sabbafttikam vadamy tỉ”. 

“Này các Tỳ khưu, khi tâm trong trạng thái trì trệ (hôn trầm) thì đó là lúc để tu tập 
Trạch Pháp Giác Chi, là lúc để tu tập Tỉnh Tấn Giác Chỉ, là lúc để tu tập Hỷ Giác 
Chỉ. 

“Này các Tỳ khưu, khi tâm trong trạng thái bất ồn (trạo cử) thì đó là lúc để tu tập 
An Tịnh Giác Chỉ, là lúc để tu tập Định Giác Chỉ, là lúc để tu tập Xả Giác Chỉ. 
“Này các Tỳ khưu, Niệm là cái Như Lai gọi là Chỉ Phần chung đem lại lợi ích cho 
tất cả (các Giác Chị). " 

Đây là cách các Chi Phần Giác Ngộ trong bối cảnh phân đôi phổ biến tạo ra sự 
quân bình và hài hòa như thế nào, và rồi được hòa hợp để đạt tới đỉnh cao của sự 
Giác Ngộ ra sao. "Niệm" đã được đặt một cách rất ý nghĩa như là giác chi đầu tiên 
của các Chi Phần Giác Ngộ này, vì lẽ nó là người hòa giải giữa các cặp đối nghịch 
- giữa cả tin và hoài nghi, thụ động và quá tích cực (hôn trầm - trạo cử), hướng nội 
và hướng ngoại v.v... 

Satfi (Niệm) làm nhiệm vụ như vật giữ thăng bằng cho con tảu - tâm trên đại dương 
luân hồi. Khái niệm về sự quân bình các căn '' đáo của Đạo Phật được phát xuất từ 
hình ảnh này. Một người quá chú trọng đến việc cầu nguyện thường có khuynh 
hướng nghiêng về đức tin mù quáng. Tương tự, một người đầu tư quá nhiều vào 
việc theo đuôi tôn giáo thuần trên mặt tri thức thường có khuynh hướng hoài nghi 
và đạo đức giả. Nhưng khi một người biết hòa nhập đức tin với tác ý chơn chánh 
dựa trên Trạch Pháp Giác Chi, người ây chắc chắn sẽ tạo ra được một sự quân bình 
các căn (tinh thân), và một sự phát triển hài hòa cũng sẽ phát sanh từ đó. 

Cũng vậy, nêu một người tìm đạo, do nhiệt tâm thái quá, tỉnh tấn quá mức, người 
ây chắc chăn sẽ không đạt được lợi ích gì mà chỉ tạo ra lo lắng, kích động và dễ 
cáu gắt mà thôi, như vậy rõ ràng người ấy quản lý đời sông tâm linh của mình quá 
kém. Ngược lại, nếu người ây quá dễ duôi, và chỉ trông đợi sự toàn bích tỉnh thần 
qua tha lực hay những trợ giúp bên ngoài, người ấy chắc chắn sẽ chấm dứt trong 
nỗi thất vọng và mê tín. 

Ở đây quân bình các căn nghĩa là một sự hòa quyện giữa đức tin với sự hiểu biết 
chơn chánh (Tín với Tuệ), giữa tinh tấn với xả, giữa tự tin với tự lực, mà điều này 
chỉ thực hiện được khi người ấy có sự chánh niệm đây đủ. Niệm, chính là tư cách 


ghi nhớ, luôn luôn được đi kèm và hỗ trợ bởi sự tỉnh giác, dẫn đến cái mà Luận Sư 
gọi một cách hết sức sinh động là sự "Thức Tỉnh". 

Khi một người Thức Tỉnh Chân Lý, vị ấy trở nên tỉnh giác (hiểu rõ) đối với thực 
tại mà Chân lý ấy biểu hiện. Giác ngộ không phải là một sự việc xảy ra bất ngờ, 
mặc dù nó có vẻ dường như thế. Giác ngộ luôn luôn là thành quả của một tiến trình 
tự tu tập, tự phát triển. Như vậy, khi một người giác ngộ, dòng tâm thức, tựa như 
một vòng xoăn ôc luôn luôn mở rộng, tiếp tục tỉnh sát đối với cảnh Niết Bàn. Và sự 
tỉnh sát này trở nên rõ ràng hơn với mỗi bước thăng tiễn trong sự chứng đạt các 
Đạo Tuệ Siêu Thế cao hơn. Khi tâm thức, do sự khai mở càng lúc càng thăng tiền 
này, đạt đến quả vị A-la-hán, thì tâm ấy cũng đạt đến sự Thức Tỉnh Tối Thượng. 
Patisambhida Magga (Vô Ngại Giải Đạo), như đã được Luận Sư trích dẫn ở đây, 
mô tả tiến trình của sự thức tỉnh thăng tiễn dân như sau: 

1. "Bujjhatrti Bodhi - Bậc thức tỉnh Chân lý do vậy đó là sự Giác Ngộ". Điều này 
có thể được giải thích như tượng trưng cho Nhập Lưu Thánh Đạo (Sơ/äpafii 
Magga). 

2. "AnubujjhafI1i Bodhi - Bậc thức tỉnh rõ (tỉnh giác) Chân lý, do vậy đó là sự CIác 
Ngộ". Sự kiện này cần phải hiểu như tượng trưng cho Nhập Lưu Thánh 
Quả (Sofãpaffi Phala). 

3. "PatibuJJhafrfti Bodhi - Bậc tiếp tục thức tỉnh rõ Chân lý, do vậy đó là sự giác 
ngộ". Sự kiện này cần phải hiểu như tượng trưng cho năm Đạo Quả Siêu Thế nữa 
là Tư đà hàm Đạo (Sakadagđmi Míagøa), Tư đà hàm Quả (Sakadagami Phala), A 
na hàm Đạo (4nãgãmT Míagøa), A na hàm Quả (AnagãmT Phalag), và A-la-hán 
đạo (Arahatta Magga). 

4. "SambujjhafrT1i Bodhi - Bậc thức tỉnh viên mãn Chân lý, do vậy đó là sự giác 
ngộ, ở đây cần phải hiểu như tượng trưng cho trạng thái tột đỉnh của A-la-hán 
Quả (4rahatfta Phala). 

Như vậy, giỗng như một vòng xoắn ốc luôn luôn mở rộng, ở bốn cấp độ rõ rệt từ 
Tu đà hoàn/(So/ãpzffi) đến A-la-hán (Arahafa), xuyên qua trí kép - Magga Phala 
NÑăna (Đạo Quả Trị) - tiến trình của sự thức tỉnh (Giác Ngộ) được hòa hợp bởi bảy 
Chi Phần Giác Ngộ (Thất Giác Chỉ). 

Điều quan trọng cần để ý ở đây là mỗi chi trong bảy Chi Phần Giác Ngộ này "được 
y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt và hướng đến từ bỏ". Các từ Pãli tương 
ứng của chúng là viveka, virãga, nirodha vàvossagga; ý nghĩa hơn nữa là mỗi từ 
lại biêu thị cho một cách giải thoát tâm đặc biệt. 

Như đã được đề cập ở một phần trước rằng có nhiều cách đoạn trừ (Pahãna) khác 
nhau, tùy theo tiến trình giải phóng tâm ra khỏi sự trói buộc do những kiết sử tạo ra 
mà có sự đoạn trừ nảy. Chăng hạn như có sự đoạn trừ bằng cách thay thế cái ác 
bằng cái thiện v.v... 


Luận Sư cũng chia sự viễn ly, ly tham và đoạn diệt làm năm cách rõ rệt, nó cũng 
giống như năm cách đã được giải thích dưới mục đoạn trừ vậy. Năm cách này 
gôm: 

1. Tadanga Viveka - Bi phần viễn ly - Tức là nhờ khởi Pháp đối trị hay thay thế 
pháp ác bằng pháp thiện, hành giả sanh tâm viễn ly. 

2. Vikkhambhana Viveka - Chễ ngự viễn ly - Tức là nhờ đè nén hay chế ngự năm 
tâm triền cái(Wvaranä) hành giả trấn tỉnh tâm, và nhờ vậy sanh tâm viễn ly. 

3. Samuccheda Viveka- Tuyệt diệt viễn ly - Tức là nhờ bứng gốc các kiết 
sử (Sưmyojana) hành giả sanh tâm viễn ly. 

4. Patippassaddhi Viveka - Tịnh chỉ viễn ly - Tức là nhờ tịnh hóa tâm bằng PÖala 
Samäparii (Thánh Quả Định), hành giả sanh tâm viễn ly. 

Nissarana Viveka - Xuất ly viễn ly - Tức là nhờ "xuất ly" khỏi sự trói buộc của các 
lậu hoặc, cũng như sự trói buộc của hiện hữu thế gian, do chứng ngộ Niết Bàn, 
hành giả sanh tâm viễn ly. 

Ở đây, hai cách viễn ly, đầu là Hiệp Thế (Lokiya), trong khi ba cách còn lại là Siêu 
Thế (Lokufara).. Giống nhưyiyeka(vin ly) này,vữãga(ly tham) 
và nirodha (đoạn diệt), cũng có năm loại y như vậy. Dưới hình thức bảy pháp môn 
thì pháp môn thứ nhất và cuối cùng là Siêu Thế (/okwara), tương xứng với ba 
cách cuối (Sømuccheda, Patippassaddhi và Nissarana), trong khi năm pháp môn 
giữa, như những bước chuẩn bị thuộc hiệp thế, tương xứng với hai cách đầu - tức 
là bằng Bỉ Phần (7ađanga) và Chế Ngụ(Vikkhambhana). 

Thất Giác Chi được nói là "hướng đến từ bỏ (ossagga)". Ở đây sự từ bỏ có hai 
loại: 

- Từ bỏ bằng cách xả ly (Pariccãgg) các phiền não và những hệ lụy thế gian. 

- Từ bỏ kế như sự thăng tiến trên Đạo lộ Siêu Thế khi hành giả vọt 
lên (Pakkhandana) Niết Bàn. 

Nói khác hơn, theo như lời của Luận Sư, "Ya/ha kilese paricqjafi - nibbãnanñca 
pakkhanda ri - Khi hành giả xả ly (phiền não) hay xả bỏ, hành giả cũng thăng tiến 
Niết Bàn", cả hai tiến trình được xem là tương quan lẫn nhau. 

Bảy pháp môn đề cập trong Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbasava Suíía) đã thành 
công một cách xuất sắc trong việc làm hiển lộ sự khai mở dần từng bước xuyên 
qua việc phát triển và hòa hợp các khả năng tâm linh và sự toản bích của mỗi cá 
nhân này, băng cách giới thiệu chúng theo thứ tự như đã được trình bày trong 
Kinh. Pháp môn thứ nhất, đoạn trừ bằng Trị Kiến tượng trưng cho Nhập Lưu 
Thánh Đạo(So/ãpaii Magga) pháp môn cuối cùng, đoạn trừ bằng sự tu tập các 
Giác Chỉ (Bojjhanga) tượng trưng cho bảy Tuệ Siêu Thế (Loku#ara Ñăng) còn lại. 
Năm pháp môn giữa tượng trưng cho một tiến trình chuẩn bị nhằm tịnh hóa và 
củng cô dòng tâm thức. 

Ở đây, thế nào là ý nghĩa chính xác của từ "tu tập" các Chi Phần Giác Ngộ? Tức là, 
các Chi Phần Giác Ngộ được tu tập như thế nào? Về căn bản, mỗi Giác Chi là một 


tâm sở (cefasika). Trong bảy Giác Chi ấy, Tinh Tấn hay Cần - Wiriya, Hỷ - Pi và 
Định - Ekaggara là các sở hữu tợ tha !ˆ tức là các tâm sở chung cho các loại tâm. 
Bốn ch¡i còn lại: Niệm - Sz/, Trạch Pháp - Dhamưmnavicaya (Paññ4), An Tịnh - 
Passaddhi, Xả - Upekkhã (Tatramajjha) chỉ liên quan đến các tâm thiện (Kusala 
c4). Sự Tu Tập các Tâm sở đồng hiện hữu với tâm này, chỉ nên hiểu theo nghĩa 
là một hành động hay việc làm cho sanh khởi (các tâm sở ấy) thường xuyên. Nói 
khác hơn, các tâm sở này cần phải được khơi dậy hay lập đi lập lại thường xuyên 
bằng sự luyện tập tinh thân thích hợp. 

Luận Sư nói: 

"BhãvefT1i vaddheti, attano citaãntãne punappunam janefi abhinibbattefT1i attho - 
'Vị ấy tu tập' nghĩa là vị ấy trau dôi chúng (các Giác Chỉ). Hay nói khác hơn, vị ấy 
khơi dậy chúng, làm cho chúng hiện hữu, thường xuyên (liên tục), trong dong tám 
thức của vị ấy." 


-—-OÔO--- 


LẬU TẬN - KHỈNASAVA 
01-Mục Đích Cuộc Đời Theo Kinh Pháp Cú 


Cuộc đời, theo tinh thần Kinh Pháp Cú (Dhammapada) chỉ có ý nghĩa khi có 
một mục đích để sống. Mục đích này thực sự phải vượt qua được tầm ảnh hưởng 
của những thế lực đã từng siết chặt cuộc đời vào vòng luân hồi bằng sức mạnh như 
gọng kềm của nó. Về đại thẻ, triết lý sống mà Kinh Pháp Cú (Dhamưuapada) đề ra 
có thể được diễn đạt như vầy: 

Như chim trên trời cao! 
Không lưu lại dấu tích, 
Sao tìm ra mối manh! 
Cát thời gian vô thường, 
Nhắc nhở chuyện tử sanh. 
Trong dòng luân hồi này, 
Ngã chấp chớ lưu lại. 

Tổ ấm tạm gọi đời, 

Dù có vẻ vững chắc. 
Cũng chỉ là bong bóng, 
Do nghiệp hữu tác thành. 
Hãy gấp rút giải thoát, 
Nhọc nhẳn vô nghĩa này! 
Các Lậu tuôn rỉ mãi, 
Dưỡng nuôi kiếp luân hồi. 


Bất tận và vô định, 

Hãy như chỉm, tự tại! 

Kinh Pháp Cú là di huấn tinh thần của Đức Phật. Có thể nói đó là những ánh chớp 
trí tuệ tỏa rạng Phật Tâm được kết tinh lại thành những vần kệ thâm áo sáng trong. 
Như một cuỗn câm nang hướng dẫn đời sống chánh hạnh của người Phật tử, Pháp 
Cú Kinh vừa là một tác phẩm Kinh điển tầm cỡ thế giới vừa là một suối nguồn cảm 
hứng có giá trị miên viên. 

Những khái niệm cơ bản của Đạo Phật đã được sắp xếp lại trong bản tóm tắt Thánh 
Điền Päli này theo cách mà, ngay cả một người đi tìm Chân lý giản dị và mộc mạc 
nhất, vẫn có thể cảm nhận lợi ích, nếu không muốn nói là hơn, so với một học giả 
chất nặng mớ kiến thức suông. Như vậy, lậu hoặc (ãsava) đã được mô tả băng 
những hình ảnh mang đây trí tuệ. 

Trong sa mạc mênh mông, không một người có óc sáng suốt nảo lại đi lấy một đụn 
cát làm tiêu điểm cố định để hướng dẫn các đoàn lữ hành vượt qua sa mạc cả. 
Những đụn cát luôn luôn thay đối - chỗ là ngọn đổi hôm nay, có thể sẽ trở thành 
một lòng chảo lớn ngày hôm sau. Cuộc đời, do nghiệp (kamưna)tác thành và dẫy 
đầy khổ đau, quá lắm cũng chỉ là một vết tích, một sân ga tạm thời do các lậu hoặc 
xây dựng, để rồi bị xóa nhòa đi. 

Nếu lậu hoặc là mực, thì cuộc đời là dấu ấn hay vết in của nó trên trang giấy, đĩ 
nhiên là một dấu ẫn nặng nề. Nó "thấm rỉ qua", để lại dấu trên trang kế. Trang giấy 
gọi là cuộc đời, được ¡n rất nhẹ nhàng với những dấu ấn hay hoạt động của lậu 
hoặc nhưng lại hăn sâu trên những trang sau cũng như thế. 

` niệm về sự tiết rỉ, thắm qua, hay ngắm dân qua liên quan mật thiết với cái ý niệm 
về các lớp, các cấp độ, các vùng và thời gian. Đây chính là những gì mà khái niệm 
về cuộc đời trong Đạo Phật muôn nói, tức là, một tiến trình hay quá trình liên tục 
từ đời này đến đời khác, qua những cảnh giới khác nhau, qua những cấp độ và cách 
thức vận hành khác nhau của cơ cấu tâm - vật lý. Hình ảnh năng động về cuộc đời 
này được gọi là luân hồi (szmsãr4), trong nghĩa trôi dạt hay lang thang vô định. 
Trong Dhammapada (Pháp Cú), lậu hoặc là một từ đồng nghĩa của ssara (luận 
hồi), nó làm nôi bật hoàn cảnh sống của con người, một cuộc sông không có nền 
tảng cô định cũng chăng có một một mục đích nào cả. “4sưya” - lậu hoặc, đúng 
theo bản chất của nó, là chất thải hay chất mủ chảy ra, thâm rịn qua mà không chủ 
tâm, làm ô nhiễm mà không khiêu khích, gây tai họa mà không trừng phạt, làm cho 
phức tạp mà không hành hạ. Luân hồi cũng vậy. Do chính cái bản chất vô thường, 
vô ngã và hữu vi của nó, nó làm cho tồn tại mãi một dòng trường viễn của những 
đơn vị tách biệt, không liên tục và rõ rệt của sanh hữu, gọi là cuộc đời. 

Tựa như một vết thương, samsãra Ì (luân hồi) là một nỗi thống khổ cần được quan 
tâm chăm sóc. Một vết thương, khi chưa được chữa lành, từ nơi đó chất mủ tanh 
hôi cứ liên tục chảy ra, đó là một nỗi thống khổ, một sự bệnh hoạn. Lậu 
hoặc (Äsava) là một vết thương tinh thần, từ nơi đó những chất mủ tỉnh thần liên 


tục rỉ ra, bởi vậy nó biểu thị cho nỗi thống khổ, và nỗi thống khổ này đòi hỏi phải 
được quan tâm chăm sóc. Các lậu hoặc cũng được chăm sóc bằng cách "cho ăn" 
liên tục. Thức ăn (2har4), là một từ đồng nghĩa của lậu hoặc (Zsav4) vì vậy nó 
cũng là từ đồng nghĩa của Szmsãra (luân hồi). 

Chữ "thức ăn" là một thuật ngữ trong Đạo Phật, với những hàm ý triết lý rất phong 
phú, một cái gì đó duy trì và làm cho tồn tại mãi các lậu hoặc cũng 
như S$zmsãra (luân hồi). Có bốn loại thức ăn (Zhãras), một thuần túy thuộc vật 
chất và ba loại còn lại thuộc tinh thần. Đó là: 

Kavalinkara ahãra: Đoàn thực - thức ăn nuôi dưỡng thân. 

Phassahara: Xúc thực. 

Manosanncetanahara: Tư Niệm thực. 

Vinnanahara: Thức thực. 

Bốn loại thức ăn này chung quy lại là một tiến trình nuôi dưỡng thân, tâm, nghiệp 
và tái sanh, như vậy, nó duy trì và làm tồn tại mãi các lậu hoặc cũng như luân hồi. 
Pháp Cú Kinh đưa ra một mục đích và giải thích mục đích ấy rất cụ thể. Mục đích 
duy nhất và có ý nghĩa nhất của cuộc đời, và do đó cũng là mục tiêu đích thực cho 
mọi nỗ lực tinh thần, là cái mà Pháp Cú gọi là Khinäasava, trạng thái không còn lậu 
hoặc hay lậu tận. Một trưởng đoàn lữ hành thông minh phải lẫy sao Bắc Đầu hay 
một tiêu điểm đáng tin cậy nào đó để định hướng khi băng qua những dãi đất vô 
tận của vùng sa mạc căn khô và đầy hiểm họa, với nỗi kinh hoàng càng tăng thêm 
bởi những xác người hay xác thú nằm rải rác khắp mọi nơi - xác của những nạn 
nhân do lạc đường mà phải bỏ mạng. Tương tự, người đi tìm Chân lý phải lấy Tam 
Giải Thoát (Vimokkha), dẫn đến trạng thái lậu tận (Khinaäsava), như là phương tiện 
hay sự hướng dẫn duy nhất và đáng tin cậy nhất cho cuộc hành trình của vị ấy 
xuyên qua sa mạc luân hồi để đi vào Niết Bàn. Ba Giải Thoát (Vimokkha) đã được 
bàn luận tương đối đầy đủ (xem trang198). Đó là những pháp đối lập hoàn toàn với 
lậu hoặc (Zsava) đã được đề cập trong Sabbasava Swffa (Kinh Tất Cả Lậu Hoặc). 


-—-Oo0O--- 
02-cầu chuyện tôn giả Anuruddha (A-nậu-lâu-đà) 


Có rất nhiều bài kệ trong Pháp Cú trực tiếp đề cập đến các lậu hoặc. Các bài 
kệ này chỉ rõ trạng thái chuyển hóa tối thượng, nơi đây, các lậu hoặc bị đoạn tận, 
cũng như những pháp môn thực tiễn dẫn đến trạng thái đó. Những hướng dẫn này 
có thể giúp người tìm đạo quyết định dứt khoát, thực hiện từng bước tiến đều đặn 
từ vòng luân hồi nhiễm ô với những lậu hoặc, đến chiều kích hoàn toàn giải thoát 
khỏi lậu hoặc, tức Niết Bàn. 

Có ít nhất mười bài kệ trình bày rõ nét cả mục đích lẫn con đường thoát khỏi lậu 
hoặc. Cũng có nhiều bài kệ đề cập một phần và gián tiếp hoặc đề cập cùng với các 


đề tài khác. Tuy nhiên, phương diện quan trọng nhất và đem lại lợi ích giáo dục 
cao nhất là ánh sáng phong phú mà nó soi rọi vào những bậc đã trở 
thành K”inasava - Bậc Lậu Tận. Điều gì thực sự xảy ra đối với một Bậc Lậu Tận, 
phẩm hạnh của vị ấy như thế nảo, vị ấy ảnh hưởng và tác động đến xã hội ra sao - 
đây là những câu hỏi được xem là có ý nghĩa vô cùng thực tiễn. Và Dhammapada, 
thực sự đã trả lời những câu hỏi ây một cách trong sáng. 

Chừng ấy thôi cũng đủ để thấy rằng, nếu có một cuôn sách nào đã từng được gọi là 
người bạn đường, một triết gia và một cuốn câm nang hữu ích, cuốn sách ấy phải là 
Pháp Cú (Dhammapada). Đôi với một người mộ đạo giản dị và chất phác, Pháp Cú 
cũng giống như một người có vấn dễ mến và hiểu biết; đối với một học giả mang 
nặng kiến thức kinh viện, những câu châm ngôn minh triết và đây y nghĩa của 
Pháp cú vận dụng một ảnh hưởng khiêm tốn nhất, cũng như một triết gia lão luyện 
khuất phục được một nhà trí thức kiêu căng tự phụ vậy; và đối với người nhiệt tâm 
đi tìm Chân lý, Pháp cú là người hướng đạo bậc nhất (Par excellence). 

Bài kệ được coi là trình bày một cách mạnh mẽ nhất, rõ ràng nhất và hùng biện 
nhất cái triết lý cơ bản của Pháp Cú, đối kháng với các lậu hoặc, là bài kệ số 93. 
Đức Thế Tôn đã tuyên bố bài kệ này như phần kết của bài pháp mà Ngài giảng 
trong lúc ngụ tại Velvana, Trúc Lâm - khu rừng trúc thuộc hoàng gia rất nồi tiếng 
ở Rãjagaha(Vương Xá Thành) do Đức Vua 8ữnbisãra(Tần bà sa la) 
xứ Äagadha (Ma kiệt đà) dâng tặng. Đức Phật công bó: 

“4i lậu hoặc đoạn sạch, 

Ăn uống không tham đắm. 

Tự tại trong hành xứ, 

Không, Vô tướng, Giải thoát. 

Như chim giữa hư không, 

Dấu chân thật khó tìm. " 

-- (Pháp Cú 93) 

Thực vậy, bài pháp này có một bối cảnh rất lý thú, liên quan đến Tôn 
giả Anuruddha(A nậu lâu đà), một trong tấm mươi vị Đại Thanh 
Văn (Mahasavaka) đệ tử Phật, người đã phải chịu sức ép nặng nề do các vị Tỳ 
khưu ưa ganh ty và chỉ trích tác động. Tôn giả 4nuruddha là anh bà con của Đức 
Phật. Tôn giả được nuôi dưỡng trong nếp sông xa hoa rất mực từ thuở nhỏ, và thực 
sự được chọn là người thừa kế tuyệt đối của Vương Tộc Thích Ca (Saky4), một địa 
vị mà lẽ ra chính Gø/zma (Đức Phật) phải đảm đương, nếu Ngài không từ bỏ ngai 
vàng đề thành Phật, Bậc pháp vương (Dhammaräja). 

Anuruddhavô cùng cảm kích trước tấm gương cao quý của Đức Như 
Lai (Tathãgaia) đến độ chàng quyết tâm từ bỏ thế gian để tự mình đi tìm Chân lý. 
Việc một vị hoàng tử mảnh mai yếu đuối như Ngài chọn đời sống khổ hạnh của 
một Sa môn đã khiến cho cha mẹ và bà con thân quyến của Ngài lấy làm e ngại 
không ít. 


Bất chấp mọi sợ hãi, Tôn giả dẫn thân vào đời sống độc cư trong một ngôi thảo am 
tận rừng sâu tiêu biểu cho lối sống khổ hạnh và tiết chế tuyệt đối. Tôn giả, sông 
bằng thức ăn khất thực xin từ những gia đình nghẻo khổ và khiêm tốn nhất sông, ở 
những ngôi làng xa xôi trong rừng. Tôn giả mặc những tấm y phấn 
tảo (oansakula) làm từ những mảnh vải người ta vứt bỏ trong nghĩa địa hay ở các 
đống rác. Tôn giả tự mình khâu những miễng vải phế thải ấy thành những tắm y rồi 
đem nhuộm trong một loại thuốc nhuộm được pha chế từ những vỏ cây tuyên chọn 
trong số những cây rừng. Tôn giả sống trong một túp lều tre lợp tranh. Ngoài 
những gì Ngài mặc và bình bát khất thực ra, Ngài không sở hữu gì nữa cả. 

Không bao lâu, Tôn giả Anuruddha chứng đắc A-la-hán quả cùng với các thần 
thông, và trở thành bậc tối thắng trong sô những vị đặc thắng trí. Ngoài sự cao quý 
và những khả năng tâm linh ấy, Tôn giả còn nỗi tiếng vì lòng từ bi đối với người 
nghèo khổ. Trung thành với lý tưởng của Bậc Đạo Sư, Tôn giả du hóa hết nơi này 
đến nơi khác, thuyết pháp (Ðhamma), vì hạnh phúc của SỐ đông, vì sự an lạc của 
số đông. Mặc dù có rất nhiều thiện tín mến mộ và theo Tôn giả khắp nơi trong 
nước, tuy nhiên không bao giờ Ngài lưu lại một trú xứ quá lâu, kế cả ngôi thảo am 
của Ngài ở trong rừng cũng vậy. 

Một hôm, nhân vì những tâm y Tôn giả mặc đã quá cũ và sờn chỉ nhiều nơi, Ngài 
phải đi tìm vải bỏ trong những đóng rác. Bất ngờ, trong một đồng rác, Ngài thấy 
góc của một tắm vải ló ra. Khi lẫy ra, Ngài thấy đó là ba xấp vải, đủ để may một bộ 
tam y. Thật là một sự ngạc nhiên đầy lý thú đến nỗi Tôn giả phải thốt lên: "Thật 
tuyệt vời làm sao là tâm vải Pansakula này!" 

Pansakula (phẫn tảo vật) nghĩa đen là một miếng vải quăng trong nghĩa địa, tức là, 
những øì bị loại ra như một vật hoàn toàn vô dụng. Chỉ có những vị sư nào ưa thích 
đời khố hạnh, nguyện thực hành các pháp đầu đà, mới mặc những tấm 
y Pansakula (phấn tảo y) này. 

Chú giải nói rằng xấp vải Pansakuia đặc biệt này là do nàng thiên nữ J2//zi trên 
thiên cung7ãvyafmsa (Đao lợi) đem đặt ở đó. Tôn giả 4nuruddha là một vị Tỳ 
khưu đại phước. Do vậy Tôn giả rất được kính trọng, không những chỉ với loài 
người mà cả hàng chư thiên cũng vậy. Và thiên nữ J2/7z7 này có quan hệ với Tôn 
giả trong quá khứ, nàng là vợ trong tiền kiếp thứ ba của Tôn giả. 

Chú giải Pháp Cú giải thích thật lý thú về sự kiện đặc biệt này như sau. Dường như 
là, khi Tôn giả4zuruddha đang đi tìm vải phấn tảo (Pansakula) để may y, thiên 
nữ /J2/ini, đề ý thấy liền hóa hiện ra tắm vải đúng theo nhu câu và tự nhủ: "Nếu ta 
công khai cúng dường xấp vải này đến Trưởng lão, e răng Ngài sẽ không nhận. Vì 
vậy ta hãy đem dấu nó trong một đồng rác nào đó ở trước mặt, trên đường Ngài sẽ 
đi tới." Và, nhờ năng lực thần thông của mình mà nàng đã khéo léo làm cho 
Trưởng lão phải chấp nhận tắm vải ấy như thế này. 

Đức Phật nhân biết được, bằng cách nào mà việc cúng dường đặc biệt này đã được 
thực hiện, liền tổ chức một cuộc may y cho Tôn giả 4zruddha vô cùng ý nghĩa. 


Chính Đức Phật và tám mươi vị Thanh Văn Đại Đệ Tử của Ngài, cùng với năm 
trăm vị Tỳ khưu khác, đã đến ngôi chùa nơi việc may y này diễn ra. Tôn giả Xá 
Lợi Phất (/Sãrip„a), Tôn giả Đại Mục Kiên Liên (Maha Moggallana), Tôn giả Đại 
Ca Diếp (Mahä Kassapa). ngồi quanh tắm vải và tự tay Bậc Đạo Sư xỏ mũi kim 
đầu tiên để khai mạc buổi may y hôm ấy. 

Khi các vị Tỳ khưu đang bận rộn trong việc cắt may y như vậy, thiên nữ JZiizi đi 
đến ngôi làng gần đó để đánh thức mọi người dậy. Nàng dùng thần lực phóng ý 
nghĩ của mình đến họ, nói răng: "Này các bạn, để may y cho vị Trưởng lão cao quí 
của chúng ta, chính tự tay Đức Phật, tám mươi vị Đại Thanh Văn của Ngài và năm 
trăm vị Tỳ khưu khác đã câu hội trong ngôi chùa của chúng ta (để làm việc ấy). 
Các bạn hãy tận dụng cơ hội quan trọng nảy để tích tập công đức hiếm có nhất 
bằng cách cúng dường vật thực đến hội chúng các Bậc Thánh Tối Thuợng, có Đức 
Phật là tọa chủ này. Hãy đi đến chùa và cúng đường vật thực nhanh lên!" 

Như vậy, sau khi biết sự có mặt của Đức Phật và các Bậc Thượng Thủ Thanh Văn, 
với sự khẩn trương và lòng thành kính, tất cả mọi cư dân trong làng đều chuẩn bị 
bữa ăn tinh khiết nhất mà họ có thể thực hiện được trong một thời gian nhanh nhất. 
Xong xuôi, họ mang thức ăn đến chùa, mọi người thành kính cúng dường bữa ăn 
đặc biệt này với lòng tràn đầy hoan hỷ. Sau bữa ăn, rất nhiều vật thực còn dư lại. 
Khi các vị trưởng lão còn đang bận rộn để hoàn tất công việc may y, một vài vị Tỳ 
khưu tính ưa chỉ trích, hoàn toàn vì lòng ganh ty và xoI mói đã chỉ trích cái mà họ 
nghĩ là một việc làm phung phí. Thực vậy, họ đưa ra lời buộc tội mà có lẽ do một 
thoáng sai lầm thành ganh ty, họ nói rằng: "Tại sao lại bắt mọi người đem đến đây 
một lượng thức ăn khổng lỗ đến như vầy? Sao không lượng định trước số thức ăn 
cần đến là bao nhiêu rồi hãy hướng dẫn thân quyền và thiện tín: 'vui lòng đem đến 
chừng â Ấy, chừng ấy' có phải là hợp lý hơn không! Có lẽ muốn khoe răng ta đây có 
đông quyên thuộc và thiện tín mà Trưởng lãoAzwzruddha chắc hắn đã bảo đem đến 
nhiều thức ăn như vậy." 

Nghĩ cho cùng thì lời buộc tội phi lý và khiếm nhã kia chỉ khơi dậy trong lòng các 
Bậc Thánh tôn quí một niềm hiểu biết cảm thông mà thôi. Các Ngài biết ngay cả 
mặt trời và mặt trăng còn phải chịu để cho những đám mây đen, dù thoáng qua kia, 
che khuất, huống nữa là một bậc Thánh như Tôn giả Anuruddha, phải đương đầu 
với những lời chỉ trích không đáng từ những tâm hồn nhỏ nhen và thiếu hiểu biết, 
cũng chỉ là chuyện thường tỉnh trong thế gian vậy thôi. 

Đức Phật, vì lòng bi mân vô biên của Ngài, đã tận dụng cơ hội này không phải chỉ 
để loại trừ điều ác đang áp đảo tâm các vị Tỳ khưu ấy, mà quan trọng hơn cả, để 
làm hiển lộ sự vinh quang mà trạng thái lậu tận ban tặng cho những ai đã thành tựu 
sự toàn bích tối thượng. 

Chính vì vậy mà Bậc Đạo Sư hỏi các vị Tỳ khưu ưa tìm lỗi đó: "Này các Tỳ khưu, 
các người thực sự tin rằng Anuruddha đã bảo mọi người đem đến lượng thức ăn 
như vậy sao?" 


"Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn", họ đáp. 

"Này các Tỳ khưu, con Ta, Anuruddha không bao giờ nói theo cách mà các ngươi 

nghĩ đâu. Thực sự là vậy, các Bậc Lậu Tận không bao giờ đặt nặng vào những vẫn 

đề như tứ vật dụng này. Việc cúng dường vật thực này thực ra hoàn toàn do thần 

lực của một vị thiên nữ tạo ra." Và sau đó Đức Thế Tôn công bố bài kệ này: 

“4i lậu hoặc đoạn sạch, 

Ăn uống không tham đắm. 

Tự tại trong hành xứ, 

Không, Vô tướng, Giải thoái. 

Như chim giữa hư không, 

Dấu chân thật khó tìm. " 

Có một vài điểm rất quan trọng và thực tiễn từ sự kiện này, dẫn đến việc Đức Thế 

Tôn tuyên bố bài kệ trên. Chúng ta nên nhớ răng sự toàn bích luôn luôn gây ra 

những phản ứng đối nghịch, người này thích, người kia không thích. Nó cũng thu 

hút sự quan tâm và trợ giúp của các năng lực siêu nhiên. Trái lại, các lậu 

hoặc (Zsava) chỉ gây ra những khó khăn và bất hạnh. 

Vị thiên nữ trong câu chuyện, và giống như nàng, các vị chư thiên khác kế 

cả $akka (Đề Thích), vua của chư thiên (Devar-/a: Thiên vương), đều rất ao ước 

được phục vụ và tôn kính Thánh Tăng 4murzuddha. Và dĩ nhiên, cũng có những kẻ 

hay phi báng, những người mà do điên đảo tưởng bén rễ trong các lậu hoặc, đã gây 

ra những chuyện xấu xa, như đã đề cập ở trên. 

Trong một thế giới lưỡng phân, những đối nghịch như vậy là điều không thể tránh 

được. Tuy nhiên, điều quan trọng là cái tích cực vẫn mạnh hơn, có sức thuyết phục 

hơn và đẹp hơn. 

Asava (lậu hoặc) cũng là sức mạnh, nhưng sức mạnh của nó là đề lam g1ữ con 

người trong thân phận nô lệ của kiếp luân hồi mà thôi. Tuy nhiên, bất cứ ai thành 
công trong việc tuệ tri các pháp nuôi dưỡng lậu hoặc, và rồi được giải phóng khỏi 

nó do không còn bị trói buộc hay luyến ái đối với với chúng, sẽ tích tập một sức 

mạnh được xem là có tiềm năng rất lớn. 

Khi một người không còn bị trói buộc vào bốn loại thức ăn (ahara), nhờ thường 

xuyên hướng đến Tam Giải Thoát (Wimokkha), như vậy đã trở thành Bậc Lậu Tận, 

đã hoàn toàn giải thoát và tự tại trong cuộc đời này. Bậc Lậu Tận không lưu lại dâu 

vết của những pháp nào tiếp tục mở ra con đường phía trước để rập bẫy con người 

vào trong tiễn trình trôi dạt bất tận (vòng luân hồi). Giống như chim trên hư không, 

VỊ Ấy, sau khi đã thành tựu cuộc "đột phá” vào Niết Bản, không lưu lại dấu vết gì 

để có thể còn thấy được trong vòng luân hồi này. 


-0ooOoo- 


HẮC - BẠCH PHÂN MINH 


Người ta thường cho rằng vấn đề tốt và xấu chỉ là khái niệm phỏng chừng: 
rằng trong thực tế, cái gọi là tốt hay xấu ấy không hiện hữu. Hay nói cách khác, 
phải - trái, tốt - xấu, là những khái niệm có giá trị quy ước chứ không có sự bằng 
lòng tuyệt đối. 

Không gì có thể vượt ra ngoài sự thực. Vì, nếu không có những thực chất tốt và 
xấu như vậy, trong ý nghĩa tuyệt đối, ắt hắn sẽ không có những vấn đề như khổ đau 
và hạnh phúc, nghèo vả giàu, đẹp và xấu, bịnh hoạn và khoẻ mạnh trong thế gian 
này. Những bất bình đẳng mà người ta thấy trong cuộc đời, chỉ nhằm diễn đạt cái 
sự thực về vấn đề nhân quả được gọi là nghiệp (kamma) trong Đạo Phật mà thôi. 
Và đạo đức học chính là ngành khoa học nghiên cứu về thiện - ác, tốt - xấu này. 
Đức Phật rật thắng thắn về điểm này. Ngài loại bỏ tất cả mọi tư tưởng mơ hồ và 
mâu thuẫn về những vấn đề liên quan đến luân lý, được xem là rất thịnh hành trong 
thời đại của Ngài. Ngài nhân mạnh rằng có hai con đường hoàn toàn rõ rệt và đối 
nghịch lẫn nhau - hắc đạo và bạch đạo. 

Đây không phải là những con đường phỏng chừng, cũng không phải là những khái 
niệm hay qui ước đơn thuần. Nó là những sự thực, chúng hiện hữu trong thực tại 
như những thế lực thiện và bất thiện, như những pháp công đức và phi công đức 
biểu thị ra bằng hạnh phúc và khổ đau, bằng tiến bộ và thoái bộ. 

Trong một vần kệ Pháp Cú ý vị, Đức Phật với thái độ hết sức rõ ràng đã chỉ ra: 
“Ung xả khí hắc pháp 

Trí giả tu bạch pháp. ” 

tức: 

“Bác trí bỏ pháp đen 

Tu tập pháp thuần trắng." 

Khi người ta hiểu một cách chơn chánh và đầy đủ rằng luân lý và đạo đức đề cập 
đến những giá trị và những pháp tuyệt đối, và những vấn đề như phải - trái, thiện - 
bắt thiện, đen - trắng, công đức và phi công đức không phải là những chuyện hư 
cấu mà là những điều kiện thực tế, chỉ khi ấ ây họ mới có thể hiểu được tâm và vận 
hành của nó. Vì những lực đối nghịch này xuất phát từ tâm. Chúng do tâm tạo, như 
đã được xác định rõ trong hai bài kệ đầu tiên của Pháp Cú (Dhammapada): 

"Ý'*“ dân đấu các pháp (bất thiện) 

Y làm chủ, ý tạo. 

Nếu với ÿ bắt tịnh, 

Nói lên, hay hành động, 

Khổ não liên theo sau, 

Như xe, chân vật kéo. 

"Ý dân đâu các pháp (thiện) 

Y làm chủ, ý tạo. 


Nếu với ý thanh tịnh 

Nói lên, hay hành động, 

An lạc liền theo sau 

Như bóng, không rời hình. " 

Như vậy, chỉ sau khi khởi lên trong tâm rồi chúng mới kết tinh lại như hai mô thức 
tác nghiệp rõ rệt mà trong Phật Giáo gọi là thiện nghiệp đạo (Kusdia 
Kammapatha) và bắt thiện nghiệp đạo (4kusala Kammapaiha). Chính vì vân đề 
nảy mà tất cả mọi cố găng trong đời phạm hạnh đều nhắm vào việc thành tựu sự 
toàn bích, một mặt bắt đầu với việc từ bỏ những pháp đen (bất thiện pháp) và mặt 
khác với sự tu tập các pháp trắng (thiện pháp). 

Tại sao? Bởi vì các pháp đen là nơi lậu hoặc trú ngụ, ân nấp và che giấu. Và trong 
pháp trắng hàm chứa các pháp dẫn đến Giác Ngộ. Hắc đạo nuôi dưỡng các pháp 
ác, trong khi bạch đạo là sự báo hiệu điềm lành. Bắt thiện pháp báo trước những 
bất hạnh và khổ đau, trong khi thiện pháp là chỗ chứa của vận may và hạnh phúc. 
Hắc đạo là nơi lai vãng của những rỗi loạn và bạch đạo là nơi cư trú của an lạc. 
Còn rất nhiều hình ảnh khác có thể được thêm vào, nhưng ở đây như vậy đã tương 
đối đủ để hiểu thế nào là hắc - bạch. 

Ngoài việc là hang ô của các lậu hoặc, hắc pháp còn báo trước những điềm xấu 
dưới dạng đáng ngại hơn. Vì trong bóng tối luôn luôn mai phục những điều bất 
tường, đặc biệt đe dọa đến đời phạm hạnh. Những điều bất tường ấy được gọi 
là cariyã pafipakkha, những pháp gây nguy hại đến đời phạm hạnh. Về cơ bản, 
chúng là các lậu hoặc (sava) dưới dạng ngủ ngầm (tùy miên) và được gọi bằng 
một từ Pàli rất ý nghĩa là Upaddava - tai họa (tiềm tàng). 

Bất luận một ai hết lòng vì mục đích đoạn trừ các lậu hoặc, nghĩa là muốn đạt đến 
trạng thái lậu tận, với vị ấy bất cứ điều gì gây nguy hại cho nỗ lực tỉnh thần đều là 
vấn đề hết sức nghiêm trọng cần phải được loại trừ lập tức. Đây là lý do tại sao 
năm trăm vị Tỳ khưu mà đời phạm hạnh của họ bị đe dọa bởi một chướng ngại như 
vậy, nhưng may mắn có được sự can thiệp đúng lúc của Đức Phật, dẫn đến sự giải 
thoát của họ khỏi những thế lực đen tối của các lậu hoặc. Theo chú giải thì năm 
trăm vị Tỳ khưu này, sau khi hoàn tất ba tháng an cư mùa mưa nơi vương 
quốc Koszia (Kiều Tất La), mọi người quyết định đi về đảnh lễ Bậc Đạo Sư, và vì 
vậy họ đi đến Kỳ Viên Tịnh Xá (/efavana) ở Sãvaffhi. Sau khi đi đến chỗ Đức Thế 
Tôn, họ đảnh lễ rồi kính cần ngồi xuống một bên. 

Với tâm thuần tịnh, Đức Phật thấy rõ một vài chướng ngại còn nằm ngầm trong 
tâm họ, và những chướng ngại này là tai họa đang đe doạ đến phạm hạnh của họ. 
Đức Thế Tôn cũng thấy trước những khổ đau có thể sẽ giáng xuông họ nếu Ngài 
không can thiệp đúng lúc để giúp họ vượt qua những chướng ngại Ấy, cũng như 
một phẫu thuật sư lỗi lạc ra tay đúng lúc trước khi một khối u chuyên sang tình 
trạng ác tính không thể chữa được nữa. 


Sau đó Đức Phật thuyết pháp hợp với căn cơ của họ, và từng bước dẫn tâm họ đến 
trạng thái lậu tận bất khả tư nghì, nơi đây các lậu hoặc ngủ ngầm hay tích cực sẽ 
chết một cái chết tự nhiên do không có gì để ăn. Vào lúc chấm dứt bài pháp, nhằm 
khai mở một pháp môn chuyền hóa thực tiễn theo tuân tự, và cũng vì nhớ đến lợi 
ích của hàng hậu thế, Đức Thế Tôn công bố những bài kệ này: 

"Bỏ nhà, sống không nhà, 

Bác trí bỏ pháp đen, 

Luôn trau dồi pháp trắng, 

Xả ly - hỷ nào bằng. 

Từ bỏ mọi dục lạc, 

Vui sống hạnh độc cư. 

Bác trí tự gột rửa, 

Những não phiên nội tâm, 

Không còn chỉ luyễn ái. 

Ai tám đạt toàn bích, 

Trong các pháp Giác Chỉ. 

Tham đắm đã từ bỏ, 

Hoan hỷ không chấp thủ, 

Đoạn tận mọi lậu hoặc. 

Sáng chói với trí tuệ, 

Họ thức tỉnh Niết Bàn, 

Ngay trong kiếp sống này. " 


-OooOoo- 
PHÁN ĐẦU 


Phấn đấu là muối của cuộc đời. Nó là một trong những điều tôi cần và tất 
yếu, không có nó, không có gì có thê tiễn triển dù là thiện hay ác. Do đó, phân đấu 
là chất liệu chính của sự sống, hơn nữa cần phải phấn đấu và phần đấu liên tục. 
Con người lao nhọc vất vả đề tích lũy tài sản, hoặc để có được ảnh hưởng, danh 
vọng và quyền lực, hoặc để cô thủ lập trường và địa vị, hay thậm chí chỉ để kiếm 
miếng ăn vừa đủ sống, chắc chắn đều phải phấn đấu. Và có những người cần khổ 
nhưng để làm ngược lại, tức là, để thanh lọc tâm khỏi mọi điều ác, để gạt bỏ những 
thú vui nhục dục, để thành tựu một sự toàn bích tâm linh và để tự chủ (làm chủ cái 
tâm của mình), các vị ấy chắc chắn càng phải phấn đấu hơn nữa. Tuy nhiên, giữa 
hai cách phấn đấu này có một sự khác biệt rất lớn, một sự phân định rất rõ rệt. 
Chính vì vậy, người đi tìm Chân lý nhất thiết phải hiểu răng con đường giải thoát 
tâm linh là một con đường đầy gian nan thử thách, mặc dù đó là một sự gian nan đề 
làm vơi nhẹ đi bao nỗi gian nan chứ không phải để đưa đến gian nan thêm nữa, và 


nhất là không phải để kéo dài thêm cái khổ (của luân hồi). Sự kiện này cũng đã 
được nêu lên một cách sinh động trong Pháp Cú, đặc biệt để khích lệ những ai 
đang thực sự khép mình vào nêp sông giới luật, nhiệt tâm tỉnh giác, nhất hướng 
Niết Bàn, đề đoạn trừ các lậu hoặc. 

Chuyện kể rằng, trong Kinh thành RZ/agaha (Vương Xá) có một người nữ tỳ 
tên Pu„na bị chủ nhân giao cho một công việc đòi hỏi phải có một sự phần ‹ đấu rất 
nghiệt ngã, và cũng chính công việc ây đã dẫn đến sự giải phóng khỏi mọi nỗi nhọc 
nhắn của nàng. Trong một thế giới lưỡng phân, thường cái gì được xem là chướng 
ngại chỉ làm sanh thêm những chướng ngại. Nhưng nêu có trí tuệ, chướng ngại ây 
cũng có thể chuyền thành một trợ lực. 

Tục ngữ thường nói, giống như con dao hai lưỡi, nếu khéo sử dụng có thê giết chết 
kẻ thù, và nếu sử dụng một cách không thích hợp cũng có thể tự giết mình; mọi 
tình huống trong cuộc đời bao giờ cũng có hai khả năng có thể Xây Ta ấy. Người 
khao khát tâm linh, hiểu rõ sự lý nảy, SẼ chuyển được mọi tình huồng trong cuộc 
đời, ngay cả những trường hợp tôi tệ nhất và đau khổ nhất, sao để thành tựu sự 
đoạn trừ các lậu hoặc và những trói buộc do lậu hoặc sanh. Cái khổ của nữ 
tỳ Punna vừa đau đớn về thể xác, cũng vừa đau khổ về tinh thần, dưới dạng những 
mối hoài nghi, e ngại, thiếu tự tin và mặc cảm tự tỉ (hạ liệt) v.v... 

Một hôm, theo truyện kể, „nã được giao cho một đồng lúa lớn để giã thành gạo. 
Dưới ánh đèn dầu leo lét, nàng giã cho đến quá nửa đêm, đẫm ướt mồ hôi và rã rời 
mệt mỏi. Ngưng lại để nghỉ một lát, nàng bước ra ngoài trời và đứng hóng gió. Với 
thân mình đầy mồ hôi và sự phấn đấu lộ rõ khắp nơi trên ấy, nàng bị đẻ nặng với 
nỗi thông khổ mà các lậu hoặc dưới dạng nghiệp quá khứ của mình tác động. 

Lúc bấy giờ dưới bầu trời đêm trăng sáng lồng lộng, bất chợt nhìn về những dãy 
đổi bao bọc Kinh thành Rđ/agaha. Và, nhìn kìa! Một cảnh tượng quá đỗi kinh 
ngạc. Nàng thấy một đoàn Tỳ khưu đang lũ lượt theo sau một hình bóng trang 
nghiêm như một vị Thánh, ngón tay của Ngài cháy sáng, soI rõ cả con đường cho 
các vị khác đi. Vị tôn giả mà ngón tay của mình biến thành ngọn đuốc do năng lực 
thần thông ấy, không ai khác hơn là Trưởng lão Dabbamallapuia, một trong 
những vị đại đệ tử của Đức Phật. Ngài đang làm nhiệm vụ soi đường cho các vị Tỳ 
khưu trở về những cốc lá (chòi lá) và hang đá của họ năm rải rác khắp khu rừng. 
Punnä tự nghĩ: "Chà, vào cái giờ này, thân phận tôi đòi như ta, mang nặng nỗi 
thống khổ của mình, không thể ngủ được đã đành. Nhưng, lạy trời, cớ gì các vị Tỳ 
khưu thánh thiện, hạnh phúc và tự do ấy cũng không chịu nghỉ vào giờ này chứ?" 
Rồi nàng tự lý luận theo suy nghĩ của mình và phỏng đoán răng: "Chắc có lẽ một 
vị Tỳ khưu nào đó bị bệnh, hoặc có thể vị ấy đang quăn quại vì bị rắn độc cắn!" 
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị để đi ra bờ sông tắm giặt như thường lệ, nàng làm một 
cái bánh bột chiên băng thứ cám gạo đỏ mới giã hôm qua. Xong xuôi nàng nhét 
miếng bánh vào vạt áo, vớ lẫy vò nước đội lên đầu và lên đường đi ra bờ sông. 


Những gì diễn ra trên đường là một kinh nghiệm kỳ diệu đã chuyền hóa cuộc đời 
lao nhọc của nàng thành một cuộc sống, ở đây, mọi lao nhọc đều dứt sạch. 

Đúng vào lúc nàng đang trên đường đi ra mé sông, Đức Thế Tôn cũng cố tình chọn 
con đường đó đề đi bát. Ngài đã thấy trước kết quả của sự kiện - Nữ tỳ Pu„ng sẽ 
được chuyên hóa tâm linh như thế nào. 

Gặp Đức Phật trên đường, Pumna nghĩ, "Thật kỳ diệu thay! Vào những ngày khác, 
khi ta may mắn được gặp Đức Phật, ta lại chăng có chỉ để cúng dường; hoặc khi ta 
có của cúng dường, ta lại chăng gặp Bậc Đạo Sư; nhưng hôm nay ta vừa có của 
cúng dường, lại vừa được diện kiến Bậc Đạo Sư. Nếu như Ngài sẵn lòng nhận món 
ăn cúng dường của ta mà không nghĩ đó là thô hay tế, ta sẽ rất hoan hỷ cũng dường 
tắm bánh bột chiên này đến Ngài". 

Nghĩ vậy, nàng liền đặt vò nước xuống bên vệ đường, đứng cúi đầu tỏ lòng tôn 
kính và bạch Phật, "Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài ban phước cho con bằng cách 
nhận món cúng dường thô bạc này." 

Bậc Đạo Sư nhìn qua tôn giả Ananda lúc ấy đang cùng đi với Ngài, nhận lại bát 
nơi tôn giả và đón tắm bánh của người nữ tỳ. Sau khi cúng dường tấm bánh với hết 
lòng thành kính, Puøna đảnh lễ Đức Thế Tôn một lần nữa và nguyện, "Bạch Đức 
Thế Tôn, cầu mong Chân lý nào mà Ngài đã tự mình chứng ngộ, Chân lý ấy cũng 
có thê đến với con." 

"Con hãy được như nguyện”, Bậc Đạo Sư nói. 

Tuy nhiên, ngay sau đó tâm Pumna vô cùng lúng túng khi cô nghĩ, "Mặc dù Bậc 
Đạo Sư vì lòng bi mẫn mà nhận tắm bánh chiên của ta, nhưng chắc gì Ngài sẽ ăn 
món ăn thô bạc này. Trên đường đi, chắc chắn Ngài sẽ quăng nó cho chó hay cho 
bò gì đó, rồi sẽ đi đến cung điện của Vua hay của một vị hoàng tử nào đó đề dự 
một bữa ăn đặc chọn." 

Đức Phật biết được những ngờ vực của nàng, nhìn sang Ananda, ra dấu tỏ ý định 
muốn ngồi, Tôn giả Ananda trải tọa cụ và Bậc Đạo Sư, ngồi bên vệ đường để ăn 
món cúng dường của người nữ tỳ, một trường hợp được xem là bất thường 
nhất. Punnã vô cùng xúc động. Sau khi bữa ăn đã xong, Đức Phật đặt câu hỏi này 
cho nàng, "Tại sao con hiểu lầm những đệ tử của Như Lai?" 

- "Bạch Ngài, con đầu có hiểu lầm!" 

- "Thế, con đã nói gì với chính mình đêm qua?" 

- "Bạch Ngài, con chỉ nghĩ như vầy: Chà, vào giờ này, thân phận tôi đòi như ta, 
mang nặng nỗi thông khổ của mình, không ngủ được đã đành. Nhưng cớ gì các vị 
Tỳ khưu đáng kính ấy lại không ngủ chứ? Chắc có vị nào đó bị bệnh, hay vị nào đó 
đang đau khổ vì bị rắn cắn chăng!" 

Sau khi nghe nàng kế lại, Đức Phật nói, "Này Punnaä, trong trường hợp của con 
không thể ngủ được vì lẽ con mang nặng những nỗi thống khổ của riêng mình. 
Nhưng đối với các vị đệ tử của Như Lai, họ không ngủ là vì họ đang nỗ lực không 


ngừng để thành đạt sự giải thoát tâm linh." Rồi sau đó, để kết luận, Bậc Đạo Sư 
công bố bài kệ này: 

"Ai luôn luôn tỉnh giác 

Ngày đêm thưởng tu tập 

Tâm nhất hướng Niết Bàn 

Lậu hoặc sẽ tiêu tan. ” 

Đối với một người tỳ nữ nghẻo khổ phải quần quật phấn đấu cả ngày đêm 
như „na, việc ước mong chứng ngộ Chân lý thay vì phước báu nhân thiên quả là 
một chuyện phi thường vậy. Hiển nhiên, phải nhờ đã tích tạo công đức tu tập nhiều 
đời trứơc nên mới cho nàng cơ hội đặt bát cúng dường Đức Phật như vậy. Tuy 
nhiên, bất chấp những tiềm năng tu tập ấy, các lậu hoặc vẫn gây chướng ngại cho 
sự phát triển tâm linh của nàng. Song nhờ sự can thiệp đúng lúc của Bậc Đạo Sư, 
nàng đã được chuyền hóa về mặt tinh thần ngay khi các nghi chướng được giải tỏa. 


-O0ooOoo- 


NGẠO MẠN VÀ PHÓNG DẬT 


Mù lòa được xem là một tai họa và gánh nặng đối với con người, thế nhưng 
sự mù quáng (của tâm) còn thậm tệ hơn thế. Trong số rất nhiều hình thức của sự 
mù quáng, si mê là loại mù quáng âm ỉ, dai dăng và thất thường nhất. Và si mê 
được thể hiện băng sự lòe loẹt, ngạo mạn và phóng túng. Phóng túng hay dễ duôi là 
luôn luôn lơ đễnh, và do vậy thiếu thái độ đúng đắn và ý thức. Người ngạo mạn, 
sống trong một cái thế giới tạm bợ của những giá trị giả tạo, đồng thời thiếu sự chú 
tâm, vô tàm, vô quý (không biết hồ thẹn và không ghê sợ tội lỗi). 

Cũng như con thiêu thân do lòng tham ám ảnh mà bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa 
đã hấp dẫn nó, người ngạo mạn và dễ duôi cũng vậy, do xao lãng những trách 
nhiệm đạo đức và tinh thần, do thái độ ích kỷ, có chấp và nhẫn tâm, họ bất chấp 
những qui tắc, giá trị, và bị thiêu đốt bởi chính cái khuynh hướng vị kỷ và si mê ấy 
của họ. 

Tính không biết xâu hồ và thông tục chỉ làm cho các lậu hoặc trầm trọng thêm mà 
thôi. Cũng như chuyện một sô vị sư cư ngụ ở Bhaddiya đã sống một cuộc sông 
không biết hồ thẹn (vô tàm) và quá thông tục. Mặc dù các vị này đã nguyện sông 
đời thanh đạm và xuất ly để tịnh hóa thân tâm và tiết chế dục vọng, song họ lại làm 
những chuyện không xứng đáng. Các vị sư này mải miết trong việc theo đuổi 
những điều được xem là ngược lại hoản toàn với đời phạm hạnh cả về hình thức 
lẫn nội dung. Chắng hạn, họ tỏ ra yêu chuộng lỗi sống đỏm dáng và cư xử như 
những người thích ăn diện đúng thời trang vậy. 

Chú giải Pháp Cú mô tả rằng: các vị sư phàm tục này thường đam mê trong việc tự 
chế ra, hoặc bảo người khác chế ra những đôi dép hay những đôi xăng-đan của họ 


thành những loại khác thường, với những kiểu cách được trau chuốt tỉ mỉ. Ngay cả 
những vật liệu họ dùng - như các loại cỏ, lá, tơ, len v.v... cũng thật đặc biệt, không 
hợp với nhân cách của nhà sư. Lối sống khiếm nhã của họ như vậy đã khiến cho 
các vị sư nghiêm túc cảm thấy lúng túng không ít. Lối sống đó không những ảnh 
hưởng đến sự tu tập của họ, mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của đời phạm hạnh 
nữa. 

Khi vấn đề đến tai Bậc Đạo Sư, lúc ấy đang ở tại khu rừng JZ/ijya, ngoại 
ô Bhaddiya, Ngài cho người đi gọi các vị sư này lại và rồi khiển trách họ rất nặng 
nề. Bậc Đạo Sư nói, "Này các Tỳ khưu, các người đã nguyện sống phạm hạnh vì lý 
tưởng cao thượng, thế mà giờ đây các người lại mải mê trong những việc hoản toàn 
ngược lại", và sau đó Ngài nói lên những vần kệ này: 

"Việc đảng làm không làm, 

Không đảng làm lại làm, 

Kẻ ngạo mạn, phóng dật, 

Các lậu chỉ gia tăng. 

Ai nhiệt tâm hành thiên, 

Thường quản thân hành niệm. 

Không làm việc không đảng, 

Kiên trì việc đáng làm. 

Bậc chánh niệm, tỉnh giác, 

Các lậu chắc chăn tiêu. " 


-OoOoo- 


TỰ MÃN 


Trong số những lớp hóa trang mà các lậu hoặc này khoác, có lẽ tính tự mãn 
và tự phụ được đánh giá là có sức hấp dẫn và lừa lọc nhất. Khoác vảo cái đáng toàn 
bích, quá tự tin vào những khả năng của mình, cảm thấy thoả mãn (với một vài sở 
đắc nào đó) khi chưa đạt đến cứu cánh tối hậu, là những thái độ đầy tự mãn và hợm 
hĩnh của người tu. 

Đức Phật không bao giờ khuyến khích những thái độ tự dối mình như vậy. Ngược 
lại, Ngài thường thúc giục và khích lệ các vị Tỳ khưu cô gắng đạt đến trạng thái 
lậu tận, và ngày nào chưa đạt đến đó thì chớ nên tự mãn với những sở đắc của 
mình. 

Pháp Cú có dẫn chứng câu chuyện một số vị Tỳ khưu nỗi tiếng nhờ giới hạnh và 
những sở đắc khác của họ, nhưng vẫn chưa đạt đến quả vị A-la-hán. Mặc dù vậy, 
các vị hoàn toàn tự tin rằng mình có thể trở thành bậc A-la-hán bất cứ lúc nào họ 
muốn, đi đến gặp Đức Phật tại Tinh Xá Kỳ Viên (2efavana), để đảnh lễ Ngài. Thấy 
rõ tâm trạng tự mãn của họ, Bậc Đạo Sư, với lòng bi mẫn và thiện xảo đã hỏi các 


vị ấy, "Này các Tỳ khưu, các con đã thành mãn phận sự cao quý của đời phạm 
hạnh chưa (đắc A-la-hán quả)?" 

Các vị ấy theo thứ lớp trả lời, một vị nói, "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã đạt 
đến giới thanh tịnh"; số khác nói: "chúng con đã viên mãn các pháp khổ hạnh"; số 
khác: "chúng con là những bậc đa văn"; số khác: "chúng con sông hạnh độc cư 
trong rừng"; số khác thì: "chúng con đã đắc các tầng thiền định"; một số đã trở 
thành Bậc Bất Lai (4nägãmïi), thậm chí còn nói, "Đối với chúng con, giờ đây, đạo 
quả A-la-hán không còn là vấn đề nan giải nữa." 

Và tất cả mọi người đều đồng lòng nói, "Đối với chúng con, việc đạt đến trạng thái 
Siêu Thế của bậc lậu tận hoàn toản không khó. Thực sự, chúng con có thể đắc quả 
vị A-la-hán này vào bất cứ ngày nào chúng con muốn." 

Nghe như vậy, Bậc Đạo Sư khẳng định rõ ràng với họ, "Này các Tỳ khưu, chỉ đơn 
thuần thành tựu giới thanh tịnh, v.v... hay ngay cả việc thành tựu sự an lạc do 
chứng đạt Anahàm sanh, một vị Tỳ khưu cũng không bao giờ nên nói rằng, cuối 
cùng chỉ còn lại chút ít khổ thế gian đối với chúng ta. Bao lâu các người chưa đạt 
đến cứu cánh tối hậu của việc đoạn trừ các lậu hoặc, chừng ấy các người chớ đề 
cho ý tưởng: "Ta đang hưởng phúc lạc' khởi lên trong tâm các người." Sau đó Bậc 
Đạo Sư nói lên bài kệ này: 

"Không phải nghiêm trì giới, 

Hành khổ hạnh, đa văn 

Không phải chứng thiên định, 

Cũng chẳng phải độc cư 

Không phải do tự nghĩ: 

1a hưởng lạc Giải Thoát 

Hành xứ của bậc Thánh" 

Ma sanh tắm tự mãn 

Cho đến khi Lậu Tận. " 


-OooOoo- 
BỚI LÔNG TÌM VÉT 
I 


Thói bới lông tìm vết hay bới lỗi phản ánh nội tâm của con người. Nếu tắm 
gương phản chiếu mọi vật, thì thói bới lỗi phản chiếu những bản chất của con 
người. Có lẽ không có thói xấu nào làm tốn hại đến nhân cách của con người, cũng 
như làm cho vết thương trong tâm, lậu hoặc, trở nên trầm trọng hơn là thói quen 
bới lông tìm vết này. 


Bới lỗi là một hội chứng. Nó phản ánh một SỐ những triệu chứng, làm cho căn 
bệnh lậu hoặc bị biến chứng thậm tệ hơn. Tự cho mình là đúng, là thánh thiện hơn 
người, có thể là nguyên nhân cơ bản của thói bới lông tìm vết. Sự phẫn nộ, dễ 
mếch lòng, thâm hiểm - những pháp xuất phát từ căn sân này có thể gây ra thói bới 
lỗi. Sự dỗi trá, xảo quyệt, thủ đoạn, hai lòng, cấu kết, mánh khoé - tất cả những 
thói xấu này có thê được ngụy trang bằng bới lỗi. Ngụy biện, đạo đức giả, võ đoán 
- những điều này có thể là căn nguyên của thói bới lỗi. Không có lòng bao dung, 
cư xử hẹp hòi, cô chấp - những điều này có thể hóa trang như thói bới lỗi. Còn rất 
nhiều những pháp làm ô nhiễm tâm khác nữa nuôi dưỡng thái quá các lậu hoặc có 
thể là nguồn gốc của thói bới lỗi này. 

Như chú giải đã đề cập, trong ba bất thiện căn, chỉ có tham và sĩ là lậu hoặc, sân 
không phải. Nhưng thói bới lỗi, một dạng thức của sân là lực truyền dẫn phong phú 
nhất làm màu mỡ thêm cho các lậu hoặc. Đó là lý do tại sao Đức Phật nhất quyết 
ngăn chặn cái khuynh hướng ưa sanh sự, thói quen thích đưa ra những lời chỉ trích 
có tính xoi mói đối với những chuyện nhỏ nhặt, thái độ khiến trách có vẻ bề trên và 
ta đây giới hạnh. 

Tuy thế, sửa sai một người nào vì quan tâm đến lợi ích của họ, cũng có nghĩa là 
vạch lỗi, nhưng lại được Đức Phật khen ngợi. Thực ra không có gì có thể được coi 
là đáng trân trọng hơn, nếu một người muốn loại bỏ một khuyết điểm, một sai sót 
hoặc lỗi lầm của mình. Những khiếm khuyết và nhược điểm chỉ có thể được sửa 
đối băng chính sự cần cù của người ấy và thái độ thân ái của người chỉ lỗi cho họ. 
Suy cho cùng, che dấu một khuyết điểm cũng chăng ích gì. 

Chính vì vậy nếu có người nào tìm thấy nơi ta có điều gì sai trái, không hoàn hảo 
và khiếm khuyết, tức là người ấy đã tiết lộ cho ta một điều bí mật và khám phá cho 
ta cái sự thật đích thực. Người ây đã tiết lộ cho ta bí quyết đề thành công và khám 
phá cho ta cái sự thật để được hoàn hảo. Như vậy thì còn aI khác, có thể là người 
chỉ mong điều tốt lành cho tha nhân tốt hơn người ấy nữa? Vì lý do đó mà trong 
Kinh thường gọi người chỉ lỗi cho ta là một Kalyãnamitta, tức bậc thiện tri thức 
hay một người bạn chân thực. Trong Pháp Cú, chương nói về Bậc Hiển 
Trí (Pandita vagea) có những bài kệ: 

"Nếu gấp bậc Hiển Trí, 

Chỉ lỗi và khiển trách, 

Như chỉ chỗ chôn vàng, 

Hãy thán cận người trì, 

Thân cận bậc như vậy, 

Chỉ tốt hơn, không xấu. 

Những người hay khuyên đạy, 

Ngăn người khác làm ác, 

Được người hiển kính yêu, 

BỊ người ác chỉ trích. 


Chớ thân với bạn ác, 

Chớ thân kẻ tiểu nhân, 

Hãy thân người bạn lành 

Hãy thán bác thượng nhán. ” 

Tuy nhiên cũng cần phải có sự thận trọng và một cái tâm nhạy bén mới phân biệt 
được đâu là người bới lỗi và đâu là một người sửa sai. Và để cho mọi người có thê 
có được một sự hiểu biết sáng suốt như vậy, Đức Phật đã gọi những vị Tỳ khưu 
đem lại nhiều phiền phức cho Ngài bằng biệt danh "Trưởng lão Hay Bắt Lỗi" hay 
đúng hơn là "Trưởng lão Tự Thị". 'Ì 

Chú giải Pháp Cú có ghi lại câu chuyện rằng, có vị Tỳ khưu thường đi loanh quanh 
kiếm chuyện với hết người này đến người khác, chê trách nào là "Nhìn xem cái 
ông Tỳ khưu này bận y hạ kìa, và xem ông kia đắp y thượng kìa!" Bất kỳ chuyện 
nhỏ nhặt nảo vị ấy cũng tìm cho ra khuyết điểm, đúng thời hay phi thời cũng vậy. 
Vì thế, khi các vị Tỳ khưu ở chung không còn chịu đựng được cái thái độ đạo đức 
giả của vị sư huynh này nữa, họ trình sự việc lên Bậc Đạo Sư hy vọng rằng chứng 
bệnh của vị ấy có thê được chữa lành. 

Sau khi nghe các Tỳ khưu kế rõ tự sự, Bậc Đạo Sư nói, "Này các Tỳ khưu, nếu vị 
nào thực hành giới luật của đời phạm hạnh thật nghiêm túc, và buộc phải chỉ lỗi vì 
muốn hướng dẫn người khác, hành động như vậy không có nghĩa là bới lỗi. Nhưng 
nếu vị nào, vì thích chỉ trích, đi loanh quanh kiếm chuyện với mọi người như vị Tỳ 
khưu này, chỉ có một mục đích duy nhất là tìm khuyết điểm của người khác. Một 
người như vậy không bao giờ có thê thành tựu Thiền Định cũng như các chứng đạt 
Siêu Thế khác. Đối với họ các lậu hoặc chỉ thêm tăng trưởng." Sau đó, đề kết luận, 
Đức Thế Tôn nói lên bài kệ này: 

"Ai thấy lỗi người khác, 

Thường sanh lòng chỉ trích, 

Người ấy lậu hoặc tăng, 

Rất xa lậu hoặc diệt. " 

-- (Dhammapada 253) 


-—-o0O--- 
H 


Tâm lý thích bới lỗi, trên quan điểm của Đạo Phật, có thể được định nghĩa 
như là sự phóng hiện của chính những mặt hạn chế hay nhược điểm của người đó. 
Cũng như mong muốn phát xuất từ sự muốn có, tìm lỗi cũng vậy, phát xuất từ việc 
có lỗi. Một người được coi là đang mong muốn khi anh ta muốn cái gì đó; tương 
tự, chỉ khi một người tự bản thân mình có lầm lỗi mới có thể thấy được lỗi nơi 
người khác. Điều này tóm tắt cái cơ chế của sự phóng hiện; đó là, nghĩ rằng người 


khác cũng có lỗi như mình. Thấy lỗi trong chính mình sẽ làm tốn thương tự ngã 
(cái tôi) của họ và người hay bới lỗi chính là người ích kỷ, vì họ không có đủ khả 
năng đề thừa nhận nó. 

Người hay bới lông tìm vết có đặc điểm là dễ cáu. Cáu kinh là tức giận với chính 
bản thân mình, nó được biểu hiện bằng những lớp vỏ khác nhau - sự phẫn nộ, phản 
đối, không có lòng bao dung hay độ lượng đối với sự sai lầm hay nóng giận, nói 
chung những tội lỗi do người khác gây ra. Sự ân hận do việc bới lỗi tạo ra, đã 
chứng minh đây đủ trạng thái bất hòa và xung đột nội tâm ấy. 

Trong tâm lý học Phật Giáo, một ý thức tội lỗi thể hiện bằng việc bới lông tìm vết 
như vậy biểu thị một sự chuyên đối bên trong, tức chuyển những xung lực hay cảm 
giác khó chịu ấy sang người khác. Hành động thay thế hay sự chuyền đổi trong tâm 
này chỉ tạo ra những chướng ngại nội tâm và cản trở sự tiến bộ tâm linh. Khi một 
phân của quả đồi bị sạt lở hay sập xuống, nó cản trở đường đi và gián đoạn giao 
thông; thói bới lỗi cũng làm cản trở tâm như vậy. 


-—-0(00--- 


TRÍ TUỆ VẬN HÀNH 


Như một sự áp dụng thực tiễn, tác ý chơn chánh là tác ý các pháp trong ánh 
sáng của những sự thực cơ bản đang hiện hữu. Điều này có nghĩa là thiết lập một 
lỗi tiếp cận sự thật trên những nền tảng cơ bản, hay nói cách khác là tiếp cận sự 
thực dựa trên Tam Tướng: Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã. 

Khi ta đã quen nhìn mọi sự mọi vật dựa trên bức phông tam tướng này, tự nhiên ta 
sẽ phát triển được một sự thức tỉnh mà trong ngôn ngữ Päli gọi là aniccã- 
sanfñnä (vô thường tưởng), đukkha-sanñnã(khô tưởng) và anafãä-saññä (vô ngã 
tưởng). Chính sự thức tỉnh này cộng với sự nhạy bén liên quan đến các kỹ thuật 
(phòng hộ) được xem là thích hợp nhất với tình huống đó, tạo thành sự tác ý chơn 
chánh. Như vậy tác ý chơn chánh (yoniso manasikadra) chung quy lại chỉ một 
điều, đó là, một lỗi ứng xử tinh thần nào đó cần thiết để đáp ứng với hoàn cảnh xảy 
ra theo cách có thể đem lại lợi ích cho sự phát triển tâm linh và mở mang trí tuệ. 
Nếu nhìn vào cuộc đời trên những nét đại cương của nó, ta có thể nhận ra ba phạm 
trù rõ rệt liên quan đến cách ứng xử thích hợp của con người. Đó là: 

- Lối ứng xử liên quan đến sự vận hành của chính tâm chúng ta - đó là những tư 
duy, thôi thúc, khát khao, ám ảnh, cảm xúc, khái niệm, quan niệm, ý kiến v.v... 

- Lối ứng xử liên quan đến những cá nhân khác - đó là những người thân, bạn bè, 
người không thân không thù, kẻ thù v.v... Nói theo từ ngữ hiện đại là những quan 
hệ giữa con người với con người. 


- Lỗi ứng xử đối với những trường hợp phi cá tính - đó là những loại công việc và 
lề thói hàng ngày mà ta buộc phải liên lụy như ở nhà, ở trường học, xí nghiệp hay 
văn phòng v.v... 

Sự nhạy bén liên quan đến một kỹ thuật được xem là thích hợp nhất đối với hoàn 
cảnh xảy ra đã được giải thích trong bài Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabhãsava 
Suia) dưới hình thức của bảy pháp môn rõ rệt. Phương pháp luận ở đây chủ yếu 
muốn nói đến sự nhạy bén. Và sự nhạy bén đó là trí tuệ hay tuệ giác, hoặc sự thận 
trọng đang vận hành. Về cơ bản, việc áp dụng thực tiễn của trí tuệ chính là kết quả 
của sự tác ý chơn chánh. 

Như vậy, bảy pháp môn đã được Đức Phật trình bày là hoàn toàn đầy đủ và bao 
trùm hết tất cả, tức là nó nỗi bật lên như những sự kiện hiển nhiên, và ta chỉ có 
chấp nhận chứ không thể hoàn thiện hơn được nữa. Chẳng hạn khi ta bị xung đột 
nội tâm do tác ý đến những vấn đề siêu hình, thần học hay tư tưởng hệ, chắc chắn 
không thể có một pháp môn nảo hiệu quả hơn việc áp dụng tri 
kiến (vi»assan3) liên quan đến Tứ Thánh Đề và đến Tam Tướng: Vô Thường, Khổ 
và Vô Ngã. Vì, sự suy luận chỉ có nghĩa là một trạng thái tâm phân tán và lan man, 
nó phản ánh một sự bất tri hay biết một cách sai lầm. Những gì ta không biết chắc, 
là cái mà ta thường suy luận về. "Cái không biết chắc này" là bản chất của vô minh 
và si mê. Nó giống như cái bóng làm mờ tối tâm trí. 

Kỹ thuật hiệu quả duy nhất chắc chắn phải là sự trau dôi tri kiến (minh sát). Khi 
một người suy luận về bản chất của mình, dù điều này được thực hiện trên cơ sở 
triết lý và tự nhiên chăng nữa, nghĩ răng "Ta có mặt, hay ta không có mặt, trong 
quá khứ; Ta sẽ có mặt, hay Ta sẽ không có mặt, trong tương lai; và Ta thực sự có 
mặt, hay Ta không thực sự có mặt, trong hiện tại”. Ở đây, nếu có sự sáng suốt hoàn 
toàn, nhất thiết sẽ đặt cái gọi là "Ta" đó trong ánh sáng của những thực tại vô 
thường, khổ, vô ngã, như vậy mới tỉnh ngộ khỏi những ảo tưởng do sự suy đoán đó 
tạo ra. Những lý thuyết, tưởng tượng và phỏng đoán này rất là nguy hiểm, nhất là 
khi nó liên hệ đến tự ngã của con người. 

Như lý Tác ý trong một trạng huống như vậy chắc chắn phải là sự thay thế những 
lý thuyết, phỏng đoán v.v... đó bằng kinh nghiệm trực tiếp. Và sự kinh nghiệm trực 
tiếp về chính bản thân mình xuyên qua một pháp môn hết sức rõ ràng và khách 
quan như là Thiền Minh Sát (wi2assanä) này chắc chắn chỉ để lộ ra cái bản chất 
thực của tự ngã là vô thường, khổ và vô ngã (không có thực thê). 

Tương tự, các pháp môn khác như sự phòng hộ tự thân, nghĩa là tập trung sự chú ý 
hay chánh niệm trên sáu căn, kế cả tâm, cũng làm tăng thêm sự thiện xảo do tác ý 
chơn chánh sanh đề đối phó với những trạng huồng quý quyệt nhất mà chính tâm ta 
tạo ra. Chỉ có một cái tâm tỉnh táo mới có thể thành công trong việc đoạn trừ cái Ta 
trá hình, những trò lừa đảo của tự ngã, những tư tưởng chỉ có lý lẽ bên ngoài, v.v... 
đang khởi lên trong tâm, làm ô nhiễm và suy yếu tâm. Tắt cả những ác bất thiện 


tâm này chỉ có thể được ngăn ngừa bằng sự canh chừng thường xuyên, và điều này 
được thực hiện một cách tự nhiên ở các cửa ngỏ của tâm, đó là các căn. 

Nếu muốn ngăn một tên trộm không cho lấy đồ đạc trong nhà, phương pháp khôn 
ngoan và hữu hiệu nhất, chắc chắn là sẽ canh chừng không để cho nó vượt qua 
hàng rào hoặc đột nhập vào nhà. Tuy nhiên, do sơ hở hay thiếu cảnh giác, đã đễ 
cho hắn lọt vào, và rồi cố gắng vật lộn với nó, thì đó là cách hành động của 
một anh khờ! Bởi thế, người nào nói rằng cứ việc thỏa mãn các căn và nuông 
chiều những dục vọng của mình rồi kiểm soát nó, hiển nhiên đang chịu đau 
khổ vì đã tự dối mình và đang áp dụng pháp môn của kẻ ngu. Do vậy, phòng 
hộ tự thân, như một hình thức biểu lộ của như lý tác ý, là pháp môn hữu hiệu 
nhất đã được Đức Phật đặt ra để đối phó với chính bản thân mình, hay nói 
khác hơn, đó là một lỗi ứng xử vô song đôi với phạm trù thứ nhất trong số ba phạm 
trù được đề cập ở trên (đối với tâm mình, đối với tha nhân, đối với hoàn cảnh). 

Thọ dụng chơn chánh là pháp môn thứ ba liên quan đến những nhu cầu của con 
người, như thực phẩm, y phục, thuốc trị bệnh và chỗ trú ngụ. Cũng cần nhân mạnh 
ở đây là, do những nhu cầu ngày càng tăng hoặc do thọ dụng không chính đáng 
những nhu cầu ấy mà con người đã thực sự tự giam mình vảo ngục tù của lỗi sống 
đê tiện và đáng khinh đến như thế nào. Những người sống không tri túc là những 
người lúc nào cũng cảm thấy thất vọng và bất mãn vì không kiếm được thêm nữa, 
cuộc sông của họ là một cuộc sống đầy đấu tranh và xung đột. Đây là điều bất hạnh 
mà con người phải chuốc lấy do sống quá những øì thật sự cần thiết. Tuy thể, nó 
cũng dễ dàng được hoá giải băng cách thọ dụng chơn chánh những nhu cầu của 
cuộc sống. Và điều này một lần nữa muốn nói tới sự tác ý chơn chánh, thuật giả 
kim này nhằm chuyền hoá lỗi thọ dụng không đúng đắn đó thành lối sử dụng có 
mục đích và hữu ích. 

Pháp môn thứ tư, kham nhẫn, có thể được mô tả như một kỹ thuật tuyệt vời nhất, 
nhăm đương đầu với mọi hoàn cảnh gồm cả ba phạm trù trên. Có rất nhiều tình 
huống trong cuộc đời này không thể giải quyết băng một cách nào khác ngoại trừ 
kham nhẫn và tha thứ, bằng sự nhãn nại chịu đựng. Những ai thường thiếu kiên 
nhãn, không chịu đựng nổi những lời nói thô lỗ ác độc, những mắt mát đau thương 
v.v.... những người ấy cũng khó kềm giữ được mình trước những thành công, sung 
túc và danh dự trong cuộc đời. 

Thật khó giữ lại những điều tốt đẹp mà người ta đã có lần được tưởng thưởng, nếu 
không có một mức độ hoàn thiện tính thần nào đó. Vì lẽ đó mà ta thường thấy một 
nhân viên chính phủ nồi danh lại đâm ra kiêu căng, hống hách; một chính trị gia lại 
trở nên tham nhũng, vô lương tâm; một thương gia trở thành tham tàn quá mức và 
còn giả nhân giả nghĩa; một người làm việc xã hội, một bác sĩ, kỹ sư, nhà hùng 
biện, hay một nhà lãnh đạo tôn giáo trở nên hoàn toàn vô nguyên tắc và ích ký... 

Do đó, ta cần phải học cách kham nhẫn ngay cả trong những trường hợp thành 
công và nổi tiếng, huống nữa là trong những cảnh ngộ thất bại và bất hạnh. Nhờ 


thế, ta mới có thể sông một cuốc sống quân bình, có tiết độ và điềm đạm. Kham 
nhẫn như một hình thức biểu lộ của sự tác ý chơn chánh, thực sự là một vũ khí 
mạnh mẽ có thê được vận dụng một cách sắc bén để đương đầu với mọi thách thức. 
Đương đầu với một tình thế nguy hiểm hay một hiểm họa đang đến, chỉ một chút 
thiếu thận trọng hay khinh suất cũng đủ tước đi mạng sống của người ấy, hoặc hủy 
hoại nhân cách cũng như sự nghiệp của họ. Chỉ có tránh né, do chơn chánh giác sát 
phát sanh, mới có thể cứu ta thoát khỏi một tình huống có thể xảy ra như vậy. Do 
đó, pháp môn thứ năm, tránh né, là cực kỳ thực tiễn. 

Đối với pháp môn thứ sáu, pháp môn trừ diệt, cũng vậy. Pháp môn nảy liên quan 
đến sự diệt trừ những tà niệm hay những bất thiện tâm sở như là xan tham, sân hận, 
tật đố v.v... Nếu ta muốn ngăn ngửa những đau khổ và hiểm họa có thể tránh né 
được, thì không nên kéo dài một niệm bất thiện khi nó khởi lên, mà cần phải trừ 
diệt tức thời. Đó là ý nghĩa của pháp môn này. 

Về cơ bản, tư duy là nguôn cội của hành động. Hành động được thể hiện bằng sự 
ứng xử. Và lối ứng xử nói lên nhân cách của con người. Nếu cứ để cho những tà 
niệm hay những tư duy bất thiện khởi lên, thì tâm, cách cư xử và cả cuộc sống của 
người ây sẽ trở nên nhơ bân, kéo theo những bất hạnh không thể nói hết được. 

Pháp môn cuối cùng, tức là đoạn trừ lậu hoặc bằng tu tập, cần được xem là pháp 
môn thiết yếu nhất. Nó đem lại những phẩm chất tích cực mà, một mặt loại trừ tất 
cả những gì được xem là ác và bất thiện, và mặt khác, trợ giúp cho việc thăng hoa 
sự toản bích tinh thần. Những phẩm chất tích cực này được gọi một cách đây ý 
nghĩa là các Chi Phần Giác Ngộ, bởi lẽ chúng là những thành phần của Kinh 
nghiệm Siêu Thế cao quí gọi là Giác Ngộ, dẫn đến sự chuyên hóa tâm linh rực rỡ. 
Cùng với sự Giác Ngộ này, hành giả có được sự trực kiến Niết Bàn, đoạn lìa vòng 
luân quân của nghiệp và tái sanh, đồng thời chặt đứt luôn mười kiết sử đã từng trói 
buộc con người trong tam giới qua vô lượng thời gian, và hành giả cũng hoàn tất 
xong công việc tìm lỗi vào chiều kích của sự Giải Thoát Tối Hậu và An Lạc Vĩnh 
Hằng. 

Thất Giác Chi hay bảy Chi Phần Giác Ngộ này gồm: Niệm Giác Chi, Trạch Pháp 
Giác Chi, Tinh Tấn Giác Chị, Hỷ Giác Chị, Tịnh Giác Chị, Định Giác Chị, và Xả 
Giác Chi, tạo thành những đặc trưng của sự Giác Ngộ. Tại sao? Bởi lẽ chúng "y cứ 
viễn ly, ly tham, đoạn diệt" và "hướng đến sự từ bỏ". Từ những trích dẫn kinh điển 
vừa kế chúng ta thấy rằng sự Giác Ngộ hay Tuệ Chuyển Hóa, hoặc gọi cách khác 
là Đạo Quả Siêu Thế (Loku#ara Magga Phaia), thê hiện một sự chuyên hóa nội 
tâm. Chỉ khi sự kiện này xảy ra người ta mới có thể vượt qua được tầm ảnh hưởng 
của những trói buộc thế gian như tham lam, dục vọng, sân hận, si mê, vô minh và 
những kiết sử khác đã giam giữ con người trong vòng luân hồi bất tận. 

Như vậy, sự Chứng Đắc Cao Quý này vừa có tính chủ quan vừa có tính khách 
quan, tức, vừa là sự dừng lại của tham ái và si mê, vừa là sự dừng lại của những hệ 
lụy trong Nghiệp Báo, Tái Sanh và Khổ Quả. Nếu nền tảng của sự hoàn thành Lâu 


Đài Siêu Thế là viễn ly, ly tham v.v..., thì cấu trúc thượng tầng của nó phải là sự 
Từ Bỏ Tối Hậu của tất cả những gì phủ kín sự toàn bích tâm linh. 

Mặc dù sự chuyển hóa tâm linh này là siêu nghiệm, nhưng, vẫn có thê xác chứng 
được theo lỗi kinh nghiệm. Sự kiện này có thể xảy ra như thế nào? Do sự xác minh 
của các Chi Phần Giác Ngộ, và sự Giác Ngộ này cũng có thể được kiểm chứng 
ngay trong hiện tại. Chăng hạn, khi một người hành thiền hay tu tập tâm để làm 
hoạt hóa hay đánh thức những tiềm năng ẩn tàng và để vươn đến những đỉnh cao 
xuất thế của sự giải thoát, một trong những kinh nghiệm căn bản của vị ấy là chánh 
niệm. Không có chánh niệm hay sự chú tâm, chắc chắn người ấy không thể nào 
hành thiền hoặc thành tựu dù chỉ một chút định tâm. 

Cùng với sự tiến bộ trong thiện pháp, khi vị ấy phát triển chánh niệm, vị ấy cũng 
phát triển luôn tuệ thể nhập vào sự vận hành của tâm, mà điều này cũng hàm ý là vị 
ây có Trạch Pháp Giác Chi. Khi trạch pháp được phát triển, tâm trở nên dõng mãnh 
và tinh tấn, dẫn đến sự nhiệt tâm và hỷ. Hỷ đưa đến an tịnh. Trạng thái an tịnh này 
tự động hợp nhất tâm đồng thời phối hợp với các căn khác của nó. Từ sự định 
tâm(samäđï¡) này dần dần phát triển thành xả, trạng thái cân bằng tâm hoàn hảo đó 
tượng trưng cho sự toàn bích mà Giác Ngộ hàm ý. Khi các Chi Phần Giác Ngộ đã 
được tu tập và làm cho sung mãn như vậy, hành giả đoạn trừ hết các lậu hoặc và 
lúc ấy được gọi là "vị đã nhiếp phục tham ái, cắt đứt các kiết sử, và nhờ quán triệt 
kiêu mạn (thấy rõ bản chất của ngã mạn), vị ấy là người đã thực sự đoạn tận khổ 
đau". 

Điều này đưa chúng ta trở lại yếu tố cốt lõi của phương pháp luận, đó là, sự thận 
trọng hay trí tuệ vận hành. Tính hướng tâm của tuệ thực tiễn này được nhân mạnh 
ở mỗi trong bảy kỹ thuật đoạn trừ lậu hoặc đã nói ở trên. Bài Kinh Tất Cả Các Lậu 
Hoặc, mà hắn chúng ta đã thấy, thường lặp đi lặp lại câu "chơn chánh quán tưởng" 
vị hành giả "sống phòng hộ tự thân, thọ dụng chơn chánh các nhu cầu cơ bản, 
kham nhẫn những cảm thọ khó chịu và đau đớn, tránh né hiểm nguy, kế cả những 
nơi bất xứng và những bạn bè xấu ác, trừ diệt những tả niệm v.v... và tu tập các Chi 
Phần Giác Ngộ." 

Như vậy các pháp môn này đều được thiết lập trên sự tác ý chơn chánh. Bởi lẽ tác 
ý chơn chánh có nghĩa là quán Tam Tướng: Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã; quán Tứ 
Thánh Đề, và toàn bộ phương thức cuối cùng cô đọng lại là trí tuệ vận hành, mà 
Đức Phật, trong một bài kệ ý vị, đã gọi đó là sự thận trọng -Nepakka. '° 

Như chúng ta đã đề cập ở trên, pháp môn cuối cùng, bao gồm sự tu tập Bảy Chi 
Phần Giác Ngộ, là pháp môn thiết yêu nhất trong bảy pháp môn đoạn trừ lậu hoặc. 
Sở dĩ như vậy là vì việc trau dồi các Chi Phần Giác Ngộ trên thực tế là Trí Tuệ 
Vận Hành trong ý nghĩa thông dụng nhất của từ. Và sự thận trọng ở đây tiêu biểu 
cho tất cả Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Bồ Đề (Bodhipakkhiya Dhamưma). 

Điều này đưa chúng ta trở lại bài kệ, trong đó Đức Phật nói đến sự thận trọng như 
trí tuệ vận hành, là tiêu điểm của Bát Thánh Đạo, và là điểm hội tụ, ở đây, những 


phẩm chất tinh thần bắm sinh và do tu tập hình thành cùng hòa quyện vào nhau để 
tạo ra sự toàn bích. 
Tương Ưng Kinh (Samyutta Nikãya) đề cập đến một tình tiết khá lý thú, trong đó 
một vị chư thiên đi đến chỗ Đức Phật ở vào ban đêm, và để dứt trừ những môi hoài 
nghi của mình, đã nêu lên câu hỏi này: 

"Nội triển và ngoại triền 

Chúng sanh bị triển phược 

Con hỏi Gotama (Đức Phát) 

Ai thoát khỏi triển này?" 
Đức Phật trả lời: 

"Người trú giới có trí, 

Tu tập tám và tuệ, 

Nhiệt tâm và thận trọng 

Vị Tỳ khưu thoát triển. 

Với ai đã từ bỏ 

Tham, sân và vô mình, 
Bác lậu tận, ứng cúng 

Vị ấy thoát triển phược. 

Chỗ nào danh và sắc (tâm và thân) 
Được đoạn tán vô dư, 
Đoạn chướng ngại, sắc tưởng 

Chồ ấy triển được đoạn. " 

Ba bài kệ trên đây có những hàm ý rất sâu sắc, cả trên quan điểm tâm lý lẫn triết lý 
thực tiễn. Bài kệ đầu phác họa con đường thanh tịnh tâm. Bài kệ thứ hai tập trung 
vào sự chứng đắc các Trạng Thái Siêu Thế cao tột của bậc A-la-hán, Bậc Vô 
Học (4sekha), vị không còn nằm trong sự câu thúc của các kiết sử nữa mà đã trở 
thành chủ nhân của chính mình. Bài kệ thứ ba mở ra cho thấy thực tại khách quan 
của Niết Bàn như sự siêu việt, chiều kích tuyệt đối của Giải Thoát, mà tiếp chạm 
được với chiều kích này là thực sự chuyên hóa tâm thành nhân tố Siêu Thế. 

Bài kệ đầu gồm có sáu đề mục phong phú là: "Bậc Trí", "Giới", "Tăng Thượng 
Tâm", "Tuệ", "Nhiệt Tâm", và "Thận Trọng”, hợp cùng nhau, tạo thành toản bộ 
lãnh vực thực hành phạm hạnh hay con đường hoàn thiện. 

Ở đây "Giới" hay S7zlà Thanh Tịnh Giới. "Tăng Thượng Tâm" hàm ý 
tám Szmäpaífii (bát định) hoặc những Chứng Đắc Thần Thông, dựa trên 
Định (samädji). Chữ "Nhiệt Tâm" muốn đề cập đến một mức độ nhiệt tình và sức 
mãnh liệt nào đó đủ để thiêu đốt các phiền não. Ba từ còn lại có những hàm ý đặc 
biệt, mặc dù tất cả đều có nghĩa là tuệ căn. 

"Bậc Trí", người trú trong giới v.v... ở đây muốn nói đến người có trí tuệ tự nhiên 
hay trí bắm sinh, tức là loại trí được phú cho vào lúc tục sinh do quả của các thiện 
nghiệp quá khứ. Chỉ có người nào được phú cho tuệ bẩm sinh, dưới dạng khả năng 


thấu hiểu và phân biện một cách rõ rệt, chứ không phải loại tư duy theo trình tự 
logic, mới có thể hiểu được giá trị của đời sống phạm hạnh, mới có thể phân biệt 
được tốt với xấu, thiện với ác và luôn luôn chọn cho mình một lối ứng xử tích cực. 
Theo đúng thuật ngữ, một người như vậy được gọi là Tihefuka puggala (người 
Tam Nhân) - một người mà kiết sanh thức (tâm tục sinh) của họ an trú vững chắc 
trong ba nhân (he/u) thiện là vô tham, vô sân và vô si. Mặc dù được trình bày trong 
những hình thức tiêu cực, những từ này vẫn diễn đạt những điều kiện tâm lý hay 
những chức năng cực kỳ tích cực. Chẳng hạn, vô tham có nghĩa là lòng quảng đại, 
bồ thí, độ lượng và những phẩm chất tích cực đại loại như vậy. Vô sân nói đến 
lòng từ, bị, thiện chí, cảm thông và những gì gần như vậy. Tương tự, vô sĩ ngụ ý trí 
tuệ, sự hiểu biết, tuệ giác, tri kiến v.v... Như vậy, một người được tái sanh với một 
sự trang bị tinh thần mạnh mẽ có khả năng thể nhập vào những thực tại của vạn 
pháp, nhất thiết cũng sẽ được tạo điều kiện và định hướng tương xứng để chọn lựa 
con đường tu tập giới, định, tuệ một cách tự nhiên. 

"Tuệ", loại thứ hai trong ba tuệ của bài kệ, nói đến sự tu tập Thiền Minh 
Sát (Vipassanä) hay Thiền Tuệ, và những Đạo Quả Tuệ Siêu Thế phát sanh do tu 
tập Minh Sát. 

Từ "thận trọng" nghĩa là trí tuệ thực tiễn; hay nói khác hơn, đó là sự thiện xảo 
trong việc áp dụng các tăng thượng tuệ vào cuộc sống hàng ngày. Ở đây, tuệ căn 
được chuyển sang dạng kiến thức chuyên môn đề thực hiện những trách nhiệm đời 
thường và để tạo cho mình một lỗi sống mà, trong khi tiếp tục duy trì sự tiếp xúc 
của nó với những Tuệ Siêu Thế hay tăng thượng tuệ, vẫn đặt mình trực diện với thế 
gian. Và tất cả những điều này không làm tốn hại chút nào đến Pháp (Ðhamưna) cả 
về hình thức lẫn nội dung. 

Người thận trọng, kết hợp được, như vị ấy đã làm, ba loại tuệ đặc biệt nói trên với 
giới, định và lòng nhiệt tâm. Như vậy, chính vị ấy là tắm gương hoàn hảo của sự 
hoàn thiện tâm linh, và chỉ có vị ấy mới có đủ sự thành thục và năng lực cần thiết 
để đoạn lia những trói buộc (triền phược) của lậu hoặc. Trí tuệ vận hành, vì thế, 
muốn nói đến sự trưởng thành và sáng suốt của nội tâm, và là mục tiêu duy nhất 
của bảy pháp môn đoạn trừ lậu hoặc. 

Về cơ bản, trí tuệ vận hành là như lý tác ý, mà sự tác ý này là trọng tâm của đời 
sông phạm hạnh và là nên móng trên đó, lâu đài giải thoát (iưmokkha) được xây 
dựng. Nếu không có như lý tác ý, cuộc sông ặt hăn sẽ bị các lậu hoặc tước đoạt đi. 
Như lý tác ý là cân nhắc kỹ một vấn đề trong tâm, suy xét thận trọng những lý do 
thuận và nghịch; lấy sự phản tỉnh và suy luận để đối lại với cơn bốc đồng; và sau 
khi đã phân tích và tách bạch phải trái, tốt xấu, thiện ác, cô gắng xác quyết con 
đường chơn chánh để theo. 

Hoạt động tâm lý cân nhắc kỹ mọi thứ này là cái sẽ quyết định lối sống của một 
nĐØƯỜI - CUỘC sống hoặc là tiến hóa hoặc là thoái hóa, cách cư xử của một người 
hoặc là có mục đích và lợi ích hay ngược lại, họ sẽ ngày càng hệ lụy vào nghiệp và 


bị trói chặt vô vọng vào vòng trầm luân, hay họ sẽ khéo xoay xở để tách mình ra 
khỏi sự kềm kẹp của nghiệp và tìm được lỗi vào chiều kích siêu thế của sự giải 
thoát tâm linh - Niết Bàn. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào cách họ tác ý. Không 
có sự lưng chừng; không có gì nằm giữa/hiện và ác; không có cái gì nằm giữa như 
lý tác ý và phi lý tác ý. 

Khi tâm nằm trong sự kềm kẹp của lậu hoặc (say), mọi tư duy, thôi thúc, và 
những hoạt động tâm lý khác đều trở nên méo mó. Nếu nó được giải toả và hiệu 
chỉnh lại cho đúng, đồng thời con người học được cách nhìn cuộc đời trong một 
triển vọng mới, dựa vào bức phông thực tại, như một dòng khổ đau, do điều kiện 
tác thành, không có thực thể, khi Ấy, cuộc đời trở thành một cuộc thực nghiệm vào 
Chân Trời Giải Thoát. 

Cuộc hành hương từ những trạng thái tối tăm của lậu hoặc đến những trạng thái 
sáng sủa của Giải Thoát (W7mokkha), quả thực là một cuộc thách thức cam go, và là 
một sự hoàn thành vĩ đại. Tuy nhiên, cái công việc cam go và thiết yếu ấy lại hoàn 
toàn tùy thuộc vào cách ta tác ý, tư duy, và cân nhắc những thuận nghịch của mọi 
vấn đề như thế nào, trong từng khoảnh khắc và trong từng bước tiến của chúng ta. 


-=ooOOoo-- 


BUÔN LẬU TINH THÂN 


Chữ "buôn lậu" gợi lên trong tâm chúng ta hình ảnh của một cái gì đó được 
xem là chống lại luật pháp và trật tự xã hội, đặc biệt là, đối với nền kinh tế quốc 
gia. Về mặt thực tế, nó tượng trưng cho những hàng hóa chuyển lậu vào, hay cho 
một hoạt động kinh tế bất hợp pháp nuôi dưỡng lòng tham và tính hám lợi của một 
thiểu số, phương hại đến hệ thống pháp quy và đạo đức phục vụ cho lợi ích và 
hạnh phúc của mọi người. 

Tương tự như vậy, trong thế giới của tâm cũng có một hiện tượng buôn lậu, theo 
nghĩa một hoạt động nội tâm đối kháng lại những quy luật tâm lý nhằm duy trì việc 
thực hiện tính năng đem lại sự an lạc và lành mạnh của tâm. Đức Phật đã nhận 
dạng được loại buôn lậu tâm lý này và định danh cho nó là4zmanasikaraniya (Bất 
Tác Ý) - một điều gì đó không được tác ý hay đề ý đến ở trong tâm. Đây là một 
hình thức phủ định của từ Ä⁄nasikãra mà nghĩa đen của nó là "Tác Ý", tức là suy 
xét, suy tính hay quan tâm đến. 

Tại sao một "Sự Tác Ý" 'Š nào đó lại được cho là buôn lậu tỉnh thần? Cái tiêu 
chuẩn quyết định bản chất buôn lậu ở đây không phải là vì nó vi phạm một qui ước 
hay quy luật nào cả, cũng không phải vì nó bác bỏ một hệ thống tôn giáo hay tư 
tưởng nào, mà vì nó làm mất hiệu lực chính cái mà nó dùng để cho sự khởi lên của 
nó, có nghĩa là chính cái tâm vậy. Cũng như sét, sanh ra từ sắt, ăn mòn lại sắt như 
thế nào, thì một sự tác ý bất chánh của tâm, sanh ra từ tâm, ăn mòn lại tâm, làm 


cho tâm hư hỏng, làm cho tâm ô nhiễm và thối đọa, ngăn cản sự tiến bộ, sự khai 
mở của tâm, làm suy nhược tâm và phá hủy tất cả những tiềm năng cao cả của nó, 
cũng y như vậy. 

Giải thích về sự bất chánh của một tác ý, Đức Phật nói một cách đơn giản và minh 
bạch rằng, vị nào tác ý như vậy sẽ phải đương đầu với một trạng huống hiễn nhiên, 
không thể tránh khỏi, ở đây, một mặt "lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi lên", và mặt 
khác "lậu hoặc đã sanh càng tăng trưởng" - “4wpannã ceva ãsava uDDdjjandi, 
uppannä ca ãsavã pavaddhanii". Như vậy, tiêu chuẩn xác định ở đây là lối ứng xử 
tuyệt đối khách quan và dựa vào sự thực, vượt qua mọi tính chất giáo điều, phi 
thực tế. 

Bất cứ một sự tác ý nào làm duyên cho sự khởi lên của dục lậu (kzmasaya), hữu 
lậu (bhavasava), kiến lậu (dithäsava) và vô mình lậu (avjjäsava), sự tác ý Ấy, 
ngay bản chất của nó, là bất chánh và tà vạy, cũng giống như lửa, tự bản chất của 
nó đã là một cái gì đó đốt cháy, thiêu hủy và hủy diệt vậy. Những chất thải công 
nghệ làm ô nhiễm môi trường - đất, nước, không khí - và gây nguy hại đến đời 
sông như thế nào, thì những chất thải của tâm - lậu hoặc cũng làm ô nhiễm như 
vậy. Do tính chất ô nhiễm ”(#//esa), ăn mòn (sznkiesa), và làm hư hoại 
(upakkilesa) của nó, một lậu hoặc làm ô uế tâm, làm suy yếu tâm, kềm hãm nó 
trong tình cảnh tôi đòi nô lệ cho nghiệp và tái sanh, và từ đó, trói chặt nó vào vòng 
luân hồi (sưmsãrabandhana), đồng thời ngăn cản sự tiến bộ tâm lnh của người ây. 
Do đó, lậu hoặc đã được mô tả một cách sinh động như, "kiết sử" '° (samyojana), 
pháp giam giữ chúng sanh trong ngục tù tam giới; "bộc lưu"'” (ogha), pháp nhận 
chìm và phủ kín tâm dưới những dòng nước xoáy (bộc lưu) của dục ái, hữu ái và 
phi hữu ái; "triền cái" ˆ (@warana), pháp tạo ra sự ngăn cách trong tâm hay pháp 
ngăn che, trở ngại cho sự phát triển tâm, bao gồm: dục, sân, sự trì trệ của tâm, sự 
bắt an, hối hận, hoài nghi và do dự. Đây là những hàm ý tâm lý nằm dưới sự tác ý 
bắt thiện, chính vì vậy cũng là bản chất buôn lậu của nó. Nói khác hơn, một sự tác 
ý đi ngược lại những quy luật chân, thiện, mỹ và tịnh, sẽ buôn lậu chất Zszva (lậu 
hoặc) vào tâm, về cơ bản là bất thiện, và do đó, về mặt tinh thần không thể chấp 
nhận được và chính là buôn lậu. 

Sau khi đã xác định bản chất của Amanasikaraniya (bất tác ý) hay sự buôn lậu tỉnh 
thần và sự tàn phá do nó tạo ra, đến đây, thật hợp lý để hỏi tại sao và như thế nào 
sự tác ý bất chánh ấy khởi lên. 

Sự tác ý bất chánh khởi lên chủ yếu là vì một kiến chấp, quan điểm hay một sự tin 
chắc nào đó. Và khi kiến chấp biến thành tín ngưỡng và một sự cố chấp về tư 
tưởng hệ, thì nó liền trở thành một "bến cảng tự do", một trung tâm thuận lợi cho 
việc buôn lậu tĩnh thần phát triển. Cái khái niệm về "Tôi" hay "bản ngã", là cội 
nguồn của mọi sự tác ý bất chánh. Khuynh hướng vị kỷ này sẽ tự động che ám tâm 
trí và ngăn không cho nó thấy hay biết sự thực, như thể đám mây ngăn không cho 
ánh mặt trời chiếu xuống quả đất vậy. Và những ai không thể nhập vào được thực 


tại của vạn pháp cũng khó có thể hiểu được sự buôn lậu tinh thần cũng như các lậu 
hoặc này. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã tuyên bố một cách minh bạch rằng, "Như 
Lai nói, chỉ có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: chứ không 
cho người không biết, cho người không thấy". 

Tin tưởng răng có một thực thể gọi là 'Tôi', "Tự ngã', hay 'inh hồn' mà một người 
không những bị hệ lụy vào những suy luận mang tính triết lý, mà thực sự còn bị 
mắc vào tấm lưới thời gian. Người ấy tin rằng bản chất của thời gian là thực và 
tuyệt đối, trong khi sự thực hoàn toàn ngược lại. Thời gian là dấu hiệu của sự 
chuyển dịch, và chỉ hiện hữu như một số đo theo quy ước của những biến cô và 
những sự kiện xảy ra theo một chiều kích tương đối, với những nhiệm vụ tương 
đối. Tư duy theo lỗi tư biện như vậy con người nắm bắt thời gian như chính đăng 
thức của thực tại và tự đồng hóa mình - tức là, đồng hóa cái Tôi, bản ngã, hay linh 
hồn của họ - như bản chất của thực tại "đẳng thức" này. Người ấy lý luận như vây, 
mặc dù mọi sự, mọi vật trên thế gian và quanh họ có thể dời đổi vô thường, dù thế 
nào chăng nữa, cái ngã hay linh hồn này cũng là bất biến. Thậm chí họ còn tin chắc 
rằng cái Tôi do thời gian sanh này là vĩnh hằng và bất tử. 

Thực chất mà nói, một kiến chấp hay sự cả tin như vậy là hoàn toàn điên đảo, và dĩ 
nhiên phải trả một cái giá cho sự xuyên tạc sự thực ây. Cái giá đó chính là sự hoài 
nghi, ngờ vực, hội chứng yếm thế. Vì vậy, người ấy bắt đầu hồ nghỉ: "Ta đã có mặt 
trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta là gì (loài nào) 
trong quá khứ? Ta như thế nào (hình dáng) trong quá khứ? Trước kia ta là gì, và 
rôi ta đã trở thành gì trong quá khứ?” Tương tự, người ấy bị vướng mắc vào cái 
vòng luận quần của sự suy luận về tương lai và hiện tại. Họ quên đi một sự thực 
rằng cái gọi là quá khứ, vị lai và hiện tại kia chỉ là những ảo tưởng được tạo ra bởi 
sự thay đổi liên tục, bởi tính năng động cực kỳ của chính dòng tâm thức. Quá lắm, 
chúng chỉ là những khái niệm, những sáng tạo của tâm trí (sản phẩm của tâm trí), 
và hoàn toàn không có một giá trị tuyệt đôi hay một thực thể nào của riêng nó cả. 
Đã không phân biện được thực trạng của thời gian, lại còn không nhận rõ được tính 
chất luôn luôn thay đổi của tự ngã, người ấy bây giờ bị khép chặt trong chính 
những mô thức đức tin, hay gọi cách khác, là những tôn giáo của họ. Một trong sáu 
tà kiến (đ///h¡) này sẽ khởi lên trong người đó, là: "Trong Ta có tự ngã hay trong 
Ta không có tự ngã". Như vậy "trong ta" trở thành nỗi ám ảnh của tâm trí hoặc một 
bản thể siêu hình không đổi (Fixed metaphysical essence). Hoặc, quan niệm rằng 
"Do tự ngã, ta tưởng tri tự ngã hay do tự ngã, ta tưởng tri không có tự ngã". Ở đây 
"tự ngã" trở thành một thực thể siêu hình không đổi (Fixed metaphysical entity). 
Hoặc, "do không có tự ngã ta tưởng tri tự ngã". Ở đây, người ấy gợi lên cái ý niệm 
khôi hài của một cái không tự ngã bền chắc! Hoặc điên đảo kiến này nảy sinh nơi 
người ấy, "Bất luận điều gì mà cái ngã này ở trong ta nói năng, cảm thọ, kinh 
nghiệm, những cái đó là quả nghiệp quá khứ của ta, cái ngã này là thường hằng và 
nó kéo dài như chính thời gian vô tận". Ở đây, sự giả định về một cái "ngã", trong 


bối cảnh luôn luôn thay đổi, như một thực thể - linh hồn cố định, chỉ rõ thường 
kiến - sassz/adiffhi. Tất cả những kiến chấp hay quan kiến này có vẻ như 'chân' 
như 'thật' đối với người ấy bởi vì anh ta bị ám ảnh bởi cái ảo ngã (thân kiến) do 
tâm tạo. 

Thân kiến (ảo tưởng có một tự ngã) cùng tồn tại với những điều mê tín, thường 
biểu hiện dưới hình thức các lễ nghi, tục lệ, những pháp hành nặng tính thần 
quyền, tin vào bùa chú, đồng cốt, bói toán v.v... Thân kiến và mê tín còn được đi 
kèm bởi sợ hãi và hoài nghi. Đức Phật đã gọi những điên đảo kiến này là mẹ đẻ 
của thân kiến, hoài nghi và giới cắm thủ. Chúng cũng tựa như sự siết chặt của cái 
ê-tô mà ở đó người ta bị kẹp vào; tựa như khu rừng rậm hoặc sa mạc hoang vu, nơi 
người ta bị lạc lỗi; hay như tình trạng phắn đấu quyết liệt, thường thấy nơi một 
người đang, quần quại vả vặn vẹo trong một cái cùm. Và bị trói buộc bởi những 
điên đảo kiến này, một kẻ vô văn phàm phu không thoát khỏi luân hồi, không thoát 
khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Đức Phật nhắn mạnh: "Thực sự, người 
ấy không thoát khỏi khổ, Như Lai tuyên bố như vậy". 

Trên đây chúng ta đã bàn chi tiết đến thế nào và tại sao có sự bất chánh tác ý, tức là 
chúng ta đã nói rõ định nghĩa và tập khởi của bất chánh tác ý, bây giờ có lẽ thật thú 
vị để coi xem sự tác ý bất chánh này khởi lên như thế nào, cái cơ chế liên quan đến 
sự khởi sanh của nó ra sao. Ở đây, một lần nữa Kinh Tất Cả Lậu Hoặc đã trình bày 
rất phân minh. Phương tiện để tạo ra sự tác ý bất chánh là tình trạng của một kẻ 
phảm phu dễ duôi, không quan tâm đến việc phát triển tinh thần, tức là người 
không thân cận các bậc thiện trí và không màng đến việc học hỏi và thực hành giáo 
pháp. Nói khác hơn, thân cận bạn ác hay những kẻ chỉ chú trọng đến vật chất; thiếu 
sự hướng dẫn tinh thần và nhiệt tâm tu tập tạo thành cơ chế cho sự nảy sanh và 
thịnh hành của bất chánh tác ý. Vì vậy trả lời cho câu hỏi, "khi nào thì sự tác ý bất 
chánh khởi lên" này là: Khi một người không có học và không thành thạo pháp của 
các Bậc Thánh; khi một người dễ duôi và không hiểu biết pháp của các Bậc Chân 
Nhân, như Chư Phật và các VỊ Thánh Đệ Tử của Ngài, thì có sự tác ý bất chánh 
khởi lên vậy. 


--oo0oo-- 


BẠC HỮU HỌC VÀ BẠN ĐÔNG PHẠM HẠNH 


Người thiên về việc phát triển tinh thần nỗi bật nhờ trí tuệ và cách cư xử đầy 
thiện cảm của họ, và đặc biệt, là việc theo đuổi chân lý và sự tự hoàn thiện mình 
của vị ấy... Những đặc tính này tương phản rõ nét với cách ứng xử của một kẻ 
phàm phu. 

Như đã đề cập trong bài Kinh Tất Cả Lậu Hoặc, một kẻ vô văn phảm phu "không 
biết những pháp nào cần phải được tác ý và pháp nào không cần phải tác ý". Do 


không hiểu biết đúng đắn, và do không tác ý các pháp đúng đắn, "các lậu hoặc 
chưa sanh của người ấy sẽ khởi lên và lậu hoặc đã sanh càng tăng trưởng". Nói một 
cách khác, người ấy hoàn toàn bị rối ren trong mớ bùng nhùng của các lậu hoặc. 
Trái lại, bậc trí "biết các pháp nào cần phải được tác ý và pháp nào không cần phải 
tác ý". Do hiểu biết đúng đăn, vị ấy tác ý đúng đắn, tức là tác ý một cách chơn 
chánh. Và do tác ý chơn chánh, "các lậu hoặc chưa sanh của vị ây sẽ không khởi 
lên và các lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ". 

Bậc trí cũng giống như người thợ rừng thành thạo chui vào một rừng tre rậm rạp 
mà không bị thương tích và vẫn an toàn. Người ấy chui vào bằng cách phát quang 
những bụi tre vướng vít đầy gai nhọn và sắc bén, rồi trở ra với những cây tre tốt 
nhất. Kẻ vô văn phàm phu chui vào rừng tre rậm rạp chỉ để bị vướng mắc, thương 
tích cùng mình, thậm chí thất lạc hoặc có khi mắt mạng, trở ra an toàn còn chưa 
được, nói øì cùng với những cây tre. 

Việc theo đuổi chân lý và sự toàn bích tự nó đã tạo thành suối nguồn, từ đây, sự tác 
ý chơn chánh và chánh kiến tuôn ra. Đó là lý do vì sao Đức Phật đã vạch ra cho 
thấy đâu là con đường mà các bậc thiện trí đã hướng tâm - họ là những vị thường 
xuyên yết kiến Bậc Giác Ngộ, thường xuyên yết kiến các Bậc Chân Nhân, thường 
xuyên vun đắp tình bạn với các đồng phạm hạnh và nhờ vậy, trở nên thành thục 
trong Pháp của họ: "đây là khổ", vị ấy tác ý chơn chánh như vậy; "đây là tập khởi 
của khổ", vị ấy tác ý chơn chánh như vậy; "đây là sự diệt khổ", vị ấy tác ý chơn 
chánh như vậy; "đây là đạo diệt khổ", vị ấy tác ý chơn chánh như vậy; trong khi tác 
ý chơn chánh như vậy, ba kiết sử của vị ấy được đoạn trừ, đó là thân kiến, nghi và 
giới cấm thủ. 

Do đó, sự định nghĩa về tác ý chơn chánh có thể cô đọng lại trong đẳng thức đơn 
giản là tác ý các pháp dưới dạng Tứ Thánh Đế, những chân lý tạo thành tinh túy 
của Phật pháp và là nên tảng cho sự toàn tri của Đức Phật. 

Ngay khi một người nhìn vào các pháp trên quan điểm Tứ Đé, thì viễn cảnh tự nó 
sẽ mở ra với tất cả sự trong sáng và tính chất hiện thực của các pháp càng lúc càng 
được nâng cao và khai mở, đến độ tâm tất yếu phải vượt qua tầm ô nhiễm của các 
lậu hoặc. Trong những tột đỉnh hiếm hoi của sự tác ý chơn chánh ấy, nơi đây bầu 
không khí vô cùng siêu thoát, vô cùng thanh tịnh, và hoàn toàn vượt qua cái không 
khí ô nhiễm của thế gian với những lậu hoặc của nó. Tâm vẫn ở trong điều kiện an 
tịnh, thanh khiết và trong sáng không cần nỗ lực. Trong một trạng thái như vậy, 
không còn khuynh hướng vị kỷ nữa - mọi tư duy, lời nói và hành động đều vô ngã. 
Không còn hoài nghi, không còn sợ hãi và không còn chấp giữ vào những giới câm 
thủ. 

Bậc Thánh, người "sông" với những Chân Lý Cao Thượng, thể hiện tự nhiên 
những quy luật của lòng từ và bi, của bố thí và quảng đại, của chánh trực và tinh 
khiết, của lối cư xử chân thật và trong sạch. Một con người như vậy không thể còn 
ganh ty hay bỏn xẻn. Kinh nói rằng vị ấy an trú vững chắc trong Ngũ Giới 


(Panfñcasiia), và chính năng lực nội tại của giới này sẽ giải thoát cho vị ấy khỏi 
mọi đe dọa của sự bất ồn, xung đột và bất hạnh. Vị ấy vượt thoát khỏi sự đòi hỏi 
của đấu tranh sinh tồn, và vượt qua mọi nhọc nhẵn của một thế giới đua tranh. Vị 
ấy thực sự hưởng được vị an lạc và hạnh phúc cao cả nhờ lòng nhiệt thành với Tứ 
Thánh Đề. Vị ấy là bậc "hữu học", mà các đồng phạm hạnh của vị ấy luôn luôn 
được khích lệ, được sách tấn và được khai sáng. 

Sự kiện xuất ly khỏi môi trường ô nhiễm và bước vào bầu khí quyền tươi mát, 
phấn chấn này xảy ra đồng thời, chúng trùng khớp với nhau. Cũng như sự trùng 
hợp tất yếu giữa việc đoạn trừ (ø0ahãn4) lậu hoặc và việc chứng nghiệm Tứ Thánh 
Đề vậy. Từ cách trình bày minh bạch ở trên, chúng ta có thể thấy răng Tứ Thánh 
Đề tạo thành một kinh nghiệm độc nhất. Nó không phải là những giáo lý khác biệt 
nhau. Cũng giống như bốn mặt của một viên bảo châu, tất cả đều được thấy cùng 
nhau và tức thì, việc chứng nghiệm Tứ Đề cũng vậy, nghĩa là thấy một Đé, tất thấy 
luôn ba Đề còn lại. 

Về cơ bản, Tứ Thánh Đề tạo thành nòng cốt của kinh nghiệm thiền quán, của tuệ 
thể nhập vào những thực tại của vạn pháp. Chúng biểu thị sự hiện thực hóa những 
chân lý của cuộc sông, của thế gian, và của sự Vuợt Qua. Và sự hiện thực hóa này 
được phản ánh trong sự chuyển hóa nội tâm, trong sự biến đồi nhân cách, trong sự 
siêu việt từ trạng thái vô minh đến giác ngộ, từ cái hữu hạn của cuộc sông bị tự ngã 
ràng buộc đến cái vô hạn của Niết Bàn, từ những bất toàn của hệ lụy trầm 
luân (Szmsaric) đến sự viên mãn của tâm thức Siêu Thế (Lokuttara Ciữa). 


-=ooOOo-- 


ĐOẠN TRÙ LẬU HOẶC 
I 


Cứu cánh của Buddha - Dhamma (Phật Pháp) là Niết Bàn, một sự thành tựu 
hết sức đặc thù và rõ ràng. 
Niết Bàn thường được mô tả bằng những lối ân dụ khác nhau, chắng hạn 
như: Paramam Sukkam - Cực lạc; Dukkhassa nirodho - Diệt khô: Samsãra vatfato 
vửữnocanam- sự Giải Thoát khỏi vòng luấn quân của Luân Hồi; Kamma 
punabbhava bandanafo Mu - Giải Thoát khỏi Nghiệp và Tái Sanh; 4nãsava - 
trạng thái Lậu Tận; 4sankhafzm- Vô: vì; 1mafam - Bất tử; Panam- Tỉnh 
lương: S%ømam- An Tịnh; Djuyam- Thường Hằng: Lokwf/aram- Siêu 
Thế; Vimokkham - Giải Thoát; Akafam - Vô Tác; Nissaranam - xuất ly;Khemam - 
Sự An Ôn Tối Thượng; Saranam - Nơi Nương Nhờ; và một SỐ những từ diễn đạt 
rất có ý nghĩa khác. 


Nissarana Pahãra - Xuất Ly Đoạn Trừ, cũng là một trong những biểu tượng của 
Niết Bàn. Ở đây, khi nói đến "Đoạn Trừ" là muốn nói đến sự từ bỏ tam giới bằng 
tuệ Siêu Thế, nhờ vậy tìm được lối vào sự giải thoát tối thượng, sự xuất ly, sự bất 
tử, sự vĩnh hăng và trạng thái an lạc tuyệt đối, nơi mà mọi đấu tranh và khổ đau 
tiềm tảng trong vòng luân hồi đã tìm được sự diệt của chúng (have found their 
surcease), tức lä đã hoàn toàn chấm dứt. Như vậy, Niết Bàn cần được hiểu như sự 
đoạn trừ dưới hình thức siêu xuất tam giới hay siêu việt thế gian. Cũng giống như 
khi một đứa bé trở thành người lớn vậy. Trạng thái thanh niên biểu thị một sự đoạn 
trừ hay từ bỏ trạng thái thơ ấu. 

Đoạn trừ, theo cách thường dùng trong đời sống thế gian của nó, thể hiện một sự 
áp dụng thực tiễn nguyên tắc thay thế bằng sự chọn lựa tích cực hơn. Cũng như, để 
phục hồi và phát triển lại một nền kinh tế suy thoái và đình trệ, vấn đề chủ yếu là 
phải đưa ra những biện pháp tích cực nào đó, như thay thế nhập khẩu v.v..., cũng 
vậy, để tạo ra một sự phát triển về mặt đạo đức và tinh thần, nhất thiết kữHp phải 
đưa ra những biện pháp, nhờ đó ta có thể thay thế những yếu tổ tiêu cực, làm ô 
nhiễm tâm bằng những sự chọn lựa tích cực hay những đức hạnh đối nghịch lại 
(với yếu tố tiêu cực ấy). Ví dụ như, khi sân hận đang hủy hoại cuộc sông của một 
người nào bằng việc tự biểu lộ dưới dạng những hành động sát sanh, họ liền 
nguyện giữ giới không sát sanh để chặn đứng lại. Như vậy, nhờ có sự thay thế của 
nguyên tắc bất hại và bất bạo động mà người ấy từ bỏ được bạo lực và sân hận. Lại 
nữa, cũng như sự thay thế nhập khẩu bảo tồn được sự trao đổi ngoại thương cần 
thiết và có thể giúp cho đất nước nâng cao khả năng tài chính của nó bằng cách 
chặn đứng những thất thoát có thể tránh được, cũng vậy, nhờ thay thế một tiêu cực 
bất thiện pháp băng một tích cực thiện pháp, người tìm đạo bảo tồn được năng 
lượng tinh thần, nâng cao sức mạnh đạo đức, và chặn đứng sự lãng phí những tiềm 
năng quý giá của tâm. 


---O0O--- 
" 


Việc đoạn trừ các lậu hoặc tạo thành một hành động giải phóng tâm rất kỳ 
diệu - Cetovimutti. Trạng thái giải thoát này diễn ra ở cấp độ thực nghiệm, cấp độ 
Định hay đại hành, và cấp độ siêu việt. Thanh tịnh đạo (Visuddhi Magga) đề cập 
đến ba cấp độ trong đó việc đoạn trừ các lậu hoặc diễn ra như sau: 

Sïla - Giới Thanh Tịnh, qua nếp sống giới hạnh. 
Samadhi - Tâm Thanh Tịnh, qua Thiền Định. 
Pañña - Tuệ Thanh Tịnh, qua Thiền Minh Sát hay Thiền Tuệ. 


Việc giữ Giới giúp hành giả đoạn trừ các lậu hoặc và phiền não bằng cách thay thế 
- TadangaPahana (Nhất Thời Đoạn Trừ). Giới thay thế một hành động ác bằng 
một hành động tích cực và thiện hơn. 

Tu tập Định giúp hành giả đoạn trừ các lậu hoặc, bằng cách đè nén Năm Triền Cái 
- Vikkhambhana Pahãna (Trấn Phục Đoạn Trừ). Nhờ nâng tâm lên một trạng thái 
tập trung toàn triệt và định tĩnh mà hành giả có thể loại trừ hoặc đình chỉ tạm thời 
những triển cái hay những chướng ngại làm cho tâm bất an và phân tán. Nhờ 
thường xuyên tu tập Thiền Định, nhất là khi hành giả tạo được một sự hợp nhất 
giữa các năng lực tính thần và các căn, tâm vẫn có thể được nâng lên một cấp độ 
cao hơn nữa, vượt qua những trạng thái thông thường do giác quan kiểm soát để 
thể nhập vào những trạng thái đại hành tâm hay tâm cao thượng gọi là Định - 
Samadhi. Các thành quả siêu nhiên và những năng lực thần thông khác đều được 
thành tựu qua những trạng thái tâm cao thượng hay tâm đại hành này. 

Tuệ cho phép hành giả đoạn trừ các lậu hoặc và phiền não bằng cách bứng gốc các 
kiết sử -Upaccheda pahãna (Tuyệt Diệt Đoạn Trừ). Nhờ tu tập Thiền Minh Sát 
(ipassana), nhất là khi hành giả phát triển được các Đạo Quả Tuệ (Magga Phala 
Ñãna), hành giả thực hiện một trạng thái chuyển hóa, một sự biến đổi trong dòng 
tâm thức vĩnh viễn băng cách bứng sốc các kiết sử, hay nói cách khác, là tuyệt diệt 
các lậu hoặc và phiền não (⁄4sava vã Kilesa). 

Ở cấp độ thực nghiệm của /zdanga pahãna, tức là thay thế cái ác bằng giới, tâm 
đạt đến sự thanh tịnh cao hơn do giới đem lại. Giới thanh tịnh bảo đảm cho hành 
giả một cuộc sông an lạc, thịnh vượng và tốt đẹp hơn ngay trong kiếp hiện tại này, 
cũng như bảo đảm một sanh thú thiện ở đời sau, nghĩa là bảo đảm một cuộc tái 
sanh an vui trong các cõi nhân thiên, sau khi thân hoại mạng chung. 

Ở trạng thái đại hành (tâm cao thượng) của vikkhamnbhana pahãna, tức đè nén các 
triền cái hay trấn áp các chướng ngại tinh thần và đắc các an chỉ định, tâm thành 
tựu một cấp độ thanh tịnh siêu phàm do định sanh. Nhờ giai đoạn thanh tịnh tâm 
này, hành giả có thể bảo đảm một trạng thái tâm hợp nhất, vượt ngoài kinh nghiệm 
của các giác quan bình thường; đồng thời thành tựu các năng lực thần thông; một 
sự chứng nghiệm vô cùng an lạc ngay trong hiện tại mà Kinh thường gọi là hiện 
pháp lạc trú - đi/fhadhammna sukhavihãra, và sau khi thần hoại mạng chung sẽ sanh 
cộng trú với các vị phạm thiên sắc giới và vô sắc giới (rủpa - 
ariipayacara brahmas) tùy theo cấp độ thiền chứng. 

Ở câp độ siêu xuất của samuccheda pahãna, tức bứng gốc các kiết sử dẫn đến sự 
chuyên hoá của dòng tâm thức từ hợp thế đến siêu thế, tâm đạt đến trạng thái thanh 
tịnh tuyệt đối do các Đạo Quả tuệ sanh. Với giai đoạn thanh tịnh Siêu Thế này, 
hành giả có thể bảo đảm rằng trạng thái toàn bích tâm linh do sự chuyên hoá được 
tác thành bởi sự chứng đắc Niết Bàn - Pháp Tuyệt Đối Vô Vị, là đối tượng của Đạo 
Quả Tuệ Siêu Thế, sẽ tạo ra một sự thay đồi nhân cách hoàn toản và không thể đảo 
ngược được (từ phàm sang Thánh), từ đó hành giả không còn phải chịu tái sanh 


trong bất kỳ cảnh giới nào. Chính ở giai đoạn tôi thượng này hành giả đánh dấu sự 
chứng đắc Giải Thoát, xuất ly khỏi mọi trói buộc của một tâm hữu hạn, nhiễm ô, 
khỏi mọi nghiệp, quả, tái sanh, và khỏi mọi khổ đau do cuộc đấu tranh sinh tồn đưa 
đến. 

Ngoài ba loại đoạn trừ lậu hoặc này, Thánh Điền Päli còn đề cập đến hai cách đoạn 
trừ khác, đó là: 

(a) Đoạn trừ phiền não bằng sự tịnh chỉ (oafipassadhi pahãna), sự đoạn trừ này 
xảy ra khi thành tựu các thánh quả định (ohala samapaffi). 

(b) Đoạn trừ phiền não bằng sự xuất ly (øissarana pahãna), kết quả của sự chứng 
đắc Niết Bàn. Xuất ly, ở đây biểu thị sự loại bỏ, sự siêu việt, vượt qua và như vậy 
tránh được', 'quay đĩ', 'khắc phục' những khổ đau của luân hồi (samsãr4), hay nói 
khác hơn là giành được khả năng miễn trừ và giải thoát khỏi sự trói buộc của 
nghiệp và tái sanh. 

Khi hành giả đạt được các Đạo Quả Siêu Thế khác, nghĩa là khi hành giả chứng 
đắc các Đạo Quả như: Tu đà hoàn (Sø/apafi), Tư đà 
hàm (Sakadãgami), Anahàm (Anägãmi) và A-la-hán (Arahafa), mười kiết sử từng 
thắt chặt một chúng sanh vào vòng sanh hữu (8hava-cakka), lần lượt được bứng 
sốc, tương xứng với một Đạo Tuệ đặc biệt nào đó mà hành giả chứng đắc. Cùng 
với sự hủy diệt các kiết sử, một trạng thái yên tĩnh bất khả tư nghì khởi lên như kết 
quả của các sát na Tâm Quả; trạng thái yên tĩnh siêu phàm này tạo thành sự đoạn 
trừ bằng tịnh chỉ. Đoạn trừ bằng xuất ly là một từ đồng nghĩa với sự đoạn trừ cùng 
tồn tại với Diệt đế (Niết Bàn), điều này đã được đề cập ở trên. Do đó, hai cách 
đoạn trừ này thuộc về cấp độ siêu xuất do Tuyệt Diệt Đoạn Trừ - Sưmuccheda 
Pahana - tạo ta. 

Kinh cũng nêu ra những ấn dụ để làm sáng tỏ cho năm cách đoạn trừ lậu hoặc này. 
Ví như bóng đêm bị đẩy lui bởi ánh sáng của ngọn đèn như thế nảo, thì 
nhờ Tadanga Pahäna (đoạn trừ băng thay thế), hành giả cũng loại trừ tất cả các bất 
thiện tâm sở và tà hạnh ngăn che tiễn bộ tâm linh như vậy, từ đó, bảo đảm cho sự 
khai mở trí tuệ nội quán cũng như sự an lạc của hành giả. 

Vị như tác động va chạm của cái chậu trên một mặt hồ đóng rêu, đây đám rong rêu 
này ra xa như thế nào, thì nhờ Wikkhambhana Pahäna (đè nén triền cái), hành giả 
cũng đây qua một bên các pháp tiêu cực và đối nghịch, đồng thời nâng tâm lên các 
cấp độ thiền định cao hơn y như vậy. 

Ví như cây bị sét đánh không thể nào mọc trở lại như thế nào, nhờ Samuccheda 
Pahana (bứng sốc các kiết sử băng các Đạo Quả Tuệ), các phiền não và lậu hoặc 
cũng bị hủy diệt vĩnh viễn, không bao giờ khởi lên lại, nhờ vậy, hành giả có thể an 
trú trong chiều kích bất biến của Siêu Thế, từ đó không còn rơi trở lại thế gian này 
nữa. 

Ví như cái phẳng lặng sau cơn bão tạo ra một cảm giác tĩnh lặng sâu lắng như thế 
nào, nhờPafipassaddhi Pahana (sự tịnh chỉ của Thánh Quả Định) cũng làm cho 


hành giả hưởng được sự an lạc của trạng thái tịch tịnh bất khả tư nghì, sau sự "đột 
phá” do các Đạo Quả Tuệ gây ra. 

Ví như sự an ổn và bảo đảm không thể diễn tả nỗi khi thoát khỏi một tai họa hay 
một tai biến trọng đại trong đời như thế nào, thì Nissarana Pahãna (sự đoạn trừ 
bằng xuất ly) cũng đem lại sự an ồn tối thượng mà thường được xem là đồng nghĩa 
với Diệt Đề, sự Thoát Triền, trạng thái bất tử của Niết Bàn như vậy. 


---O0O--- 
m 


Đức Chánh Biến Tri, vì lòng bi mẫn vô hạn của Ngài đối với chúng sanh 
đang đi tìm sự giải thoát khỏi trói buộc của Nghiệp và Luân Hồi, đã trình bày bảy 
pháp môn đoạn trừ lậu hoặc trong bài Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbãsava Suia). 
Bậc Đạo Sư dạy rằng: "Có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng trì kiển; có 
những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng phòng hộ; có những lậu hoặc phải được 
đoạn trừ bằng chơn chánh thọ dụng; có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng 
kham nhẫn; có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng tránh né; có những lậu 
hoặc phải được đoạn trừ bằng trừ diệt; có những lậu hoặc phải được đoạn trừ 
bằng tu tập". 

Có thể nói giản dị là cái đẹp và sự sâu sắc chân thực nhất. Những lời chỉ dẫn giản 
dị và thực tiễn của Bậc Đạo Sư cũng vậy. Bảy pháp môn này bao trùm mọi tình 
huống có thể nhận thức rõ trong cuộc đời, và ở mọi lãnh vực. Trong mọi hoản 
cảnh, người đi tìm Chân lý luôn phải tìm một loại vũ khí thích hợp trong cái kho 
vũ khí được trang bị rất đầy đủ gôm bảy loại pháp môn này để chiến đấu với các 
lậu hoặc, dù cho chúng có thể xuất hiện trong bất kỳ mức độ nào hoặc được ngụy 
trang khéo léo đến đâu chăng nữa. Bảy pháp môn này là những kỹ thuật thực tiễn 
được chuyển thành năm cách đoạn trừ lậu hoặc mà chúng ta vừa bàn đến với 
những ân dụ thích hợp. 

Ở đây, khi nói "đoạn trừ bằng tri kiến", cần phải hiểu là Samuwccheda 
Pahãna (Tuyệt Diệt Đoạn Trừ) - tức là bứng gốc các kiết sử. Kinh Tất Cả Các Lậu 
Hoặc (Sabbasava Suifa) chỉ đề cập đến ba kiết sử đầu tiên, tức Thân Kiến (Sakkãya 
Difthi), Hoài Nghi (Vicikicchä), và Giới Câm Thủ (Silabbaftaparämaäsa) là những 
kiết sử được trừ tuyệt bằng Nhập Lưu Thánh Đạo (So/äpaf#i Magga). Tuy nhiên, 
như một kỹ thuật được hàm ý bằng tri kiến nên nó cũng có nghĩa là sự đoạn trừ của 
bảy kiết sử còn lại do ba Đạo Tuệ kia. 

Vì tri kiến được xem là một điều kiện không thể thiếu được ở mọi cấp độ trong tiến 
trình đoạn trừ, nên những gì do thay thế và đè nén thực hiện cũng dễ đàng được 
đoạn trừ qua nó, cũng giông như một tay bơi đường trường thì có thê dễ dàng bao 
hết những chặng đường ngắn vậy. Vô Ngại Giải Đạo(Patisambhida Magga) đề cập 


một số pháp môn đoạn trừ giống như thay thế và đè nén bằng việc áp dụng tri kiến. 
Chắng hạn, Pz/isambhida nói rằng do sự áp dụng tri kiến - nñãna samvara - như 
giới thu thúc(S7/asamvara), hành giả đoạn trừ khuynh hướng sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, hoặc đoạn trừ 
tham, sân, tà kiến. Tương tự, do áp dụng tri kiến, hành giả có thể làm khơi dậy tính 
cấp bách phải xuất ly và đoạn trừ khuynh hướng thiên về nhục dục và hám lợi; 
hoặc nhờ thiện chí, từ bi, hành giả có thể đoạn trừ khuynh hướng thù hận, oán giận 
và não hại; hoặc nhờ làm khơi dậy tưởng quang minh và một ý thức khẩn trương 
cho việc tu tập, hành giả có thể đoạn trừ khuynh hướng trì trệ và biếng nhác của 
tâm; hoặc nhờ niệm và định, hành giả có thể đoạn trừ sự tán loạn và phân tán của 
tâm; hoặc nhờ chánh kiến mà hành giả vượt qua hoài nghi. Đây là những pháp môn 
thay thế và đè nén do đôi tay khéo léo của tri kiến tác thành. 

Bài Kinh cũng rất thắng thắn và rõ ràng trong việc giải thích những nội dung của 
tri kiến dưới dạng Tứ Thánh Đế: "Đây là khổ, đây là tập khởi của khổ, đây là sự 
diệt khổ, đây là đạo diệt khổ, vị ấy tác ý chơn chánh như vậy" - Bậc Đạo Sư chỉ rõ. 
Khi hành giả muốn nhận thức rõ sự kiện vô thường hay sự biến đổi liên tục tiềm 
tảng trong cuộc sống - nghĩa là thấy nó có mặt trong mọi ước muốn hay thôi thúc, 
trong mọi hy vọng hay khát khao, trong mọi hành động và sự lao nhọc - hành giả 
buộc phải thấu suốt trạng thái không ôn định của điều kiện bị hệ lụy và bất toại 
nguyện này. Bởi lẽ, cái bản ngã luôn luôn khát khao và phần đấu đề tầm cầu, mong 
mỏi để nắm giữ và để thay thế, thay mặt cho cái ảo tưởng đó nhằm trực tiếp lật đỗ 
cái thực trạng không ôn định này. Nó tận dụng mọi hình thức ngụy trang và mưu 
mẹo để thực hiện ý đồ đó, nhưng than ôi, chỉ để làm trầm trọng thêm cho sự rỗi 
ren, thống khổ và bất hạnh thường đi kèm với nó. Thực ra, đấu tranh và lao nhọc 
chỉ là những điều tất yếu phải xảy ra ở nơi đầu tình trạng bất ôn là căn bản. Do đó, 
khi một người nhận ra những nguyên tắc bất ôn và bất toại nguyện cố hữu nảy như 
những đặc điểm sâu sắc của cuộc đời, hắn họ cũng không cách xa thực tại vô ngã 
của cuộc đời này nữa vậy. Khi cuộc đời được tạo điều kiện bởi quá nhiều yếu tố 
cũng như trên quá nhiều phương diện, và chắc chắn là ở trong một bối cảnh luôn 
luôn biến dịch - vậy thì đâu là nơi dành cho một thực thể bất biến này? Nếu có 
chăng, người ấy phải là bất tử và vĩnh viễn tự do - chắc chăn sẽ không có một con 
người như vậy; điều này muốn nói rằng cuộc sống, về cơ bản, là một tiến trình 
vô ngã, tùy thuộc vào các duyên (pøccay) mà có. 

Sự xác nhận ba đặc tánh bất ồn, hệ lụy và không có thực chất - vô thường, khổ, vô 
ngã - này là bản chất của tuệ thể nhập vào sự thực của khổ, mà trong ý nghĩa rộng 
lớn hơn, không chỉ là nỗi bất hạnh và khổ đau thông thường, mà còn là sự bất toàn 
và bất toại nguyện trùm khắp, biểu thị đặc tính của vạn pháp, của mọi hình thức 
sinh tồn, và mọi chiều kích thế gian! 

Sự thê nhập vảo sự thực của khổ này cũng hỗ trợ cho sự tuệ tri tập khởi của khổ, 
tham ái, với tất cả những phân nhánh đa dạng của nó như hội chứng tình dục, nỗi 


ám ảnh tồn vong và những tâm lý tự sát. Tuệ kép - như hai mặt của viên bảo châu, 
đúng theo viễn cảnh, tự nhiên sẽ mở ra cho thấy những nét tương phản của Cảnh 
Giới Siêu Thế, nơi đây, cả khổ và tập khởi của khổ đều không có mặt, cũng như 
đạo lộ dẫn đến chiều kích vô song này đâu còn cần thiết nữa vậy. 

Tri kiến Tứ Đề xảy ra đồng thời này là một kinh nghiệm thiền chứng phát sanh do 
minh sát, dẫn đến sự tự chuyên hóa. Chính vì vậy sự định nghĩa rất dễ hiểu của 
Đức Phật về tri kiến như là một sự thấu triệt Tứ Thánh Đề ăn sâu trong "Như Lý 
Tác Ý", Không kế đến kinh nghiệm thiền chứng, ngay cả một sự luyện tập thuần 
về vận dụng trí óc thôi cũng vậy, nếu một người đi tìm chân lý chân thành có gắng 
luyện tập và làm quen với tâm mình, chắc chăn cũng có lúc phải đến, khi cái tri 
kiến Tứ Đề này hoàn toàn được chủ quan hóa, và tâm vị ấy không còn bị tác động 
bởi những ảo tưởng lầm chấp cái không thực thể là có thực thể, phi chơn là chơn, 
hoặc nghĩ rằng cuộc đời này là bền vững, hạnh phúc và hữu ngã! Đây là một sự 
thành tựu tuyệt vời trong một thế giới điên đảo do sự vắng mặt của tri kiến này. 

IV 

Trong Pháp Cú Kinh (Dhammapađa) có nói rằng bất tịnh là "chất độc" và "chất ô 
uế", vì bản chất của chúng là hủy diệt. 

Một người đa văn nếu không thường xuyên trau dồi kiến thức của mình, sẽ mất 
những gì họ đã biết. Như vậy, không tụng đọc là chất độc của người đa văn. Nó 
chính là sự ô nhiễm hủy hoại sở học của người ấy. Cũng như một người thầy thuốc 
không bồi dưỡng tâm mình bằng những kiến thức mới mẻ nhất, không những sẽ trở 
thành lỗi thời, mà còn gây nguy hại đến bệnh nhân, bởi sự đình trệ mà ông ta đã 
tạo ra trong kiến thức và tay nghề của mình. Sự đình trệ này có nghĩa là bại hoại, 
và bất cứ cái gì làm hư hoại đều trở thành bất tịnh. 

Ví như sét sanh ra từ sắt, ăn mòn lại nó như thế nào thì những bất tịnh của tâm 
cũng ăn mòn lại nó, làm cho nó hư hoại và suy yếu như vậy. Hay như những tòa 
lâu đài sang trọng nhất, nếu không chăm sóc thường xuyên, hoặc bị lãng quên, 
cũng trở thành hoang phế đồ nát; một người thiếu nữ xinh đẹp nhất, nếu biếng 
nhác, cũng đánh mất đi vẻ duyên dáng của mình; một người lính canh không thận 
trọng cảnh giác sẽ đem tai họa đến cho đồng đội. 

Trên đây là một số những ví dụ được tìm thấy trong Pháp Cú nhăm nêu bật nhu 
cầu cần thiết phải có sự áp dụng thường xuyên những biện pháp để giữ cho tâm 
không bị các lậu hoặc làm ô nhiễm. Những áp dụng này có khác nhau tùy theo 
từng trường hợp và nhu cầu của từng hoàn cảnh. Đó là lý do tại sao Đức Phật, 
trong Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbaäsava %4), đã nêu lên bảy pháp môn ứng 
dụng rất khác biệt nhau, đòi hỏi phải được sử dụng một cách thích đáng trong từng 
trường hợp. 

Pháp môn đầu tiên trong bảy pháp môn này là đoạn trừ lậu hoặc bằng việc áp dụng 
tri kiến. Mặc dù đã được luận bàn chỉ tiết ở trên, tri kiến cũng cần phải được đặc 


biệt nhấn mạnh thêm bởi vì nó là vũ khí tối thượng có thể tây trừ toàn diện và rất 
hiệu quả, vô minh lậu vốn được xem là tệ hại và dai đăng nhất trong các cấu uế. 
Hơn nữa, Dharmmnapađa còn nhắn mạnh: "Tà hạnh là vết nhơ của đàn bà. Bủn xỉn 
là cầu uế của kẻ bố thí. Cả đời này lẫn đời sau, tất cả các ác pháp đều là cấu uế, 
nhưng tệ hại hơn trong số đó, vẫn là vô minh, thực sự như vậy, vô minh được xem 
là cầu uế cùng tột". 

Vô minh không chỉ là sự vắng mặt của hiểu biết, mà còn là sự hiểu biết điên đảo. 
Điều này muốn ám chỉ đến sự hiểu biết mê lầm và xuyên tạc đối với chân lý, đặc 
biệt là đối với Tứ Thánh Đề. 

Các pháp môn còn lại là phòng hộ, chơn chánh thọ dụng, kham nhẫn, tránh né, trừ 
diệt và tu tập. Các lậu hoặc nào khởi lên qua các căn, chúng cần được đoạn trừ 
bằng phương tiện phòng hộ các căn (giác quan). Nếu hành giả không áp dụng kỹ 
thuật phòng hộ các căn này, chắc chắn chúng sẽ trở nên rối loạn, không thể kiểm 
soát được. Trong kỹ thuật phòng hộ căn môn, hành giả không cần phải tác ý đến 
những cảnh sắc nào rơi vào lộ nhãn (tầm mắt). Ví dụ như, quá tò mò vê người khác 
phái hay về những đối tượng ảnh hưởng đến tâm theo lối bất thiện, là thiếu thận 
trọng. Nếu hành giả có thể vận dụng sự phòng hộ đối với xu hướng thiên về những 
vật khả ái, hấp dẫn, chắc chắn hành giả sẽ hưởng được hạnh phúc và an lạc ngay 
trong kiếp hiện tại này. Đây là cách làm thế nào đề không cho các lậu hoặc có được 
cơ hội xen vào tâm hành giả, và nhờ vậy mà được an vui. 

Lại nữa, có những lậu hoặc khởi lên khi một vải nhu cầu cơ bản trong đời sống 
hàng ngày như thực phẩm, y phục, thuốc trị bệnh, v.v... bị lạm dụng, hoặc sử dụng 
một cách sai lầm và không hiệu quả. Nếu ta ăn để thoả mãn thói háu ăn của mình, 
hoặc để phô trương và nuông chìu tính tự kiêu của mình, hoặc ăn cho trở nên mập 
hay gầy và đề tự lừa dối mình và dỗi người, chắc chắn cái nhu cầu căn bản của việc 
ăn uống lúc đó đã trở thành nguyên nhân cho sự tự hại mình hơn là tự nuôi dưỡng 
mình. Kỹ thuật nhằm đoạn trừ các lậu hoặc khởi lên do những nhu cầu cơ bản này, 
là chơn chánh quán tưởng về mục đích và nhiệm vụ của những nhu cầu này, chỉ là 
để sống một cách có ý nghĩa. Chắng hạn, nếu ta dùng y phục một cách chơn chánh 
như ta muốn, để ngăn ngừa SỰ khắc nghiệt của thời tiết và để giữ cho mình được 
khoẻ mạnh, đoan trang, và nếu ta không để cho bản thân bị tác động bởi những yếu 
tố bên ngoài như thời trang, kiểu mốt v.v..., lúc ấy, việc ăn mặc tự nó sẽ trở thành 
một trợ duyên cho sự trưởng thành trong đời. 

Có những lậu hoặc phát sanh trong tâm chỉ vì ta không biết làm thế nào để kham 
nhẫn và khi nào phải tha thứ. Đức Phật nói rằng sự sám hối vĩ đại nhất là nhẫn nại 
chịu đựng. Nếu như ta biết nhẫn nại đúng lúc, thì rất nhiều những điều lúng túng, 
tranh cãi và khó chịu có thể được ngăn ngừa, và cuộc sông thực sự có thể được làm 
cho dễ chịu và đáng sống hơn. Một sự dừng lại đúng lúc, thái độ phản ứng nông 
nỗi trước những nhận xét của người nào đó, hoặc chấp nhận với thái độ thận trọng 
những tình huông khổ đau và bất hạnh của cuộc đời như tai họa, bệnh hoạn và 


những thất vọng não nề v.v... chắc chắn sẽ bóp chết từ trong trứng nước những lậu 
hoặc mà nếu không, chúng sẽ thực sự trở thành tàn hại và nhiệt não. 

Có những lậu hoặc mà nếu không biết á áp dụng những biện pháp thích hợp để ngăn 
cản thì chắc chắn chúng sẽ xâm chiếm tâm ta. Có một câu chuyện lý thú 
trong .JZfaka (tiền thân Đức Phật) kế về một con heo nhơ nhớp đã bị đánh bại bởi 
chính cái chiến thắng đê tiện của nó như thế nào? Con heo rừng thách thức chúa 
sơn lâm đấu tay đôi với nó. Sư tử chúa, có thể xé xác nó ra từng mảnh, lấy làm 
thương hại cho sự liều lĩnh của heo rừng và nghĩ không việc gì mà phải tỏ ra dũng 
cảm một cách không cần thiết, tốt hơn nên cho nó có thời gian để ngẫm nghĩ lại 
những hậu quả của cuộc thách thức vội vã phi lý như vầy. Chấp nhận đề nghị của 
Sư Tử, heo rừng về đầm mình trong hỗ phân mấy ngày liền và rồi đi đến chúa sơn 
lâm như một đấu thủ ngang tài ngang sức! Sư tử đã tránh né con heo rừng bản thỉu 
ấy một cách chính đáng, và dĩ nhiên là phải thừa nhận cái chiến thắng buồn Cười 
của nó. Trong cuộc sông này có rất nhiều trường hợp và rất nhiều sự việc cũng cần 
phải biết tránh né một cách khôn ngoan như vậy. Một thái độ liều lĩnh đương đầu 
với chúng chỉ để cho các lậu hoặc làm ô nhiễm tâm thêm mà thôi. Chăng hạn, lui 
tới một nơi không xứng đáng, kết giao bạn bè xấu hoặc bất chánh có thể làm hỏng 
cả cuộc đời phạm hạnh của ta. Do đó, sự tránh né khôn khéo là một băng chứng 
hùng hồn cho thấy khả năng ứng xử chánh đáng và cân xứng của một người. 

Có những lậu hoặc khởi lên đơn thuần do tư duy bất chánh hay tà tư duy. Bởi thế, 
nếu ta trừ diệt những tả tư duy này, các lậu hoặc cũng bị trừ diệt. Nếu ta biết định 
hướng những tư duy của mình theo hướng chơn chánh, thì việc trừ diệt các tà tư 
duy như dục tầm, sân tầm và hại tầm, dù chúng có thể khởi lên ở bất cứ dạng nào, 
cũng sẽ tự động hoản thành. Ở đây, chánh niệm liên tục là yếu tố quan trọng nhất 
đưa đến sự thành công của kỹ thuật trừ diệt này. 

Pháp môn cuối cùng, gọi là đoạn trừ lậu hoặc băng sự tu tập, đòi hỏi phải có sự 
trau dỗi thường xuyên một số những phẩm chất tinh thần tích cực gọi là các Chi 
Phần Giác Ngộ hay Thất Giác Chi, như Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chi, Tinh 
Tấn Giác Chi v.v..., vì nó hoàn toàn khác với việc áp dụng một số lỗi ứng xử như 
trừ diệt, v.v... Đây là pháp môn thích hợp với mọi tình huống trong cuộc sống, 
chính nhờ vậy mà nó làm nội bật tính hiệu quả tuyệt vời của pháp môn. Ngoài việc 
bảo đảm sự an lạc trong kiếp hiện tại, nó còn đoan chắc một sự an ồn tối thượng 
của Xuất thế gian. 

Những phương cách tự tu dưỡng và tự thanh tịnh cực kỳ thực tiễn này, khi đã được 
luyện tập thành công, sẽ đem lại những thành tựu vô song, như đã được tuyên bố 
một cách hùng hồn bởi Bậc Đạo Sư trong những từ cụ thể này: ”Wj ấy đoạn lìa 
tham ái, cắt đứt mọi kiết sử và nhờ quản triệt kiêu mạn, Vị ấy thực sự chấm dứt khô 


”r 


đau ”. 


---O0O--- 


KINH PHÁP MÔN THẺ NHẬP 


(Nibbedhika Pariyäya Sutta - A.6.6.9) 

Trong bài Kinh này Đức Phật đã trình bày một hệ thống. phân tích độc đáo 
thường gọi là pháp môn thể nhập, như một phương tiện trao dồi trí tuệ trực giác, 
nhờ đó hành giả có thể dứt tâm ra khỏi vết tích cuối cùng của các lậu hoặc. 

Chánh Kinh: 

1- "Này các Tỳ khưu, Như Lai sẽ thuyết cho các vị pháp môn thể nhập, pháp môn 
Pháp. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, Như Lai sẽ nói." 

"Thưa vâng, bạch Thế Tôn." 

Các vị Tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2- "Và này các Tỳ khưu, thế nào là pháp môn thể nhập (quyết trạch), pháp môn 
Pháp? Này các Tkhưu, cần phải. biết các dục, cần phải biết duyên khởi các dục, 
cân phải biết các dục sai biệt, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết con 
đường đưa đến các dục đoạn diệt. Này các Tỳ khưu, cần phải biết các cảm thọ, cần 
phải biết các cảm thọ duyên khởi, cần phải biết các cảm thọ sai biệt, cân phải biết 
các cảm thọ dị thục, cần phải biết các cảm thọ đoạn diệt, cần phải biết con đường 
đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Này các Tỳ khưu, cần phải biết các tưởng, cần phải 
biết các tưởng duyên khởi, cần phải biết các tưởng sai biệt, cần phải biết các tưởng 
dị thục, cần phải biết các tưởng đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các 
tưởng đoạn diệt. Này các Tỳ khưu, cần phải biết các lậu hoặc, cần phải biết các lậu 
hoặc duyên khởi, cần phải biết các lậu hoặc sai biệt, cần phải biết các lậu hoặc dị 
thục, cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các lậu 
hoặc đoạn diệt. Này các Tỳ khưu, cần phải biết các nghiệp, cần phải biết các 
nghiệp duyên khởi, cần phải biết các nghiệp sai biệt, cân phải biết các nghiệp dị 
thục, cần phải biết các nghiệp đoạn diệt, cân phải biết con đường đưa đến các 
nghiệp đoạn diệt. Này các Tỳ khưu, cần phải biết các khổ, cần phải biết các khổ 
duyên khởi, cần phải biết các khổ sai biệt, cần phải biết các khổ dị thục, cần phải 
biết các khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các khô đoạn diệt." 

3- "Này các Tỳ khưu, cần phải biết các dục, cần phải biết duyên khởi các dục, cần 
phải biết các dục sai biệt, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết con đường 
đưa đến các dục đoạn diệt, đã nói được như vậy. Và do duyên gì được nói như 
vậy? 

Này các Tỳ khưu, có năm dục trưởng dưỡng này: Các sắc do mắt nhận thức, khả 
lạc, khả hỉ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức..., các vị do lưỡi nhận thức..., các xúc do thân nhận 
thức..., khả lạc, khả hỉ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các Tỳ khưu, 
dầu chúng không phải dục, chúng được gọi là dục trưởng dưỡng trong giới luật của 
bậc Thánh. 

Các tư duy tham ái, 


Là dục của con người. 

Các hoa mỹ ở đời, 

Chúng không phải là dục. 

Các tư duy tham ái, 

Là dục của con người. 

Các hoa mỹ an trủ, 

Như vậy ở trên đời. 

Ở đây các bậc Trí 

Nhiếp phục được lòng dục. " 

4- "Này các Tỳ khưu, thế nào là các dục duyên khởi? Xúc, này các Tỳ khưu, là các 
dục duyên khởi. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là các dục sai biệt? Này các Tỳ khưu, dục trên các sắc 
là khác, dục trên các tiếng là khác, dục trên các hương là khác, dục trên các vị là 
khác, dục trên các xúc là khác. Này các Tỳ khưu, đây gọi là các dục sai biệt. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là các dục dị thục? Này các Ty khưu, khi muốn một 
vật gì, một tự ngã khởi lên từ vật Ấy, từ vật Ấy, đề dự phần phước đức, hay đề dự 
phần không phước đức. Này các Tỳ khưu, đây gọi là các dục dị thục. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là các dục đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các Tỳ khưu 
là dục đoạn diệt. Đây là con đường Thánh Đạo Tám Ngành đưa đến các dục đoạn 
diệt. Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các Tỳ khưu, vị thánh đệ tử 
rõ biết các dục sanh khởi như vậy, rõ biết các dục sai biệt như vậy, rõ biết các dục 
đị thục như vậy, rõ biết các dục đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các 
dục đoạn diệt như vậy, khi Ấy, VỊ ấy được rõ biết Phạm hạnh thể nhập này như các 
dục đoạn diệt. 

Này các Tỳ khưu, cần phải biết các dục..., cần phải biết con đường đưa đến các dục 
đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được nói như vậy." 

5- "Này các Tỳ khưu, cần phải biết các cảm thọ..., cần phải biết con đường đưa đến 
các cảm thọ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 
Này các Tỳ khưu, có ba cảm thọ này: Lạc thọ; Khổ thọ; Phi Khổ, Phi Lạc thọ." 

6- "Và này các Tỳ khưu, thế nào là các cảm thọ sanh khởi? Xúc, này các Tỳ khưu, 
là các cảm thọ sanh khởi. Và này các Tỳ khưu, thế nào là các cảm thọ sai biệt? Này 
các Tỳ khưu, có các lạc thọ liên hệ đến vật chất, có các lạc thọ không liên hệ đến 
vật chất; có các khô thọ liên hệ đến vật chất, có các khổ thọ không liên hệ đến vật 
chất; có các cảm thọ không khổ không lạc liên hệ đến vật chất, có các cảm thọ 
không khổ không lạc không liên hệ đến vật chất. Này các Tỳ khưu, đây gọi là các 
cảm thọ sai biệt. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là các cảm thọ dị thục? Này các Tỳ khưu, khi nào 
cảm thọ cái gì, một tự ngã khởi lên từ vật Ấy, từ vật Ấy, để dự phần phước đức, hay 
để dự phần không phước đức. Này các Tỳ khưu, đây gọi là các cảm thọ dị thục. 


Này các Tỳ khưu, thế nào gọi là các cảm thọ đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các Tỳ 
khưu, là các cảm thọ đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến 
các cảm thọ đoạn diệt. Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và khi nào, này các Tỳ khưu, 
vị thánh đệ tử rõ biết các cảm thọ như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, rõ 
biết các cảm thọ dị thục như vậy, rõ biết các cảm thọ đoạn diệt như vậy, rõ biết con 
đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt như vậy, khi ấy VỊ ấy được rõ biết phạm hạnh 
thể nhập này như là các cảm thọ đoạn diệt. 

Này các Tỳ khưu, cần phải biết các cảm thọ,... cần phải biết con đường đưa đến các 
cảm thọ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được nói như 
vậy". 

7- "Này các Tỳ khưu, cần phải biết các tưởng... cần phải biết con đường đưa đến 
các tưởng đoạn diệt, đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 

Này các Tỳ khưu, có sáu tưởng này: Sắc tưởng, Thinh tưởng, Hương tưởng, Vị 
tưởng, Xúc tưởng và Pháp tưởng." 

8- "Và này các Tỳ khưu, thế nào là các tưởng sanh khởi? Này các Tỳ khưu, xúc là 
các tưởng sanh khởi. Và này các Tỳ khưu, thế nào là tưởng sai biệt? Này các Tỳ 
khưu, các tưởng trong các sắc là khác, các tưởng trong các tiếng là khác, các tưởng 
trong các hương là khác, các tưởng trong các vị là khác, các tưởng trong các xúc là 
khác, các tưởng trong các pháp là khác. Này các Tỳ khưu, đây gọi là các tưởng sai 
biệt. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là các tưởng dị thục? Này các Tỳ khưu, ta tuyên bố 
rằng các tưởng là kết quả của thói quen; khi nào người ta biết sự vật như thế nào, 
người ta nói sự vật ấy như sau: "như vậy tôi tưởng". Này các Tỳ khưu, đây gọi là 
tưởng dị thục. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là các tưởng đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các Tỳ 
khưu, là tưởng đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các 
tưởng đoạn diệt. Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các Tỳ khưu, vị thánh 
đệ tử rõ biết các tưởng như vậy, rõ biết các tưởng sai biệt như vậy, rõ biết các 
tưởng dị thục như vậy, rõ biết các tưởng đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa 
đến các tưởng đoạn diệt như vậy, khi ấy VỊ ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này 
như là các tưởng đoạn diệt. 

Này các Tỳ khưu, cần phải biết các tưởng... cần phải biết con đường đưa đến các 
tưởng đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy." 
9- “Này các Tỳ khưu, cần phải biết các lậu hoặc, cần phải biết các lậu hoặc tập 
khởi, cần phải biết các lậu hoặc sai biệt, cần phải biết các lậu hoặc dị thục, cần phải 
biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn 
diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên nào đã được nói như vậy? Này các Tỳ 
khưu, có ba lậu hoặc này: Dục lậu, Hữu lậu, Vô Minh lậu." 


10- "Và này các Ty khưu, thế nào là các lậu hoặc sanh khởi? Vô minh, này các Tỳ 
khưu, là các lậu hoặc sanh khởi. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc sai biệt? Này các Tỳ khưu, có lậu 
hoặc đưa đến địa ngục, có lậu hoặc đưa đến bàng sanh, có lậu hoặc đưa đến ngạ 
quỷ, có lậu hoặc đưa đến thế giới loài người, có lậu hoặc đưa đến thế giới chư 
thiên. Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc sai biệt. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc dị thục? Này các Tỳ khưu, khi nào vì 
vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy, để dự phần 
phước đức, hay để dự phần không phước đức. Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu 
hoặc dị thục. “” 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc đoạn diệt? Vô minh đoạn diệt, này các 
Ty khưu, là các lậu hoặc đoạn diệt. Và đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa 
đến các lậu hoặc đoạn diệt. Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Khi nào, này các Tỳ khưu, vị thánh đệ tử rõ biết các lậu hoặc như vậy, rõ biết các 
lậu hoặc sanh khởi như vậy, rõ biết các lậu hoặc sai biệt như vậy, rõ biết các lậu 
hoặc dị thục như vậy, rõ biết các lậu hoặc đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa 
đến các lậu hoặc đoạn diệt như vậy, cho đến mức độ ấy, vị Thánh đệ tử rõ biết đời 
phạm hạnh này là để dẫn đến Tuệ Thể Nhập (các Đạo Quả Tuệ) đem lại sự đoạn 
diệt của các lậu hoặc (?o that extent he comprehends this Holy Le as conducing to 
that (supramundane) penetrating insieht which occasions the surcease oƒcankers). 
Này các Tỳ khưu, cần phải biết các lậu hoặc... cần phải biết con đường đưa đến các 
lậu hoặc đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như 
vậy". 

11- "Này các Tỳ khưu, cần phải biết các nghiệp..., cần phải biết con đường đưa 
đến các nghiệp đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên gì đã được nói như 
vậy? 

Này các Tỳ khưu, ta tuyên bố răng Tư (cefanä) là nghiệp; sau khi suy tư, tạo tác 
các nghiệp về thân, về lời, về ý." 

12- "Và này các Tỳ khưu, thế nào là các nghiệp sanh khởi? Này các Tỳ khưu, xúc 
là các nghiệp sanh khởi. Và này các Tỳ khưu, thế nào là các nghiệp sai biệt? Này 
các Tỳ khưu, có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, có nghiệp đưa đến cảm thọ 
loài bàng sanh, có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ, có nghiệp đưa đến cảm thọ 
thế giới loài người, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư thiên. Này các Tỳ 
khưu, đây gọi là các nghiệp sai biệt. Và này các Tỳ khưu, thế nào gọi là các nghiệp 
dị thục? Này các Tỳ khưu, Ta tuyên bố rằng có ba loại nghiệp dị thục: ở ngay đời 
hiện tại, hay ở đời sau, hay ở đời sau nữa. Này các Tỳ khưu, đây là các nghiệp dị 
thục. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các Tỳ khưu, 
là nghiệp đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các nghiệp 


đoạn diệt. Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các Tỳ khưu, vị thánh đệ tử 
rõ biết các nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp sanh khởi là như vậy, rõ biết các 
nghiệp sai biệt là như vậy, rõ biết các nghiệp dị thục là như vậy, rõ biết các nghiệp 
đoạn diệt là như vậy, rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt là như vậy, 
khi Ấy, VỊ ấy rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các nghiệp đoạn diệt. 

Này các Tỳ khưu, cần phải biết các nghiệp... cần phải biết rõ biết con đường đưa 
đến các nghiệp đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói 
như vậy." 

13- "Này các Tỳ khưu, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải 
biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên gì đã 
được nói như vậy? 

Sanh là khổ, giả là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, ưu, não là khổ, cầu không 
được là khô, tóm lại năm thủ uẫn là khổ." 

14- "Và này các Tỳ khưu, thế nào là khổ sanh khởi? Ái, này các Tỳ khưu, là khổ 
sanh khởi. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là khổ sai biệt? Này các Tỳ khưu, có khổ lớn, có khổ 
nhỏ, có khổ chậm biến, có khổ mau biến. Này các Tỳ khưu, đây là khổ sai biệt. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là khổ dị thục? Này các Tỳ khưu, ở đây có hạng 
người bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, ưu sầu, bi thảm, than van, đập ngực, 
khóc lóc, đi đến bất tỉnh; do bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, nên đi tìm phía 
bên ngoài xem có aI biết được một câu, hai câu thần chú để đoạn diệt khổ này. 

Này các Tỳ khưu, Ta tuyên bố rằng khổ này đem lại kết quả mê loạn, đem lại kết 
quả tìm kiếm. Này các Tỳ khưu, đây gọi là khổ dị thục. 

Và này các Tỳ khưu, thế nào là khổ đoạn diệt? Ái đoạn diệt, này các Tỳ khưu, là 
khổ đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tắm ngành đưa đến các khổ đoạn diệt. 
Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tỉnh tắn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỳ khưu, khi nào vị thánh đệ tử rõ biết 
khổ như vậy, rõ biết khổ sanh khởi như vậy, rõ biết khổ sai biệt như vậy, rõ biết 
khổ dị thục như vậy, rõ biết khổ đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến khổ 
đoạn diệt như vậy. Khi ẫy, VỊ ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này là khổ đoạn 
diệt. 

Này các Tỳ khưu, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải biết khổ 
sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con 
đường đưa đến khổ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được 
nói như vậy. 

Này các Tỳ khưu, đây là Thể Nhập Pháp Môn, Pháp Môn Pháp." 


-=0ooOOoo-- 


ĐI TÌM SỰ THỤC CUỘC ĐỜI 


Thể nhập hàm ý chọc thủng, chẻ ra, cắt ra. Và sự thể nhập cuộc đời có nghĩa 
là dò tìm vào, phân tích ra, và nhận thức rõ cái bản chất phức tạp, sự vận hành 
nhiêu khê của nó, và khám phá ra những quy luật cơ bản chịu trách nhiệm cho tất 
cả những vấn đề này. Chỉ khi nào ta thấu rõ những quy luật thống trị cuộc sông, 
chừng đó ta mới có thể khám phá không những bản chất thực của nó, mà còn hiểu 
được cách nó khởi sanh, làm thế nào để giải thoát, và con đường dẫn đến sự giải 
thoát của nó. 

Đời sống có thể được ví như một cỗ máy. Muốn tận dụng triệt để hiệu năng của cỗ 
máy, ta cần phải hiểu rõ cơ cầu vận hành của nó. Dĩ nhiên, kiểu mã và giá cả của 
cỗ máy ấy sẽ chắng có ý nghĩa gì nếu như không hiểu được sự vận hành của nó. 
Đây là những gì chính xác Đức Phật đã trình bảy trong bài Kinh Pháp Môn Thể 
Nhập (Nibbedhika Suia), bằng lối phân tích tuyệt vời của Ngài. Ở đây, cuộc đời đã 
được rút lại còn những phần tử trần trụi nhất của nó, và cách những phần tử này 
vận hành riêng lẻ và phối hợp như thế nào, cũng đã được phân tích. Như vậy, 
những quy luật cơ bản thống trị cái cơ chế cuộc đời phức tạp này đã được Đức 
Phật giải thích rõ với ý định giúp cho người tìm Đạo có thể thực hiện công việc 
khám phá chính tự thân mình và làm chủ lấy chính mình. 
Những phân tử cơ bản đó là những thôi thúc ban sơ và luôn luôn tái diễn nhằm kéo 
dài mãi mãi cái tiến trình gọi là cuộc đời, từ đó tạo thành cơ chế của nó. Những 
thôi thúc và đồng lõa của nó này gồm: Dục 
(Kãma), Thọ (Vedana), Tưởng (Saññä), Lậu Hoặc (Ãsava), Nghiệp (Kamma), Khỗ 
(Dukkha). 
Khi một người sanh vào thế gian này, được trang bị với ngũ căn (năm giác quan: 
mắt, tai,...) và tâm, chính vào lúc sanh ra ấy, đã thiết lập một mối quan hệ với thế 
giới bên ngoài, khi các căn tương giao với các trần cảnh của nó. Những tương giao 
giữa chủ thể và đối tượng thuần túy thuộc về giác quan này, chẳng hạn như mắt với 
cảnh sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc chạm, tâm với 
các pháp trần (ý niệm - hình ảnh trong tâm) làm cho Xúc (PJassa) khởi lên và 
cùng với nó còn có nhiều tâm sở đồng hiện hữu với tâm khác. 
Cũng giống như một chiếc xe lửa. Ngay khi động cơ chuyền động thì cả chục cái 
giá chuyển hướng” cũng chuyển động theo. Mặc dù động cơ có chức năng đặc biệt 
của nó, và mỗi cái giá chuyền hướng cũng vậy, tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều liên 
kết với nhau, và hoạt động cùng với nhau đề hoản thành một phận sự chung. 
Theo lời dạy của Đức Phật, tâm bao gồm một số những tâm sở. Tất cả những tâm 
sở và tâm này cùng sanh với nhau và đồng lòng làm việc với nhau. Để làm được 
như vậy, mỗi tâm sở hoàn tất phần hành đặc biệt của mình, và chúng cùng nhau 
đóng góp cho nhiệm vụ chung của tâm ấy. 


Như vậy, cùng với sự sanh khởi của Xúc, Thọ sanh, Tưởng sanh, Hành sanh, và 
nếu đó là một tâm bắt thiện, thì lậu hoặc và nhiều tâm sở bất thiện khác cũng sanh. 
Bởi lễ nó là nhân sanh ra mọi chuyện luyến á1, trói buộc và hệ lụy, nên về cơ bản 
sự liên hợp này là bất toàn và bất toại nguyện, do đó thường được gọi là 'khổ uẫn' - 
Dukkha. Đây chính là cơ chế của cuộc đời với chi tiết tối thiểu nhất của nó, cùng 
sanh ra theo duyên khởi tánh, nên cố hữu của nó đã là bất toàn, và không giống 
như những gì không do điều kiện tác thành (vô vi pháp). 

Chỉ có vô vi giới mới được xem là hoàn hảo và hoàn toàn đáng mong ước, đối lập 
với những gì do điều kiện tác thành (hữu vi), là bất toàn, bất toại nguyện. 

Dukkha - khổ - trong cách nói của Đạo Phật, không chỉ đơn thuần là cái khô thông 
thường hay những nôi bất hạnh ở thế gian thôi. Hơn thế nữa, nó còn hàm ý một 
điều kiện bất toàn, một tình trạng bất toại nguyện, và là một vòng luân quân của 
sanh tử - tử sanh. Tuy nhiên, khi cuộc đời được chuyền hóa do sự tu tập tinh thần, 
tức là bằng một sự đảo ngược cái tiễn trình thông tục của thế gian, lúc ấy nó mới 
thực sự phúc lạc. 


-=ooOOoo-- 


SỰ THÔI THÚC DAI DẰNG 


Có lẽ chúng ta cũng cần phải thấy được rằng sự thôi thúc tình dục hay ái dục 
phát sinh theo duyên khởi tánh, do ảnh hưởng hay sự xui khiến của thọ và tưởng. 
Điều cần nhẫn mạnh ở đây rằng, thọ và tưởng là hai tâm sở đặc biệt mà, do chức 
năng cảm nhận và phân tích sự xúc chạm với đối tượng, theo một cách đặc biệt nào 
đó, làm cho lậu hoặc bắt đầu làm việc, và rồi tạo thành một mô thức tác nghiệp, 
đưa đến sự hệ lụy trong khổ - đukkha. 

Do tất cả sáu yếu tố dục, thọ, tưởng, lậu hoặc, nghiệp vả khổ vận hành liên kết với 
nhau, nên ba luân chuyển (tam luân) của phiền não, nghiệp và quả cũng vậy, hoạt 
động phụ thuộc lẫn nhau. Trong khi dục(/đn4) và lậu hoặc (4sav4), trong cái phức 
cảm thôi thúc này, tiêu biểu cho những động lực của cuộc sông, đại diện cho phiền 
não luân (⁄esavafiq), thì nghiệp (wamzna)tiêu — biểu cho nghiệp 
luân (wammavafa)và ba yếu tô còn lại - thọ („edan3), tưởng (saññä) và 
khổ (đ2ukkha) - tạo thành quả luân (vipakavar4). Trong pháp duyên khởi (0aficca 
samuppäda) hay còn gọi là vòng Thập Nhị Nhân Duyên, tính chính xác của đồ 
hình mô tả cuộc đời được ngụ ý trong mô thức thôi thúc và những gì tìm thấy trong 
bài pháp, quả thật rất đáng chú ý. 

Sự tương giao chủ thê - đối tượng, được hàm ý bởi từ dục (ma), thiết lập vòng 
quả luân(i2äkavzí/4) cùng với xúc và hai tâm sở khác là thọ và tưởng, vòng quả 
luân chuyên động, thì phiền não luân, tức dục và lậu hoặc cũng chuyên động, rôi 
đến lượt nghiệp luân cũng vận hành, trong cái trật tự đó. Như chúng ta thấy trong 


qui trình Duyên Khởi, đời sống hiện tại khởi sự với quả luân (vi›ãkava4) nghĩa là 
với tái sanh v.v..., tạo thành phương diện thụ động của một cá nhân. Vòng quả luân 
này khơi dậy ái//anhã) và thủ (wupãdãna), phiền não luân, mà chính nó sẽ làm cho 
nghiệp hữu hay nghiệp luân vận hành tạo thành phượng diện tích cực của cá nhân 
ây. 

Phương pháp luận thể nhập cũng phân tích cho thấy sáu yếu tố dục, thọ, tưởng, 
lậu hoặc, nghiệp và khổ này sanh lên như thế nào, làm sao để diệt và con đường 
dẫn đến sự diệt chúng. Hơn nữa, sự phân tích còn xác nhận hai phương diện rất lý 
thú, đó là những chi nhánh hay sai biệt mà mỗi yếu tố này có, cũng như những dị 
thục quả do những yếu tố này đề lại dưới những hình thức khác nhau của chúng. 
Nói chung pháp phân tích hoàn toàn chính xác và dễ hiểu. Đó là lý do tại sao nó 
được xem là một pháp môn rất hiệu quả trong việc thực hành minh sát - vipassan. 
Dục (km4) vừa là chủ thể và vừa là đối tượng. Về phương diện chủ thể, nó là ái 
dục theo nghĩa phổ biến, với một số những khía cạnh của nó, cụ thể như đã được 
nói trong bài Kinh. Về phương diện đối tượng, nó được gọi là những tuyến phát 
triển của các giác quan - kãmaguna (dục trưởng dưỡng); hay nói khác hơn là năm 
trần cảnh: sắc, thinh, hương, vị, xúc tạo thành những nhân tố kích thích cho các 
căn hưởng ứng theo. Chúng cũng còn được gọi là những khoái lạc được ngũ căn 
hưởng dụng, đây chính là ý nghĩa của từ dục trưởng dưỡng. 

Do ý nghĩa phố thông của dục (#Zma) là một trạng thái hay điều kiện thuộc về tâm 
lý nhiều hơn, vì nó khởi lên qua sự môi ĐiỚI của các giác quan, nên ở đây vẫn đề có 
thể được đặt ra là vì sao những vật thuần túy thuộc ngoại giới tạo thành các đối 
tượng của căn cũng được định danh là &Znz (dục). TrongMZđesa (Quảng Thuyết), 
một tác phẩm Kinh điển văn hệ Päli, có nói, "Thế nào là dục đối tượng? Chính là 
sắc, thính, hương, vị, xúc khả ái". Từ sự định nghĩa này, chúng ta có thể suy Ta 
rằng bởi lẽ các đối tượng khả ái của ngũ căn này làm khơi dậy một ước muôn để 
hưởng thụ nó, và bởi lẽ ái dục này mà khởi lên, vê căn bản cũng tùy thuộc vào nó, 
y cứ trên nó, và vì nó, nên nó cũng phải chia sẻ cái tên (dục) chung này. 

Tuy nhiên, Mibbedhika Suta (Kinh Pháp Môn Thể Nhập), đưa ra một sự phân biệt 
hết sức rõ ràng giữa cái Kinh gọi là dục trưởng dưỡng (dục đối tượng), và tự thân 
ái dục (dục chủ thể). Những dục trưởng dưỡng này, hay những đối tượng của ngũ 
căn này, nghiêm túc mà nói, không phải là dục (kàma); tức là, nó không phải là 
điều kiện tâm lý làm ảnh hưởng tâm, khiến cho tâm ô nhiễm và suy yếu. Dục chủ 
thể tạo ra một lòng khát khao muốn hưởng khoái lạc mà thường là không làm sao 
thỏa mãn được và gây ra một lậu hoặc, chính lậu hoặc này, do tác động như một 
chất thải tinh thân, làm ô nhiễm và quấy động môi trường sinh thái của tâm và 
ngăn che tiến bộ tâm linh. Ngược lại, dục đối tượng tự thân nó không phải là một 
chướng ngại, mặc dù nó làm khởi lên một chướng ngại. 

Từ những từ đồng nghĩa của KZzzz (dục) tìm thấy trong 4bjidhamma (Vi Diệu 
Pháp), ta có thể dễ dàng nhận ra ý nghĩa hàm chứa của từ này cả về phương diện 


tâm lý, luân lý lẫn triết lý của nó, như một thôi thúc chủ quan muốn hưởng thụ 
những cảm thọ hay cảm giác khởi lên do sự tương giao giữa các căn và trần cảnh. 
Ví dụ như khi con mắt ở trong điều kiện lành mạnh và một cảnh sắc tác động trên 
nó, xúc khởi lên do sự tương giao này tạo ra một số tâm sở khác như thọ, tưởng, 
nhứt hành, tư, tác ý, tầm, dục hay ái v.v... Tất cả những tâm sở này khởi lên cùng 
nhau và đồng hiện hữu, chúng được kết hợp hỗ tương và vận hành tùy thuộc vào 
nhau để rồi diệt với nhau, bởi lẽ chúng có cùng đối tượng và cùng một căn khi khởi 
sanh. Đó là lý do vì sao Kinh nói, "ekuppada ekanirodha, ekalambana - vatthukã - 
chúng cùng khởi, tức là như những yếu tố đồng sanh của một tâm, chúng cùng diệt, 
có cùng một đối tượng và cùng một căn". 

Những từ đồng nghĩa của Kãma được xác định như sau: 

- Kãma (dục) kế như ứanhã (dục kế như ái): tức là, dục được xem như một khát 
vọng muôn hưởng thụ, muôn sở hữu, và muốn thoả mãn lòng vị kỷ. Bởi vì khát 
vọng này là điều không thể thoả mãn được, nên ái đã được so sánh với một dòng 
sông mãi mãi trôi chảy. 

- Kãma kê như kilesa (dục kế như phiền não): cũng như sét, sanh ra từ sắt, ăn mòn 
lại nó và tiêu huỷ nó như thế nào thì kàma (dục), như một chất ăn mòn tâm, làm ô 
nhiễm, làm mục nát, và làm bại hoại tâm cũng như vậy. 

- Kãma kê như ãsava (dục kế như lậu hoặc): tức là như một chất thải tinh thần 
làm ô nhiễm thế giới nội tâm và phá hủy hoàn toàn sự quân bình sinh thái của nó - 
ở đây cần phải hiểu sự quân bình sinh thái này là do các tâm thiện và nghiệp thiện 
tạo ra. 

- Kãma kế như ogha (dục kể như bộc lưu): cũng như một trận lụt tràn ngập và 
nhận chìm bất cứ những gì nằm trong đường đi của nó, cũng vậy, dục tràn ngập 
tâm, hoàn toàn thống trị tâm và nhận chìm tâm. 

- Kãma kê như yoga (dục kế như ách phược), có nghĩa là trói buộc. Cho thấy, 
bằng cách trói chặt tâm vào sự hưởng dục mà Kđma này đã giam giữ được tâm 
vĩnh viễn trong cảnh tôi đòi hay ràng buộc của nó như thế nảo. 

- Kãma kê như abhjjhã - kãyagantha (dục kế như tham thân hệ phược): tức là, 
dục được xem như tham, là một mối ràng buộc đã trói chặt tâm, giam giữ tâm, 
giống như một tù nhân của nó, trong tình cảnh vô cùng tuyệt vọng. Cũng như sợi 
dây lưng giữ cho quần áo được buộc chặt như thế nào thì mối ràng buộc của dục - 
tham, khát khao, thèm muốn không nguôi nảy cũng kềm chặt tâm trong gọng kềm 
của nó, trong tình cảnh nô lệ muôn đời cho nó như vậy. 

- Kãma kề như upädãäna (dục kế như thủ): khi dục, dưới dạng tham ái, trở nên 
mạnh mẽ và nổi bật do tái diễn thường xuyên, nó sẽ phát triển thành một sự chấp 
thủ, bám chắc vào đối tượng, làm khơi dậy dục tham, dục vọng hay tham đắm, 
cũng như con đỉa bám chặt vào người để hút máu vậy. Chính dục thủ hay sự quyến 
luyến này được xem là nhân căn để của mọi bất thiện nghiệp trói buộc con người 
vào vòng luân hồi - vòng luân quân của sanh hữu (bhãv4). 


- Kãma kê như narana (dục kế như triền cái): tức là, đục được xem như một 
chướng ngại đối với sự tiễn bộ của tâm, giống như cách một chướng ngại vật dựng 
trên đường cản trở mọi sự lưu thông hay di chuyển vậy. Vì lẽ nó là một chướng 
ngại tinh thần, nên kàma được gọi là kãmachanđa - dục dục cái, một thôi thúc rất 
lôi cuỗn, mà, nếu bị áp đảo, sẽ ngăn che hoặc cản trở sự tiến hóa của tâm. 

- Kãma kế như samyojana (dục kể như kiết sử): Dục ở đây được xem như dục 
tham (#ãma-rãga), là một kiết sử. Dục tham làm biến dạng (ranjeti) tâm, tức là, chỉ 
phối nó hoàn toàn, tác động đến nó như một chất men say, làm cho nó mê đăm tựa 
như con ong chết chìm trong chén mật; cũng vậy, tâm bị tóm chặt và bị tống giam, 
mất hết mọi khả năng phán đoán và tự do. Vì lý do đó mới có sự so sánh nó với 
một kiết sử. 

- Kăma kê như anusaya (dục kể như tiềm miên), đó là, dục được xem như một lực 
hay sức mạnh ngủ ngầm, chỉ cần chút quây động nhỏ liền hoạt hóa hay thức dậy, 
cũng như một người khó ngủ, hơi ô ồn một chút là thức . dậy vậy. Sự ngâm ngầm này 
chỉ làm mạnh thêm cho tiềm năng của nó, chỉ củng cố thêm cho cái khả năng tiềm 
ấn của nó. Cũng như một cái cây, với bộ rễ đã bám chắc trong lòng đất, cho dù có 
chặt mãi cũng cứ đâm chủi lại; kãmanwsaya (dục tùy miên) này cũng vậy, nó là tác 
nhân cho sự khởi lên của những tư niệm bất thiện bất cứ khi nào tâm 'có khuynh 
hướng muốn hưởng thự một đối tượng khả ái vậy. 

- Kãma kê như lobhahetu (dục kế như căn - tham), ở đây, dục được xem như tham 
hay tham dục tác hành như nhân căn đề của tất cả các bất thiện tâm hay bất thiện 
nghiệp. Chính tham căn này đã nuôi dưỡng và lèo lái vòng phiền não 
luân (iesavafa) để tạo ra sự đồng sanh của nghiệp luân (&ammavafa)rồi tới lượt 
đưa đến quả luân (vi›akavaf/a), như vậy làm xoay chuyên bắt tận cái bánh xe luân 
hồi này. 

Do tính chất luôn luôn tái diễn này của Kzma, như đã thể hiện rõ nét qua những từ 
vừa kể, dục vừa là sự tương hệ giữa chủ thể và đối tượng - tác động hồ tương lẫn 
nhau - vừa làm nhiệm vụ duy trì và kéo dài miên viễn cuộc sinh tồn như một hệ lụy 
không bao giờ chấm dứt. 


---O0O--- 
H 


Đức Phật đã dùng một số hình thái tu từ “ rất ấn tượng nhằm làm cho 
mỌI người hiểu được bản chất thực của dục ( kama). Trong Bhaya Suffa, bậc Đạo 
sự mô tả dục như từ đồng nghĩa của "sợ hãi", "đau khổ", "bệnh hoạn", "ung nhọt", 

"gông cùm”, "vũng lâ lầy". Còn trong Alagaddiuipama suífa, dục được so sánh với bộ 
xương, miếng thịt, ty đuốc cỏ khô, hồ than cháy hừng, cơn mộng, vật vay mượn, 
trái chín trên cây, lò mổ, gậy nhọn, đầu rắn hỗ mang. Trong luật 


tạng (vinaya), kãma này được miêu tả bằng một hình ảnh cụ thể hơn, đó là bênh 
ghé ngứa. 

Samsära (luân hồi) thì dẫy đầy hiểm họa; đó là lý do vì sao nó được so sánh với 
một đại dương mênh mông sâu thăm, lao xao không dứt và đáng sợ hãi. Và vì 
lẽ kđma (dục) là sáng tạo chủ thực sự của đại dương luân hồi này, bằng sự kềm 
chặt ngay từ thuở ban sơ của nó đối với mọi chúng sanh, nên nó thật đáng sợ; cũng 
như bệnh sốt rét đem lại đau khổ bằng những triệu chứng bất bình thường của nó 
như thế nào, thì đục như một cơn sốt ái dục, cũng đem lại khổ đau như vậy. "Cơn 
sốt ái dục", "căn bệnh tham dục" là những thuật ngữ rất thường gặp trong Kinh 
Tạng Päli nói lên cái tình trạng bất bình thường và không lành mạnh của chứng 
bệnh dục này. Dục không chỉ là một sự đau khổ đơn thuần, mà hơn thế nữa, nó là 
một sự bất hạnh tru nặng ưu phiền như khi người ta bị một đám nhọt ở trên mặt 
vậy. Dục giam hãm con người trong ngục tù Tam Luân (ƒa//4) - phiền não luân, 
nghiệp luân và quả luân. Và Dục (Kđm4) quả thực là dơ bân và đáng sợ, người sa 
vào đó cũng chăng khác gì rớt xuống vũng lầy nhớp nhúa. 

Lối so sánh với bộ xương thực vô cùng thích hợp. Nó không chỉ nói lên cái cầu 
trúc gớm ghiếc của thân người được xem là hấp dẫn kia, mà còn cho thấy đó là một 
cái gì mà vê căn bản hoàn toàn rỗng tuếch, đúng theo nghĩa bị đánh lừa và thất 
vọng. Có câu chuyện kế về con chó và cục xương khô. Con chó cảng ra sức nhai 
cục xương, nghĩ răng đó là một món ăn hấp dẫn ngon lành, miệng nó càng trở nên 
đau dớn và thất vọng. Dục hoạt động ngâm ngâm, nó rập bẫy con người bằng 
những tính chất lừa đảo của nó. Bởi thế, Đức Phật mới nói: "Các dục vui ít, khổ 
nhiều, não nhiều, và tiềm ấn trong đó tai hoạ còn nhiều hơn. "(Appassadaka 
mabahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyy90). Lối so sánh bộ xương nhăm 
làm nổi bật lên những sự thực về bắt toại nguyện và khổ đau, về kinh hãi và hiểm 
nguy, sự rập bẫy và những kết thúc thất vọng của dục. 

Ví dụ miếng thịt, theo Chú giải, bộc lộ một sự thực vĩ đại về cuộc đời, và sự thực 
đó chính là, thân này không phải chỉ có ta làm chủ, mà nó còn được chia sẻ với 
nhiều sinh vật khác, và giống như một quán trọ bình dân (2ahusã 
dharanafthena), nó là nơi cư ngụ chung của mọi loài và luôn luôn thay đối. Bắt 
đầu với những vi sinh vật rất nhỏ, chính xác mà nói là có cả hàng trăm loại khác 
nhau, đó là chưa kế đến những loại vi trùng, vi rút gây bệnh và ký sinh vô số kể 
cũng chia sẻ tắm thân này với chúng ta và chúng sống. trên khắp mọi phân của thân 
này. Kế đến là kết cầu của các cơ, gồm cả những chất răn và lỏng tạo thành hình 
dạng con người, mà từ đó cho ta khái niệm về vẻ đẹp, và như vậy, đã rập bẫy tâm. 
Nhưng thực sự, ngoài cái vẻ đẹp bề ngoài lừa đảo của nó ra, bản chất thân này là 
"vô chủ" hay chỉ là một sở hữu công cộng, có thể nói là vậy. Cái ý nghĩa về quyền 
sở hữu, mà thực chất là "vị kỷ", chỉ là sự thôi thúc chiếm giữ hay sở hữu, tạo thành 
một khía cạnh quan trọng khác của dục. Vào sát na chứng đạo, tuệ thấy rõ tính chất 
cùng sở hữu, cùng chia sẻ - khởi lên, tâm trải qua một sự chuyển biến tức thời. 


Khuynh hướng sở hữu và vị kỷ nhường bước cho trạng thái vô ngã và ly dục. Vì 
thế, tính chất "cùng chia sẻ" mà ví dụ này ngụ ý cần phải được hiểu như vậy. 

Ấn dụ bó đuốc cỏ khô tượng trưng cho sự tự hại mình. Dục là một ngọn lửa khởi 
lên trong lòng, tự đốt cháy mình. Đó là lý do tại sao ví dụ cây đuốc làm bằng. cỏ 
khô được đưa ra. Ngọn lửa của cây đuốc này hiển nhiên sẽ đốt cháy tay người cằm 
nó. Là một phần tử của tâm, được xem là cực kỳ nhanh lẹ, ¿Zmz(dục) cũng giống 
như cách vận hành của quá trình tự đốt cháy (trong pít- tông), xẹt lửa cực nhanh, 
đốt cháy cánh tay người cầm, tức đốt cháy chính tâm người ấy. Ân dụ bó đuốc cỏ 
khô là như thế. 

Ví dụ hồ than cháy hừng, như hình ảnh tự nó đã nói lên, là biểu tượng cho cội 
nguồn của nỗi kinh hoàng. Nếu ta nghĩ đến những tội ác và rất nhiều điều khủng 
khiếp khác mà dục ( kữma) đã phạm trong kiếp hiện tại này, hình ảnh hầm lửa chắc 
chắn sẽ gây kinh hoảng cho bất cứ ai bị đe dọa phải ném vào trong Ấy, trở nên thực 
sự ý nghĩa. 

Lối so sánh với giấc mộng chỉ đơn giản có nghĩa là "cảnh đã qua 
rồi' ' (farapaccupaffhana). Vì thế, dục được xem là một cái gì đó ngắn ngủi và 
không bền. Những lạc thú mà dục ban tặng quả thực là phù du, không thể nào đoán 
trước được và chứa đầy khổ đau, do tính vô thường đem lại. Làm sao có thể có 
được sự thoả mãn và toại nguyện hoản toản trong một bối cảnh luôn biến dị và 
không bền như vậy được! Cũng như lửa không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với 
những gì được chất vào trong đó, cho dù có cho vào nhiều bao nhiêu nó vẫn cứ 
muốn thêm, không thể nào thỏa mãn được. Dục cũng như vậy, bản chất nhạy bén 
của nó luôn luôn thúc đây hoặc kích thích sự thèm khát cho nó. Không đạt được thì 
khát khao. Đạt được rôi lòng tham vẫn không đủ. Vì vậy, cái ảo tưởng nằm bên 
trong nó cứ mãi được duy trì cũng giống như cách của một giấc mộng vậy. Và đĩ 
nhiên, dục còn được xem là nguôn cội của sự mơ mộng nữa (mơ màng giữa ban 
ngày là ý nghĩa ở đây). 


-=ooOOoo-- 


KHÁM PHÁ TÂM 


Kiến thức, tự nó, không lợi ích gì mấy nếu không được đem ra áp dụng, và 
áp dụng một cách xác thực. Kỹ thuật chẳng qua chỉ là sự áp dụng thực tiễn của 
kiến thức, dĩ nhiên, kiến thức sẽ trở thành sức mạnh khi nó được hỗ trợ bởi kỹ 
thuật. Về vấn đề này, có lẽ trong lãnh vực khoa học, nhất là khoa học nhân văn 
được thấy rõ ràng nhất. Thực tế, khoa học, như những gì ngày nay chúng ta thấy, 
được thành tựu là nhờ sự áp dụng kỹ thuật học. Kỹ thuật học ở đây chính là kỹ 


thuật và phương pháp. Đức Phật, lần đầu tiên trong lịch sử tôn giáo và triết học, đã 
thoát khỏi lối mòn có tính lễ nghi và giáo điều theo truyền thông. Ngài đã lập ra 
một kỹ thuật tu tập tinh thần để thay thế những lễ nghi và tín điều cũng như những 
pháp hành mê tín khác đang thịnh hành vào thời đó. Ngài gọi những kỹ thuật này 
là ara "(pháp môn phương tiện), và băng một số từ khác 
như "øzfipadä" (đường lối thực hành), “yãna" (cỗ xe), "magga "(đạo) v.v.. 

Một “Dhamma-pariyaya” (pháp môn pháp) hay kỹ thuật tu tập tính thần là một sự 
áp dụng rất đặc thù và thực tiễn của kiến thức đạo đức, tâm lý và triết học. Có thể 
nói, đó là một kỹ thuật, mà nếu thực hành, sẽ đơm hoa kết trái ngay trong kiếp 
sống hiện tại này bằng sự khai mở trí tuệ nội tại và thanh tịnh hoá cuộc sông, bằng 
việc giải phóng con người ra khỏi cái vòng luần quân nghiệp và tái sanh, bằng việc 
đánh thức dậy trong tự thân những sức mạnh tiềm tàng của đạo đức, tri thức và tinh 
thần. Kinh Pháp Môn Thể Nhập (Mibbedhika S„#4) là một trong những pháp môn 
pháp ”Dhamma - pariyãya" hay kỹ thuật tu tập tỉnh thần được xem là luôn luôn 
thích hợp, bất chấp những đổi thay của xã hội, của không gian và thời gian, và luôn 
luôn hướng về sự thành tựu (giải thoát). 

Khi ta đưa một công việc vào thực hiện một cách có phương pháp và khéo léo, ta 
buộc phải thành tựu một cái gì đó. Điều này nhấn mạnh đến sự ứng dụng 
của "Dhamma-pariyäya" (pháp môn pháp), một kỹ thuật đối nghịch lại với lý 
thuyết thuần tuý hoặc sự bảo thủ mù quáng. 

Trong Kinh Pháp Môn Thể Nhập, Đức Phật trình bày kỹ thuật thê nhập, nhờ đó, 
mà ta có thể khám phá được những bí ẩn của cuộc sông, tức là hiểu được sự vận 
hành bình thường của tâm thể hiện rõ rệt trong đời sống hàng ngày. Bài kinh nêu ra 
sáu yêu tố cần phải được khám phá là: Dục, Thọ, Tưởng, Lậu hoặc, Nghiệp Và 
Khổ, đồng thời mỗi trong sáu yếu tô này còn phải trải qua sáu cách phân tích thêm 
nữa. Tại sao cần phải có sự khám phá này? Đây là vấn đề liên quan đến cuộc sống 
của con người, đến mục tiêu giải thoát và sự toàn bích tâm linh của họ. 

Đức Phật hỏi: "Dục, này các Tỳ khưu, cần phải biết rõ (thể nhập); tập khởi của dục 
cần phải biết rõ; sự sai biệt của dục cần phải biết rõ; hậu quả (dị thục) của dục cần 
phải biết rõ; sự đoạn diệt của dục cần phải biết rõ; con đường đưa đến sự đoạn diệt 
của dục cần phải biết rõ. Đã được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói như 
vậy?" Rồi Ngài xác định dục như là lòng khao khát hay khuynh hướng thiên về sự 
hưởng lạc ảnh hưởng sâu sắc đến tâm của một người sinh trong cõi sông mà ở đây 
lòng mong muôn thỏa mãn các căn chiếm ưu thế. 

Ở đây, chúng ta thấy có một số áp dụng của từ Kđma - dục. Đó là Kãma ciffa (tâm 
dục), trạng thái tâm bắt nguồn từ căn tham. Theo thuật ngữ thì tâm này được gọi 
là akusalalobha - mulika (bất thiện tâm sốc tham), tức là tắm loại tâm tham thuộc 
dục giới ( kãma loka). Cũng có năm tâm được gọi là tâm quả bất thiện vô 
nhân (ahetuka akusala vipäka ciứa) “”. Các tâm này chỉ vận hành ở cấp độ tiềm 
thức, là dị thục quả của tâm quá khứ, tức là những nghiệp bất thiện trong quá khứ, 


được đặc biệt đề cập ở đây liên quan đến yếu tô thứ nhất (dục) của Kinh Pháp Môn 
Thẻ Nhập. 

Kế tiếp, dục (#ãma) được dùng như một tâm sở (cefasika), trong trường hợp này, 
nó được gọi là sở hữu tham (/obha), và các từ như /anha (á1), rãga (tham 
dục), abhi//hä (tham) là đồng nghĩa với nó. Tâm sở là một trạng thái đi kèm hay 
cùng nảy sinh với tâm. Hình ảnh của chiếc xe lửa sẽ minh hoạ cho sự tương giao 
giữa tâm (ci/a) và tâm sở (cefasika) ở đây. Trong khi tâm giống như động cơ của 
chiếc xe lửa, thì các tâm sở tựa như những giá chuyển hướng của nó, mỗi thứ được 
cầu tạo riêng biệt với những nhiệm vụ khác nhau. Có cả thảy 52 tâm sở, mỗi tâm 
sở có một đặc tính riêng và một nhiệm vụ cũng khác biệt nhau v.v.. 

Tiếp đến, chúng ta có Kzma (dục) dùng với nghĩa Kãma-guna (dục trưởng dưỡng) 
- tức là ngũ trần, hay thường được gọi chính xác là những tuyến phát triển của dục, 
bởi lẽ các dục đều tập trung vào những đối tượng ây, và tâm dĩ nhiên bị cột chung 
với chúng. Ngũ trần này là năm đối tác ngoại giới của năm căn nội giới - sắc, 
thanh, hương, vị và xúc. Đức Phật đã mô tả chính xác các dục trưởng dưỡng này, 
ví dụ, các sắc nào 'có thể nhận thức được bằng nhãn thức tâm là hấp dẫn, quyến rũ, 
khả ái, đáng thèm muốn, kết hợp với dục và tạo ra tham dục.' Tương tự như thế đối 
với các thanh, hương, vị, xúc v.v... Con mắt, như một căn thuộc nội phần, phản ảnh 
các sắc như cách tắm gương làmNó không thể nhận thức. Sự nhận thức là phận sự 
của tâm do nhãn thức tâm thực hiện. Do đó, Kinh mới nói là có thể nhận thức được 
bằng nhãn thức tâm và có vẻ như hấp dẫn (khả ái) v.v... Tại sao một cảnh sắc khi 
được nhận thức theo cách nào đó lại tạo ra tham dục hay trở thành đáng thèm 
muốn, hoặc được kết hợp với dục và quyến rũ v.v..., là một điểm có thể gây ra 
tranh luận mà chúng ta sẽ bàn đến sau. Tóm lại, chính do sự nhận thức được xem là 
có khuynh hướng thiên về dục này mà toàn bộ tiến trình, như đã chỉ rõ bằng năm 
từ khác, đưa đến hệ luy và khổ đau. 

Cuối cùng, Kama, như đã được đề cập đến ở một phần trước, còn đại diện cho một 
cảnh giới sinh tồn - 4vzcara hay Loka (thế gian hay thế giới), bao gồm mười một 
cõi riêng biệt - bốn cõi thấp hơn cõi người gọi là apãya (4 cõi khổ: địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, atula), một cõi người, và sáu cõi của các vị chư thiên (đeya). Cõi 
dục giới (wãmävacara), là cõi mà các chúng sanh bị vướng mắc vào các đối tượng 
do dục sanh từ các căn của chúng. Thực ra, chữ 'vướng mặc' chỉ là triệu chứng của 
khuynh hướng thiên về việc 'muốn hưởng dục' mà thôi. Cũng như một con cá bị 
vây quanh bởi nước, trầm mình trong nước, không thể sống ngoài nước, bản thân 
quen thuộc với nước, lây nước làm môi trường sống và ở trong cái thế giới nước 
ây, một chúng sanh sông trong cõi dục cũng vậy. Nó hoàn toàn bị vây hăm, chìm 
đăm và ở trong môi trường của Dục như con cá sống trong nước vậy. Muốn thoát 
ra khỏi môi trường Dục này đòi hỏi phải có một nỗ lực phi thường, cả về mặt chủ 
quan lẫn khách quan. 


Về phương diện chủ quan, như đã đề cập ở trên, Dục, như một khuynh hướng, một 
xu hướng ngủ ngầm, hay như một tiềm lực đã cư trú trong năm loại tâm quả dựa 
trên ngũ. song. thức, tức là nhãn thức(cakkhuviñfiana), nhĩ thức (sotaviffiana), tý 
những trạng thái tiểm thức rất vi tế không phải chịu bất kỳ một sự kiểm soát có ý 
thức nào cả. Sự hiện diện của nó, may ra có thể suy đoán được hoặc thấy được 
bằng những tâm tỉnh sát(ø0accavekkhana) cao độ. Và đĩ nhiên, bằng một sự chánh 
niệm nhạy bén, ta mới có thê khám phá được cái khuynh hướng cô hữu muốn thụ 
hưởng các đôi tượng này. Bây giờ, vẫn đề là những tâm ngũ song thức này khởi lên 
như thế nào? Việc khám phá và phân tích sự vận hành cực kỳ vi tế của tâm bởi 
Đức Phật là một sự phân tích quá đỗi tuyệt luân và độc đáo đến độ, ngay cả một 
con người rất mực hoài nghi nhưng thông minh như Đức Vua Di-Lan-Đà (Milinda) 
cũng phải nhìn nhận bằng những từ nêu lên sự tán tụng, khi ông nói với Tôn giả 
Na-Tiên (Nagasena), một bậc A la hán: "Thưa Tôn giả, quả thực Đức Thế Tôn đã 
thành tựu được điều kỳ diệu nhất trong những điều kỳ diệu bằng cách phân tích 
được ngay cả một hiện tượng tâm lý cực kỳ vi tế như thế này!" 


---O0O--- 
" 


Đây là cách Đức Phật, bậc Toàn Tri - Toàn Kiến, đã phân tích lối vận hành 
của tâm dựa trên sự tương tác giữa căn và cảnh (các giác quan và đôi tượng của 
chúng): “Cakkhuñfeca pafticca rữpam ca, upajjati cakkhuviñnaänam, tiqqam sangafi 
phasso; phassa paccayä vedana, vedana paccayä sañña - Duyên nhẫn căn và cảnh 
sắc, nhãn thức khởi sanh, và sự tương hợp của ba yếu tố này là xúc; duyên xúc thọ 

sanh; duyên thọ tưởng sanh". Cơ chế vận hành nảy cực kỳ tinh tế, nhạy cảm và 
chính xác. Ngay khi một đối tượng ngoại giới lọt vào tiêu điểm của nhãn căn (tức 
là được định hình rõ nét), nhãn thức liền khởi sanh; và sự tương hợp của ba yếu tố 
này tạo thành xúc; cùng với sự khởi sanh của xúc, thọ liền khởi lên, như một yếu tố 
đồng sanh của nó; và cùng với thọ, tưởng cũng đồng thời có mặt. 
Tất cả những yếu tô này kết hợp với nhau tác thành Dục (/ãma) như một Tực kéo! 
hoặc 'sô mang sang' của nghiệp quá khứ. Một chiếc thuyền máy lướt nhanh trên 
mặt nước yên tĩnh của một cái hồ; nếu chiếc thuyền càng chạy nhanh, lực kéo của 
nó càng trở nên dài hơn, động lực theo sau này là kết quả của chiếc thuyền cao tốc 
ấy. Nếu chiếc thuyền cao tốc này là nghiệp quá khứ, đà kéo theo của nó là 
quả(vipaka) hay tâm quả hiện tại, tâm quả này khởi sanh cùng với các tâm sở khác 
như xúc, thọ, tưởng v.v..., mỗi tâm sở thực hiện một phận sự đặc biệt của riêng nó. 
Cách nói 'số mang sang' của nhân viên kế toán cũng có ý nghĩa tương tự. Trong 
cuốn số kế toán có hai cột thu chỉ rõ rệt, nhân viên kế toán cứ việc ghi các chị tiết 


thu - chi và nhập tổng số vào các cột thu - chi thích hợp. Khi đrang giấy đã được 
viết đây, tất cả những con số ấy được cộng lại ở cả hai cột rôi đưa qua trang kế 
cũng với những tiêu đề thu - chi có sẵn. Sau đó, những chi tiết và con số mới lại 
tiếp tục được ghi thêm vào. Cuộc đời, khi nhìn từ góc độ của Nghiệp Báo và Tái 
Sanh, cũng giống như vậy. Con người cứ tiếp tục thực hiện những nghiệp thiện - 
ác, và như vậy, vẫn cứ mãi tích luỹ những nghiệp lực; vào lúc lâm chung, sức 
mạnh tích tụ của tất cả những tích luỹ nghiệp này tạo điều kiện cho tái sanh vào 
một cảnh giới mới, và tích luỹ ấy được chuyền giao sang hình thức mới của cuộc 
sông. Mới đầu, những nghiệp quả này trú như những tiềm lực mà, do tiếp XÚC VỚI 
những điều kiện của kiếp sống mới, trở nên hoạt hoá; rôi sau đó lại tiếp tục thâu 
nạp những nghiệp mới. Cũng như sự tương hợp của ba yếu tố đề cập ở trên (căn - 
cảnh - thức), do khuynh hướng của một năng lực cô hữu làm duyên, duy trì các 
hành nghiệp mới như thế nào thì cũng vậy, sau khi kiết sanh thức đã khởi lên, mở 
đường cho hiện hữu mới nhờ sức mạnh tích tụ của những nghiệp quá khứ định đặt 
trên nó, cũng như cách một đầu nỗ đem theo tất cả năng lượng hạt nhân trong một 
trái hỏa tiễn, kiết sanh thức này hấp dẫn những điều kiện nào làm thức dậy các 
nghiệp quả(i›ãk4) ngủ ngầm của nó và sau đó tác thành những hệ lụy nghiệp mới. 
Trở lại vẫn đề tâm quả ngũ song thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức v.v..., như đã nói 
ở trước, cùng sanh với mỗi tâm này còn có một số tâm sở (ce/asika) như 
xúc (0hassa), thọ (vedana), tưởng (sañña) v.v.... mỗi tâm sở thực hiện một nhiệm 
vụ đặc biệt. Xúc hoàn tất vai trò quan trọng của nó như một nguồn năng lực tinh 
thần cung cấp thức ăn (/0hassãhãra: xúc thực) và làm duyên cho sự phát sinh của 
một trong năm loại cảm thọ - lạc, khổ, hỷ, ưu, xả, vì trong một lần 'tương hợp' như 
vậy chỉ có một thọ khởi lên mà thôi. 
Cái gì sẽ quyết định cho sự chọn lựa này? Chắng hạn như, cùng một đối tượng có 
thể làm khởi lên những phản ứng rất khác nhau tuỳ thuộc mỗi người; và thậm chí 
trong cùng một con người ấy, một đôi tượng cũng có thê khơi dậy những phản ứng 
khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Tại sao, thay vì cùng một đối tượng 
đúng lẽ phải tạo ra một phản ứng hay cảm thọ như nhau nơi mọi người và vào mọi 
lúc, nhưng sự tình này lại không xảy ra như vậy? Sở dĩ có điều này là vì tiềm lực 
tâm quả nơi mỗi người môi khác, và nó cũng thay đổi tuỳ theo từng thời điểm 
trong cùng con người ấy. Mỗi nghiệp (#amma) tạo ra một tâm quả nhất định và 
chính tâm quả này nhận thức đối tượng theo một lỗi nào đó phù hợp với tiềm lực 
của nó. Một tâm quả khác tiếp theo, với một bối cảnh tác nghiệp đã khác, có thể 
nhận thức cùng đôi tượng ấy, nhưng lần này hoàn toàn khác, bởi vì cái tính chất 
nội tại của nó, và do vậy tạo ra một phản ứng hay thọ khác với lần trước. Chẳng 
hạn, một gã ăn xin đi tới chỗ một nhóm người. Vài người trong họ tỏ vẻ cảm thông 
với ông ta, vài người thực sự căm ghét, số còn lại thì giữ thái độ vô tư (xả). Thậm 
chí, chính người tỏ lòng thông cảm với gã ăn xin bằng một cử chỉ nào đó vào lúc 
này, nhưng cũng có thể tỏ thái độ ngược lại vào lúc khác. Tại sao cũng chỉ một 


người ăn mày đó mà lại khơi dậy những phản ứng khác biệt như vậy nơi mỗi 
người, và trong cùng một người, vào những thời điểm khác? 

Tâm lý học Phật Giáo (Vi Diệu Pháp) chắc chăn sẽ không lý giải vấn đề bằng 
những sáng kiến của tri thức - khó hiểu và không thể biện minh được. Tính logic 
của câu trả lời có nhiều điểm phức tạp này thực ra hoàn toàn dễ hiểu đối với một 
người có tâm hồn cởi mở. Đó chỉ là công việc của tâm quả (0ipäka cia),hay nói 
khác hơn, chính tiềm lực của tâm quả là cái quyết định cho sự khởi lên của một thọ 
đặc biệt nào đó, và tiềm lực này được làm cho hoạt động bởi xúc vào khoảnh khắc 
tương hợp' giữa ba yếu tố (căn - cảnh - thức) và hợp với sự 'giải thích' mà 
tưởng (sañña) đưa ra, tưởng này cũng là một tâm sở đồng sanh trong tiến trình ấy. 
Tưởng nhận dạng đối tượng, mà thức hay biết, theo kinh nghiệm đặc biệt của nó, 
và mức sai biệt của sự nhận biết này là do lời 'giải thích' mà tưởng đưa ra, làm khơi 
dậy nét đặc trưng của thọ. Đây là cách làm thế nào một tích tụ tâm lý hoàn tất cái 
phận sự hết sức phức tạp của nó, hài hoà tuyệt đối với pháp, một quy tắc vô cùng 
chính xác. Dĩ nhiên pháp muốn nói đến ở đây là Luật Nhân Quả, hay còn gọi cách 
khác là Nghiệp (Kazma) trong Lời Dạy của Đức Phật. 


-—-Oo0O--- 
II 


Trong kinh điển Päli cũng như trong những bản chú giải, Luật Nhân Quả đã 
được trình bày hết sức rõ ràng, không một chút mơ hồ và nhất là không dụng đến 
một ý đồ tầm thường và phi lý nào nhằm truyền đạt một yếu tô siêu nhiên vào chỗ 
mà sự trong sáng của tư duy và tính chất minh bạch nội tại đã bỏ mặc tâm, như 
chúng ta thường thấy trong trường hợp của những người xem nghiệp (#amma) như 
một lý thuyết hay như một cưỡng buộc của định mệnh, do đó không cách nào thoát 
khỏi, ngoại trừ có sự can thiệp của một quyền năng siêu nhiên. Thuyết Định Mệnh 
và quy luật trật tự của pháp là những vân đề hoàn toàn đối nghịch nhau. Tâm luân 
lý triết học Phật Giáo có đủ những cơ sở hợp lý để không thỏa mãn với trò bịp bợm 
(của thuyết định mệnh) và đề giải toả một vấn đề mơ hồ như vậy. 

Luật Nhân Quả đã được nghiên cứu dưới dạng một cơ chế có thể được gọi là 
những vòng xoay trong một vòng xoay hay những bánh xe trong một bánh 
xe (attena vattam). Có ba vòng xoay (luân): quả luân(vi2aka vat.{a) - vòng xoay 
của nghiệp quả; phiền não luân (#i/esz vafta) - vòng xoay của những phiên não 
trong tâm; và nghiệp luân (/amma vaff)- vòng xoay của những hành 
nghiệp (kamn4). Vào lúc tái sanh trong một cảnh giới nào đó, con người được 
trang bị với một sự kết hợp của tâm - vật lý hay cơ chế thân - tâm. Cơ chế này có 
một tiềm lực nhất định mà tiềm lực này thể hiện như một khuynh hướng theo cách 
đặc biệt của nó, trong sỐ những thứ khác; hoặc như một bắm sanh của tâm hay thân 


không thể nào thay đổi được, theo nghĩa những chức năng của nó đã được định đặt. 
Tuy nhiên, nó vẫn có thể được tận dụng một cách lợi ích và thiện xảo cho việc tiến 
hoá thêm nữa. Chẳng hạn, ngũ căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) là những bản năng 
thiên phú, tức là những khả năng bắm sinh, chúng vận hành theo tập quán và 
nghiêng về những trần cảnh tương ưng của nó theo một lối đặc biệt như đã đề cập 
ở trên Tương tự các căn thuộc về tỉnh thần như 
tín (saddhä), tấn (virj4), niệm (saíi), định (samadh¡) và — tuệ (pañña), cũng — là 
những khả năng ban đầu của tâm do bẩm sinh, nhưng chúng vẫn có thể được phát 
triển và tu tập để trở nên nhạy bén hơn. 

Thực ra, những phẩm chất hình thành sau này, do kết quả của sự tu tập, không thể 
xảy ra nêu không có một cái gì đó đã hiện hữu sẵn dưới dạng khả năng bẩm sinh. 
Quả luân tiêu biểu cho những phẩm chất hay bản năng bẩm sinh này, là những dị 
thục quả của nghiệp quá khứ. Những tương giao giữa căn và cảnh là những tác 
động qua lại tự nhiên và tuỳ thuộc lẫn nhau, chắc chắn sẽ được xem là ngớ ngân 
nếu đặt vấn đề tại sao chúng lại như vậy. Cũng như không thể có tình lôi kéo hay 
đảo ngược cái tiến trình tương giao này được. Hơn nữa, những tương giao này còn 
có những đồng tô thuộc tâm lý, mà đã được mô tả như sự tương hợp tay ba' (căn - 
cảnh - thức). Và tính năng phức tạp của cơ chế tâm bẩm sinh này cân phải hiểu là 
quả luân - vòng luân chuyên của nghiệp quả. 

Khi một lạc thọ khởi lên do tương giao căn -cảnh, luôn luôn có sự thúc dục muốn 
hưởng cảm thọ ấy. Dục dưới dạng thô này chỉ là bản chất của quả (vi›aka). Song 
một khi ta bắt đầu 'nếm' cảm thọ này và thỏa thích trong đó, khi ấy, khuynh hướng 
tùy miên (lậu hoặc) đã hoạt hoá hay trồi dậy và những øì gọi là 'khuynh hướng' bây 
giờ trở thành 'ái' thủ đắc. Như vậy, thọ làm duyên cho ái, ái làm duyên cho thủ và 
thủ đến lượt nó tạo ra một hành nghiệp (vedanã paccayä tanhã,; tanhã paccayä 
upädäna, upadäna paccayä bhava). Hay nói khác hơn, cái này dẫn đến cái khác, 
và đến những cái khác nữa, cứ như vậy cho tới bất tận, một chuỗi những tương hệ 
và sự kiện xảy ra được thiết lập (trên nguyên tắc này). Trong khi Thọ tiêu biểu cho 
quả luân, thì ái luyến đối tượng do thọ làm duyên, tiêu biểu cho phiền não luân. Ái 
và thủ là những chất ô nhiễm, khởi sanh trong tâm, làm ô nhiễm tâm, bợn nhơ tâm, 
suy yếu tâm và huỷ diệt tâm. Hoặc, có thể dùng một hình ảnh tương tự của thời nay 
cho dễ hiểu, ví như những chất thải của công nghiệp và đô thị, từ môi trương công 
nghiệp và đô thị ấy sinh ra, làm ô nhiễm và huỷ hoại chính cái môi trường mà nó 
được sanh ra đó. Cũng vậy, phiền não (#/esa), sanh lên trong tâm như một tâm sở 
tích cực do những khuynh hướng hay xu hướng tuỳ miên trong tâm (tức các lậu 
hoặc) gây ra, làm hư hỏng tâm, suy yêu và huỷ hoại tâm. 

Chính phiền não là cái được xem là nhân căn để của mọi điều ác và trói buộc một 
chúng sanh trong vòng luân hồi. Ở đây, phiền não cũng là một lậu hoặc (sav4) - 
hoặc một chất thải của tâm. Phiền não hoạt động ở hai cấp độ tiềm thức cũng như ý 


thức. Thực ra, có ba cấp độ hoạt động của phiền não, chứ không phải chỉ hai. Đó 
là: 

l Cấp độ tùy miên - 41saya. 

BÀ Cấp độ ý thức, dưới dạng những tư niệm và thôi thúc - Pariyafthãna. 

3. Cấp độ hoạt động, dưới dạng thân nghiệp và khẩu nghiệp - V?ikkama. 

Bây giờ, khi một phiền não dấy khởi, nó cũng lót đường, có thể nói là vậy, cho 
Nghiệp thành hình trong tâm. Khi một người đàn bà có thai, mặc dù đứa bé chưa 
thấy hay chưa thực sự sinh ra, tuy nhiên nó đã hình thành trong đó. Cũng vậy, cùng 
với sự xuất phát của phiền não, hay nói khác hơn là cùng với sự vận hành của 
phiền não luân, nghiệp luân cũng bắt đầu xoay. Mặc dù nghiệp có thể vẫn chưa tự 
biểu lộ ra băng hành động và lời nói, song nó cũng đã tượng hình ở trong tâm. Và 
khi nào quả của nó thành hình thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cũng hệt như sự 
mang thai và được sinh ra của một đứa bé vậy. Nói khác hơn, tất cả ba vòng xoay 
hay tam luân nảy - quả, phiền não, nghiệp - hỗ tương tuỳ thuộc lẫn nhau. 

Ở đây, có thể dùng hình ảnh chiếc đồng hồ để giải thích hiện tượng này. Ví như 
bánh răng chuyền của 'kim giây' làm xoay bánh răng chuyền của 'kim phút, và 
bánh xe chuyền của 'kim phút lại làm xoay bánh răng chuyên của 'kim giờ', cả ba 
bánh xe nhỏ này đều tuỳ thuộc hỗ tương lẫn nhau. Tam luân: quả, phiền não, 
nghiệp cũng xoay chuyển y như vậy. Khi quả luân xoay cùng với sự tái sanh, nó 
cũng làm chuyển động phiền não luân với sự tương giao chủ thể - đối tượng hay 
căn - cảnh. Và rồi phiên não luân này hiển nhiên lại làm xoay nghiệp luân. Cứ như 
vậy, vòng sanh hữu luân hồi, với ba vòng xoay hay tam luân ở bên trong nó tiếp 
tục duy trì sự chuyền động một cách bất tận, cho đến khi sự diệt của nó được thực 
hiện. 

Dưới hình thức sáu yếu tô của Kinh Pháp Môn Thể Nhập (Wibbedhika Sufa), ba 
yếu tố đầu, tức dục, thọ, tưởng tiêu biểu cho Quả Luân. Yếu tổ thứ tư, tức lậu hoặc, 
tượng trưng cho Phiền Não Luân. Yếu tố thứ năm, nghiệp, tiêu biểu cho Nghiệp 
Luân. Yếu tố cuối cùng, khổ (đ„k&ha) miêu tả tổng thể cuộc đời, tổng số của ba 
vòng xoay hay tam luân này là Bánh Xe Sanh Hữu (Luân Hồi). 


--OoÔoo-- 


PHUƠNG PHúÁP PHÂN TÍCH 


Những lời dạy của đức Phật có thể được trình bảy theo hai lối rõ 
tệt: Dhamưna (Pháp) và Abhidhamma (Vĩ Diệu Pháp). Pháp tiêu biểu cho một 
pháp môn, do chú trọng đến những thực tại theo lỗi kinh nghiệm, nên trình bày 
những lời dạy bằng ngôn ngữ chế định. Vi diệu pháp là một pháp môn, do chú 


trọng đến nhu cầu tháo bỏ sự tạo tác của tâm và giải thoát nó khỏi ràng buộc của 
luân hỏi, nên trình bày những lời dạy trên quan điểm của sự thực cùng tột. Dù cho 
bằng lối trình bày nào chăng nữa, mục đích chính của nó vẫn là làm hiển lộ chân 
lý. 

Chân lý, theo Đức Phật, không phải là vẫn đề điều tra, mà là vẫn đề kinh nghiệm. 
Đăng thức Chân Lý, hay gọi cách khác là Tứ Thánh Đế, là cốt tử của cuộc khám 
phá tâm linh mà Đức Phật đã thực hiện, bởi vậy cũng là Giáo Pháp của Ngài. Tứ 
Đề hay tuệ thể nhập vào thực tại, tức là vừa tuệ tri những ràng buộc của luân 
hồi (Samsãra) và vừa tuệ tri sự giải thoát (Mibbana) khỏi trói buộc ấy, về cơ bản là 
một kinh nghiệm tâm linh mà mỗi người đi tìm chân lý đều phải trải qua. Nó 
không phải một lý thuyết hay giáo điều, do đó không nên để có chút hiểu lầm nào 
vê Chân Lý Tứ Đề này. Bất luận ai thực hành những lời dạy của Đức Phật trong 
đời sống hàng ngày bằng việc tu tập Giới, Định, Tuệ, với người ấy, sự kinh nghiệm 
chân lý. chắc chăn sẽ trở thành hiện thực. Trước đó, có thể nó chỉ là một vấn đề 
thuộc về tri thức và dễ dàng nuôi dưỡng sự tự dối mình. Trên con đường tu tập, sự 
nhượng bộ không bao giờ dẫn đến chân lý, chỉ có sự nỗ lực cần chuyên cộng với 
lòng bi mẫn và khiêm tôn mới đưa ta đến đó. 

Những lời dạy của Đức Phật đã được truyền trao đến chúng ta trong hình thức 
nguyên thủy của Phật ngôn, qua bao thế hệ các bậc Thánh và các bậc thầy chú giải 
nổi danh trung thành với truyền thông Thánh Điển PZ7 thường gọi là 'Tipifaka' - 
Tam tạng. Chữ 'P/⁄aka' nghĩa đen là cái giỏ, được dùng một cách rất ý nghĩa để 
biểu thị cho sự 'truyền trao' hay 'chuyền tiếp' một tri kiến sống và một truyền thống 
thánh thiện từ thế hệ này đến thế hệ khác, cũng giống như cách người ta chuyền tay 
nhau những vật liệu tại công trình xây dựng vậy. Như vậy, 77/aka (Tam tạng) là 
người hướng đạo đưa đến sự Giác Ngộ (Bodj), đến sự hiện thực hóa Tứ Thánh 
Đề. Tạng hay giỏ có ý nghĩa của một sưu tập những tri kiến và kinh nghiệm, có thể 
được sử dụng như cách dùng tắm bản đồ. Nói khác hơn, Tam tạng - Kinh, Luật, và 
Vi Diệu Pháp này - không giống như hình thức quyền uy của thánh thư thiên khải 
cần phải được tuân thủ một cách mù quáng, mà Tam tạng tạo thành những pháp 
môn thực tiễn, và mỗi người tìm đạo cần thực hiện trong đời sông hàng ngày với 
mục đích duy nhất là khám phá chân lý. 

Tạng Luật (Vinaya Pitaka) chủ yếu dành do hàng xuất gia. Tạng Kinh (Sutía 
Piiaka) chứa đựng những bài pháp do Đức Phật thuyết qua suốt bốn mươi lăm năm 
thực hiện một sứ mạng vô song, cống hiến cho 'lợi ích của số đông, vì hạnh phúc 
của số đông (Bahujana sukhäya bahujana hiiaya). Những bài pháp này, được diễn 
đạt bằng thứ ngôn ngữ bình thường trong đời sông hàng ngày, được xem là vô 
cùng thực tiễn và mang tính giáo huấn nhiều hơn. Giáo pháp phản ánh một trí tuệ 
thực sự sâu sắc và một tắm lòng bi mẫn vô biên của Đức Phật. Trong Tựng Vĩ 
Diệu Pháp (Abhidhamma piaka), Bậc đạo sư trình bày những lời dạy của Ngài 


hoàn toàn bằng những thuật ngữ triết học chứ không nhờ vào ngôn ngữ phổ thông 
nữa. 

Như vậy, Tạng Diệu Pháp hoàn toàn mang tính khách quan và khoa học bởi lễ 
tạng nảy đã trình bảy vân đề trên quan điểm của sự thực cùng tột. Trong khi hai 
Tạng đâu (Kinh và Luật) tạo thành Pháp môn Pháp (Dhamma), như đã đề cập ở 
trên, thì Tạng cuối cùng này dùng Pháp môn Vi Diệu Pháp(4bhidhamma 
Pitaka) hay lỗi diễn đạt bằng triết lý cao sâu. 

Từ trước đến đây, các lậu hoặc được luận bàn theo pháp môn Pháp, như đã trình 
bày trong hai bản Kinh nổi tiếng: Szbbäsava S%„#a (Kinh Tất Cả Lậu Hoặc) 
và Nibbedhika Sufa (Pháp Môn Thể Nhập Kinh). Riêng pháp môn E7 Diệu Pháp, 
tức là, phương pháp phân tích, khác biệt với pháp môn chế định, được trình bày 
trong chương sau. Bài Kinh dùng làm căn bản cho sự giới thiệu ở đây, được chọn 
từ bộÙhammasangari (Bộ Pháp Tu), bộ đầu tiên của Tạng Diệu Pháp. Tạng Diệu 
Pháp gồm có bảy bộ, mỗi bộ tạo thành một phương pháp học đặc thù. Riêng bộ 
Pháp Tụ này lại còn đưa ra ba pháp môn rõ rệt. 

Trong tác phẩm này, các lậu hoặc (sava) đã được luận bản như một đề tài đặc biệt 
với một tiêu đề khá ngộ nghĩnh, 'Phần Tụ Lậu' ” - 44søyagocchaka. 

Phép ân dụ thích hợp này nhẫn mạnh đến tính chất phức tạp của chủ đề, đề cập đến 
những hiện tượng được xem là vừa rất phố biến lại vừa khô khan khó hiểu. Phần 
Tụ lậu (Äsavagocchaka) được trình bày tỉ mỉ theo hai lối rõ rệt. Đó là Nikkhepa 
Kanda - Chương Toát Yếu - luận bàn y cứ trên dữ kiện ngữ nghĩa. 4/huddhãra 
Kanđa - Chương Trích Yếu - luận bàn y cứ trên dữ kiện thuộc tâm lý. 

Lối đầu tiên, Nikkhepa Kanda, bao gồm việc làm sáng tỏ các nghĩa của chữ, qui 
chiếu chính xác với văn Kinh. Đó là một sự phân tích thuộc về ngữ nghĩa, lột trần 
thực trạng của các lậu hoặc bằng những từ không mơ hồ khó hiểu. Ngược lại, ở lỗi 
thứ hai, tức 4/huddhara kanda, bao gồm một sự giải thích cô đọng về các tâm 
(cia) trong đó lậu hoặc nảy sinh. Đó là một sự phân tích có tính tâm lý đưa ra một 
bức tranh chân xác về các lậu hoặc. Như vậy, do lỗi đầu tiên là một phương pháp 
nhằm định nghĩa và giải thích, còn lối thứ hai là một phương pháp cô đọng có tính 
chất tinh túy, nên chúng được dịch lần lượt là "Chương Toát Yếu" (Chương Phân 
Tích) và "Chương Trích Yếu" (Chương Tóm Tắt). 

Để làm cho các đoạn trích được dể hiểu cả ở phương pháp toát yếu lẫn phương 
pháp trích yếu, các ghi chú đã được thêm vào dưới đề mục "dẫn giải". 


-¬-000--- 
H 


PHÂN TÍCH VẺ HIỆP THẺ (LOK1IY4) VÀ SIÊU THẺ (LOKUTTARA) 


Đức Phật dạy đạo vừa bằng ngôn ngữ thông thường của người thế tục, vừa 
bằng những thuật ngữ của giới triết gia. Các Tạng Kinh và Luật, sử dụng ngôn ngữ 
chế định hay quy ước, trong khi Tạng Vi Diệu Pháp thì bằng những từ ngữ hoàn 
toàn không ngôi thứ và khách quan. Vi Diệu Pháp mô tả sinh động vòng luân 
hồi (sưmsãra) - các chúng sanh và thế gian - dưới dạng tập hợp của các hiện tượng 
(Hữu vi pháp), còn Siêu Thế như là Vô Vi Giới (Nibbãng). 

Samsãra (luân hồi) là hữu vi, do đó là chiều kích của sự bất toàn và trói 
buộc. Nibbãna là vô vi, do đó là chiều kích của sự giải thoát. Samsãra có thê được 
rút gọn lại vào các tập hợp tâm - vật lý, nghĩa là,c/a, cefasika và rupa hay tầm, 
tâm sở và sắc pháp. Có tất cả 89 tâm, cùng với 52 tâm sở tạo thành Danh(phẩn 
tỉnh thần). Có 28 sắc, cả bên trong lẫn bên ngoài, tạo thành Sắc (phần vật chất). 

Về cơ bản, toàn thể vũ trụ nảy, tức là tất cả mọi hiện hữu, từ trạng thái thô thiển 
nhất đến những trạng thái đã được phát triển cùng tột của sự tiến hóa, đều bao gồm 
trong những hoán đổi khác nhau và những kết hợp khác nhau của 169 yếu tố căn 
bản của hiện hữu này (89 tâm + 52 tâm sở + 28 sắc pháp).Mibbana là siêu nghiệm, 
là vô vi, biểu thị cho sự giải thoát; mặc dù hoàn toàn khăng định như vậy, Niết Bàn 
vẫn không thể được định nghĩa dưới dạng bốn phạm trù logic - có, không, vừa có 
vừa không, và không phải có cũng không phải không. 

Tất cả mọi hiện tượng (các pháp hữu vi) về cơ bản có thể được rút gọn lại vào ngũ 
uẫn (Khandha)tiêu biểu cho sự hiện hữu vừa chủ thê (hữu co) lẫn đối tượng (vô 
cơ). Về phương diện chủ thể, ngũ uẫn bao gồm sự kết hợp tâm - sinh vật lý được 
coi như một chúng sanh - chư thiên, người, vật, côn trùng, v.v... Theo thuật ngữ thì 
sự kết hợp này được gọi là ”Nãma-Ripa” (Danh-Sắc). Có ba cấp độ hiện hữu gọi 
theoPäïi là "4vacara" hay "Loka". Loka là thễ giới bên ngoài, trong đó một chúng 
sanh cư trú. 

Như vậy, cả chúng sanh và thế gian này đều phụ tùy lẫn nhau và bất khả phân, biểu 
thị cho duyên khởi tánh, hay gọi cách khác là sự ràng buộc. Ngũ uẫn cũng còn 
được sắp dưới dạng Tâm, Tâm sở và Sắc. 

Apariyäpannä (phi sở thuộc) biểu thị cho những gì đã vượt ra ngoài sự hiện hữu 
thế gian, do đó vượt lên trên mọi sự ràng buộc và hệ lụy trong Nghiệp và Tái 
sanh. Apariyapanna - phi sở thuộc -cũng còn được gọi là Loku//ara (Siêu Thế), bao 
gồm tám Đạo Quả Tuệ Siêu Thế, được chủ thể đạt đến, và Niết Bàn là đối tượng 
của những tuệ này. Tám Tâm Siêu Thế (Loku#ara Ciữa)có quan hệ với 
Định (Samadji) thuộc về năm Tâm Sắc Giới (Rữpavacara). 

Có hai loại Tâm rõ rệt, đó là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Trong khi tâm hiệp thế 
tiêu biểu cho hữu vi pháp, tức là còn nằm trong sự thống trị của các lậu hoặc, do đó 
còn bị ràng buộc và trở thành (tái sanh) bất tận, thì tâm siêu thế thuộc về chiều kích 
của siêu việt, một trạng thái đã được chuyền hoá và hoàn toàn vượt qua tầm ảnh 
hưởng của các lậu hoặc, cũng như vượt qua cái vòng luân quân của sanh tử luân 
hồi(samsãra). Dưới dạng bản chất nội tại của nó, §1 tâm hiệp thế thuộc về bốn loại 


khác nhau, bắt thiện tâm/øzkwsai4), gốc tham, sân, và si; Thiện tâm (#wsia), gốc vô 
tham, vô sân, và vô si; Vô ký tâm (abyäkzi), bao gồm các tâm quả (vipäk4) và 
duy tác (&z¡;az). Chúng được gọi là vô ký (abyaka4) bởi lẽ nó chăng phải thiện 
cũng chăng phải bất thiện, mà chỉ là quả của những tâm thiện và bất thiện 
ấy, Päli gọi là vipäka, cũng như nó thuần túy thuộc về chức năng (duy tác), không 
phải thiện cũng không phải ác, cũng chăng phải là quả của những tâm này. Do đó, 
thiện, ác, tốt, xấu ở đây không phải là những khái niệm quy ước nữa, mà là những 
thực tại tâm lý. Như vậy, trong đạo Phật, luân lý và đạo đức y cứ trên những giá trị 
cùng tột(Paranaftha), chứ không dựa trên sự sáng tạo của quy ước, kinh điển, luật 
học hay những chế tác đại loại như vậy. Những căn tham, sân, sĩ và vô tham, vô 
sân, vô sỉ là những yếu tố thúc đây con người hành động. 

Dưới dạng các mức độ hoàn thiện, một lần nữa tâm được xếp thành bốn loại, đó là, 
Tam giới (dục giới, sắc giới, và vô sắc giới) và Siêu Thế. 


AKUSALA CITTA : BÁT THIỆNTÂM _ 
KÄMÃVACARA - TƯƠNG ƯNG LẬU HOẶC 


KÄMAÄSAVA - : 
DỤC LẬU 8 LOBHA - MULIKA, căn tham 
BHAVÄSAVA... 4DITTHI - VIPPAYUTTA, 
HỮU LẬU không hợp tà kiến 


DITTHÃSAVA _ 4DITTHI-SAMPAYUTTA, 
KIÊN LẬU hợp tà kiến 


AVIHJÄSAVA Tất cá 12AKUSALA 
VÔ MINH LẬU_. (Đất thiện tâm) 


TÁM TÂM CĂN THAM 

I) Đồng sanh với hỷ, hợp với tà kiến - vô trợ. (Somanassasahagafam 
difthieatasampayuttarn asankharikam) 

2) Đồng sanh với hỷ, hợp với tà kiến - hữu trợ. (Somanassasahagatam 
difthieatfasampayuttarn sasankharikamm) 

3) Đồng sanh với hỷ, không hợp với tà kiến - vô trợ. (Somanassasahagatam 
difthieatavippayuftam asankharikamm) 

4) Đồng sanh với hỷ, không hợp với tà kiến - hữu trợ. (Somanassasahagatam 
difthigatavippayuttam sasankhãrikam) 


5) Đồng sanh với xả, hợp với tà kiến - vô trợ. (Upekkhãäsahagatam 
difthigatasampayuttarmn asankharikam) 

6ó) Đồng sanh với xả, hợp với tà kiến - hữu trợ. (Upekkhãsahagatam 
dithigatasampayuttam sasankharikam) 

7) Đồng sanh với xả, không hợp với tà kiến - vô trợ. (Upekkhäsahagatam 
difthieatavippayuftam asankharikamm) 

8) Đồng sanh với xả, không hợp với tà kiến - hữu trợ. (Upekkhãäsahagatam 
đitthigafavippayuftamsasankharikam) 

HAI TÂM CĂN SÂN (DOS4 -MŨLIK4) 

I) Đồng sanh với ưu, hợp phẫn vô trợ. omanassasahagatam 
patighasampayuttam asankharikam) 

2) Đồng sanh với ưu, hợp phẫn hữu trợ. (Đomanassasahagatam 
patighasampayuttamn sasankharikam) 

HAI TÂM CĂN SI (MOHA - MŨLIK4) 


l) Đông sanh VỚI xả, hợp VỚI hoài 
nghĩ. (Upekkhäsahagaiam vicikicchasampayufiam) 
2) Đồng sanh với xả, hợp VỚI phóng 


dật. (Upekkhasahagafam uddhaccasampayufiam) 

3) Những tâm bất thiện, mặc dù được định rõ bằng các nhân (ñeíu), cũng cần phải 
được hiểu dưới dạng các lậu hoặc để có một sự nắm bắt rõ ràng hơn về các hiện 
tượng ác hay phi công đức này. Những tâm căn tham, đi kèm với ngã mạn và tả 
kiến, nuôi dưỡng hữu lậu (Phaväsava) và kiến lậu (đ//hhãsava),trong khi dục 
lậu (wãmãsava) có mặt trong tất cả tám tâm căn tham (/obha - muÏika). Vô mình 
lậu/4vjasava) được xem là yếu tố chung trong tất cả mười hai tâm bắt thiện. 

4) Điều lý thú đáng ghi nhận ở đây là trong khi sân (dosa) là một nhân (híu), nó 
vân không phải là một lậu hoặc (2sava), không giông như hai nhân kia, 
tham (/obha), là dục lậu và s1 noha) là vô minh lậu, như vậy chúng vừa là nhân 
vừa là lậu hoặc. Trong khi tham và sĩ tạo thành cặp song sinh ngay từ buổi ban đầu 
mà, tựa như một con sông chảy quanh năm, nó duy trì sự trôi chảy của dòng tương 
tục tâm - vật lý gọi là cuộc đời nảy, thì sân (2osa), tựa như một loại loạn trí nhất 
thời, là một sự bất thường, một sự vi phạm. Giống như lửa, sân bùng lên rồi hạ 
xuống, đốt sạch cái nhiên liệu đã nuôi dưỡng nó. Nó không cho phép cái gì có tính 
liên tục, không giống như tham và si, được biểu thị bằng đặc tính tự nuôi dưỡng. 

Ở đây có thể dùng một hình ảnh tương tự của thời nay cho dễ hiểu 
hơn, Lobba (tham) và \⁄oha (sỉ) có một cơ chế hằng định nội soi”, một hệ thống 
hoàn ngược, với một sự vận hành có khả năng tự sanh và tự điều ghíủh: Như vậy, 
việc nghiên cứu các lậu hoặc này sẽ tạo cho ta một khả năng hiểu biết kỳ diệu vào 
những vận hành của tâm. Nói khác hơn, vì lễ các nhân - tham và s1 - tạo thành 
phương diện thụ động của cá nhân như những đặc điểm nhân tính (vipäka: qua), 
tác động ngược lại trên các nhân ấy (Tanhã = kãmasava vã avijjãsava), tạo thành 


phương diện tích cực như những mô thức tác nghiệp hiện tại, như vậy một cơ chế 
hoàn ngược đã được thiết lập, bảo đảm cho một dòng luân lưu miên viễn của các 
lậu hoặc. Bởi lẽ sân (2osa) không thiết lập một hệ thống hoàn ngược do chức năng 
bất thường (lúc có lúc không) của nó, nên nó không tác hành như một dòng chảy, 
một chất thải như trong trường hợp của một lậu hoặc. 

Trong một thế giới lưỡng phân, dĩ nhiên luôn luôn phải có một khuynh hướng để 
cho tâm dao động giữa những đối cực. Đó là lý do tại sao một tâm căn tham lại có 
khuynh hướng dao động sang một cực khác, tức là chuyên thành tâm căn sân. 
Trong kinh nghiệm sống hàng ngày, sự kiện này rất dễ nhận ra. Nếu ta muốn một 
điều gì và điều đó không được mãn nguyện, thất vọng sẽ khởi lên, phẫn nộ sẽ tăng 
nhanh và một số những cảm xúc không thiện cảm khác sẽ phát sanh. Yếu tô liên 
kết chung giữa hai điều kiện tâm lý cực đoan nảy là sỉ mê - moja. Về cơ bản, mô 
thức biến chuyên này là mảnh đất cho những bắt thiện tâm, đặc biệt là các lậu hoặc 
sanh trưởng và tồn tại mãi mãi. 


-—-o0O--- 


KUSALABYAKATA - TÂM THIỆN VÀ VÔ KÝ BÁT TƯƠNG ƯNG LẬU 
HOẶC 


Bộ Pháp Tụ(DÐjammasangam)gồm có một bảng liệt kê các 
Pháp (Dhamma) - hiệp thế lẫn siêu thế - hợp theo mẫu Đề Tam và mẫu Đề 
Nhị (Tika Mãtka và Duka Mãnka). Đề đầu tiên của tam đề gọi làkusalatika (đề 
thiện). Đó là một sự sắp xếp theo đó, các pháp - hiệp thế và siêu thế - được phân 
tích dưới ba đề mục: Kzsaiz (thiện), .4kusala (bất thiện) vã 4byãkafa (vô 
ký). Abyãkata gồm các tâm quả và duy tác, sắc pháp và Niết Bàn (vi»äka và kriyã 
citta, ripa và nibbaãna). Ở trên, các bất thiện tâm (akusala ciffa)đã được đề cập. 
Phần này chỉ bàn về các Tâm Thiện và Tâm Vô Ký. 
Có tất cả 21 tâm thiện (xem sơ đô) thuộc Tam Giới và Siêu Thế. Siêu Thế ở đây 
bao gồm bốn Đạo và bốn Quả. Có hai loại tâm thiện rõ rệt; một loại gọi 
là Ñanavi?payutta (không hợp với trí), và loại kia làÑãnasampayufta (hợp với trí). 
Loại không hợp với trí gôm bốn tâm thiện dục giới (kãmãvacar4), và loại hợp trí 
gồm mười bảy tâm còn lại. Vấn đề chỉ có bốn tâm thiện không hợp với trí này cũng 
là một điểm quan trọng; vì cái thiện tự nó, không phải trí tuệ, mà chỉ có nghĩa là sự 
kéo dài thêm mãi của tiến trình Dục (&Zma2), mà cũng có nghĩa là kéo dài thêm 
vòng luân hồi (szmsãra), ở mức thấp nhất là đuhefuka (nhị nhân). Nghĩa là, tái 
sanh giữa hạng người và A-tu-la (zsura) không tiến hóa. Suy cho cùng, thiện 
(kusala) cũng có nghĩa là Nghiệp (&amưmna). Trừ khi nó bắt nguồn từ các tăng 
thượng tuệ, bằng không thiện nghiệp cũng không thể giúp người ta tiễn hóa trên 


con đường siêu việt các Nghiệp, như cách các tâm thiện Siêu thế (/oku#tara kasala) 
làm. 

Chín tâm sắc giới và vô sắc giới muốn ám chỉ đến các tâm thiền (n4), mà ngay 
cả một chúng sanh Dục giới vẫn có thể tu tập. Những tâm đại hành của Định này 
tương ứng với tâm của các vị Phạm Thiên, như được biểu trưng băng các tâm quả 
sắc giới và vô sắc giới (ipavacara và ripavacara vipaka). Năm tâm thiền sắc 
giới cũng tạo thành nên tảng cần thiết cho sự khởi sanh của tám tâm Siêu Thế. Khi 
các tâm thiền này kết hợp với Siêu Thế, chúng trở thành chỗ trụ vững chắc cho 
Siêu Thế //okufara - pãdaka). Do đó tám Siêu Thế Tâm, dưới dạng ngũ thiền, trở 
thành bốn mươi (§x5=40). Như vậy tám mươi chín tâm, khi tính theo cách này trở 
thành một trăm hai mốt tâm (lokiya 81 + lokutara 40 = 121). 

Tám tâm Siêu Thế khởi lên với Niết Bàn như là đối tượng của chúng, không, giống 
như 69 tâm kia (77 - 8 = 69) thuộc tam giới, có những đối tượng hiệp thế khác 
nhau tương ứng với sáu căn tức là, sắc, thinh, hương, v.v... 

Năm mươi sáu tâm vô ký (abyäãka/a) được chia làm ba mươi sáu tâm quả (vioaka 
citía) và hai mươi tâm duy tác (#rjya cia). Bôn tâm quả Siêu Thế tức là bốn quả 
của tuệ (Phala ciffa) hay gọi cách khác là sa môn quả (sãmañña phalaãn7) được tích 
tập bằng sự toàn bích tinh thần và nỗ lực cá nhân của con người. Trong số hai 
mươi ba tâm quả, mười lăm tâm được xem là vô nhân (ahefuka) và tám tâm còn lại 
là hữu nhân (sahefuka). Quả ở đây tiêu biểu cho những trạng thái tiềm thức. Chúng 
tạo thành lớp tiềm thức gọi là dòng hữu phần (#8havanga), với kiết sanh thức 
(Patisandhi) và tử tâm (cuzi) tạo thành hai đầu của một dòng đời. Các tâm quả vô 
nhân (ahefuka vipaka) cũng thực hiện những vai trò quan trọng khác mà thuật ngữ 
gọi là W7h¡ ciffa - Lộ Tâm (nghĩa đen là những chặng trên lộ trình tâm) như là nhăn 
thức tâm, nhĩ thức tâm, v.v..., tiếp thọ tâm, quan sát tâm và phân đoán tâm. Như 
vậy, ngoài việc hình thành nhân cách của một con người ra, một tâm, phần lớn còn 
được tạo điều kiện bởi những tiến trình tâm quả tiềm thức này. 

Trong hai mươi tâm duy tác (8riya ci#4), mười tám tâm tiêu biểu cho tâm của Bậc 
Lậu Tận(⁄inäsava) tức Bậc A-la-hán. Hai tâm còn lại là ngũ môn hướng 
tâm (Panñcadvaravajjanacirfam) và ý môn hướng 
tâm (Manodväravajjanaciffam). Trong mười tắm tâm duy tác của Bậc A-la-hán, có 
một tâm được gọi là hzsi„zppäáa (tiêu sanh tâm) - Tâm kết hợp với sự mỉm cười 
của Bậc A-la-hán, đây là một tâm vô nhân (ahefuka). Tâm đặc biệt này phản ánh 
nét mặt hân hoan tự nhiên, không miễn cưỡng, một vằng hào quang sáng chói của 
vị A-la-hán. Mặc dầu Bậc Thánh A-la-hán đã thoát khỏi những ràng buộc của luân 
hồi, các Ngài vẫn sống cuộc sống hàng ngày như bất cứ một người bình thường 
nảo, tất cả chỉ vì lợi ích của thế gian. Bởi lẽ các Ngài không thể phạm vào bất kỳ 
một nghiệp nào, nên tâm duy tác của các Ngài cũng tương ứng với tám tâm thiện 
dục giới (kãmavacara kusala cita), điều này có nghĩa là các Ngài vẫn có những 
tâm bất tương ưng trí (ñãnavipayufía) khởi lên trong tâm thức. Tuy nhiên, cái khác 


giữa tâm ly trí (bất tương ưng trí) của phàm phu và của Bậc A-la-hán là ở chỗ, tâm 
ly trí của Bậc A-la-hán biểu lộ những hoạt động được thực hiện một cách bình 
thường không có chủ tâm hoặc chỉ được thực hiện một cách máy móc theo cơ tánh; 
tức là, như một phận sự thường ngày như đại tiêu tiện, tắm rửa, v.v... Mỗi khi làm 
một việc tầm thường gì, các vị A-la-hán không cần mất thời gian để tập trung suy 
nghĩ, do đó không cần dùng trí đối với một vài công việc; sự kiện này được biểu 
hiện bằng tâm duy tác ly trí (Wãnavipayuta kriyã cida). Ví như một lực sĩ khỏe 
mạnh, khi làm những công việc nhỏ nhặt thường nhật, đâu cần phải vận dụng đến 
cái sức mạnh lực sĩ của mình vậy. Tuy nhiên không thể nói những tâm duy tác ly 
trí ấy là thiếu chánh niệm. 

Riêng 18 tâm vô nhân thì không có cả niệm và trí. Ngoài ra, bậc A-la-hán vẫn còn 
chịu ảnh hưởng bởi những thói quen gọi là tiền khiên tật, tức thường cận y duyên 
(pakatipanissaya paccayo) không phải thiện hay bất thiện mà chỉ là duy tác 
(kiriyđ). 


-—-Oo0O--- 


CETASIKA - TÂM SỞ CÙNG HIỆN HỮU VỚI TÂM 


13 AÑÑA - 7 Biến Hành Sabba citta sãdhãrana có 
SAMANA mặt trong tât cả 89 tâm 


(TỢ THA) 6 Biết Cảnh Pakinnaka có mặt trong các 
: tâm riêng biệt 


4 Biến Hành Bất 


14 AKUSALA 2 IÊT nàn Akusala cefasika (sở hữu bất 
CETASIKA 4 Sân Phần thiện) chỉ có mặt trong 12 bât 
(BAT THIEN) 2 Hôn Phần thiện tâm (akusala ciffa) 

1 Nghi 

cá da HINH Q00 Sobhana có mặt trong tất cả 


25SOBHANA bàng crêc Tử các tịnh hảo tâm - kwsala- 


( 3 Giới Phân 
(TINH HAO) 2 Vô Lượng Phần vipñka, krjya thuộc dục giới, 
sắc giới và siêu thế 


1 Tuệ Quyền 


52 tâm sở (cefasika) là những yêu tô đi kèm của tâm, những yêu tô này sanh vả 
diệt cùng với tâm, có cùng đôi tượng và nương cùng một căn với tâm - "ekupaada, 


¬' 


ekanirodha, ekalambana, vaffhuka". Nói khác hơn, tâm sở là những yếu tố đồng 
hiện hữu của tâm, được xây dựng bằng cùng chất liệu như tâm, có thê nói là vậy. 
Nhằm mục đích hiểu, mặc dù điều quan trọng vẫn là phải phân tích chúng, nhận 
dạng chúng và thâm nhập vào những chức năng riêng biệt của nó, tuy nhiên, như 
một thành phần đồng tồn tại với tâm, các tâm sở không thể tách rời khỏi tâm được. 

Có ba loại tâm sở rất rõ rệt là Tâm Sở Tợ Tha, Tâm Sở Bất Thiện và Tâm Sở Tịnh 
Hảo. 

Những tâm sở tợ tha (aññasamana) được chia thành hai loại: Biến Hành và Biệt 
Cảnh. 7 tâm sở biến hành được xem là những tâm sở rất cơ bản đến độ chúng hiện 
hữu trong tất cả tám mươi chín tâm, kế cả mười tâm quả ngũ song thức thuần 
tịnh (dvepanficaviññana). 6 tâm sở biệt cảnh lại khác. Chúng luôn luôn vắng mặt 
trong mười tâm ngũ song thức. Có rất nhiều tâm trong đó một số biệt cảnh tâm sở 
này không có mặt. 

Trong 14 bất thiện tâm sở, 4 là biến hành bắt thiện, tức là chung cho tất cả 12 tâm 
bắt thiện. 4 biến hành bất thiện tâm sở này là: Si noha), Vô tàm (ahirika), Vô 
quý (anoffappa) và Phóng dật (uddhacca).Tham (lobha), Tà kiến (dif#hi) và Ngã 
mạn (/wãn4) là những sỡ hữu thuộc tham phần, có mặt trong § tâm căn tham. 
Sân (đosa), tật (issa), lận (macchariyam) và hôi (kukkucca) thuộc về sân phần, đi 
kèm với 2 tâm căn sân. Hôn trầm (na) và thụy miên (middha) sanh trong các 
tâm hữu trợ(sasankharijka)S1 hoài nghiệcikiccha)và sĩ phóng 
dật (uddhacca) kết hợp với các tâm căn sĩ /moha-milika). 

Ở đây chúng ta sẽ thấy răng trong 14 tâm sở này, tham (/obja), tà kiến (iffhi), và 
s1 (/moha) là 3 tâm sở trở thành các lậu hoặc (Zsava), nghĩa là sở hữu tham trở 
thành dục lậu (#Zznãsava) và hữu lậu(Phavasav4), sĩ (moha) trở thành vô mình 
lậu (avjjãsava), và sở hữu tà kiến trở thành kiến lậu(2///hãsava). Như vậy, 10 bất 
thiện tâm sở còn lại và 12 bất thiện tâm là những đồng minh của lậu hoặc. Hay nói 
khác hơn, do vận hành phối hợp với các lậu hoặc, nghĩa là các lậu hoặc cung cấp 
môi trường bâm sinh của nó cho chúng, mà những tâm bất thiện và 10 sở hữu này 
trở thành môi trường tự nhiên và nơi lai vãng của các lậu hoặc. 

19 trong số 25 tịnh hảo tâm sở là chung hay biến hành cho tất cả các tâm 
thiện (sabba kusala sãdhãrang). 3 tiết chế tâm sở (virati cefasika) luôn luôn có mặt 
trong § tâm Siêu Thế. Chúng cũng được thấy riêng lẻ trong 8 tâm đại thiện dục 
giới (wãmãyacara kusala ciiía). 2 sở hữu vô lượng phằn(appamafiña cefasikq) bì 
và hỷ được thấy riêng lẻ trong 4 tâm thiền đầu của sắc giới (rữpãvacara jhãna 
cifía), cũng như trong những tâm thiện dục giới (kđmävacara kusala ciffa) và duy 
tác hữu nhân (sahefuka kriyä). Tâm sở trí tuệ sanh trong tất cả các tâm tịnh hảo 
hợp trí (wñãnasampayutta sobhana cia) thuộc Tam Giới và Siêu Thế. 

Chính trí tuệ này tác hành như một loại vũ khí chắc chắn cho sự đoạn trừ của tất cả 
các lậu hoặc, mặc dù z/obha (vô tham), được xem như đối nghịch của 
dục (&đm4), phản công cả dục lậu (&@@mãsava) lẫn hữu lậu (bhavasavd). Trí 


tuệ (øañna), được xem như vô s1 (moha) và chánh kiến (sammadrt), không chỉ 
bứng gốc những đối nghịch của nó, tức vô minh lậu và kiến lậu, mà nó còn tiêu 
diệt luôn cả dục lậu và hữu lậu, những lậu hoặc đã bị vô tham (zlobha) phản công 
và làm cho muội lược nữa. 19 tịnh hảo tâm sở, kế cả vô tham, chung cho tất cả các 
tâm tịnh hảo (sobhana cifa), khiến cho một tâm thiện trở nên mạnh mẽ hơn một 
tâm ác. Đó là lý do tại sao thiện, như một năng lực tích cực, luôn luôn có được thế 
thượng phong hơn. Cái ác dù cho có vẻ hùng mạnh đến đâu chăng nữa cũng không 
thể nào chỗng cự nỗi với cái thiện, chính là do tính năng động của tâm, như chúng 
ta đã thấy trong sự vận hành của phức hợp Tâm - Tâm Sở ở trên. 

Cïittam, cefasikam, rupam, Nibbana1m, 

Tỉ catudham paramattha - saccam. 

Pháp chân để chia ra bốn loại, 

Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Niết Bàn. 

Chúng ta đã đề cập đến Tâm và Tâm Sở. Ở đây, Sắc Uẫn sẽ được phân tích tóm tắt. 
Có tất cả 28 loại sắc; “trong đó 4 sắc thường được gọi là tứ đại 
chủng (Mahabhiura), và 24 sắc còn lại là sắc phụ thuộc hay sắc y đại sinh. 28 loại 
sắc này, kế cả tứ đại và y đại sinh, bao hàm mọi thứ trong thế giới vật chất này, tức 
là trong mọi hình thái có thể nhận thức được, hữu tình hay vô tình, thô hoặc tế, vật 
lý hay hóa học, khối lượng hay năng lượng, hữu hình hay vô hình, cứng, lỏng, khí, 
nhiệt, ánh sáng, điện, từ trường, phân tử, sóng, sắc, thinh, hương, vị, xúc, dưỡng 
chất, mạng căn, v.V... 

Dưới dạng cảnh giới sinh tồn, sắc ứữpa) thuộc về kamãvacara (dục - giới) 
lẫn rữñpävacara (sắc giới). Trong khi Dục giới có đủ hai mươi tám sắc, thì sắc giới 
chỉ có hai mươi ba. Sở đĩ có điều này là vì sắc giới không có một số căn như khứu 
giác, vị giác, xúc giác, nam tánh, nữ tánh. Như Luận nói, mặc dù hai mươi ba sắc 
này được xem là hiện hữu ở cõi sắc giới ữpävacara), chúng vẫn thuộc Dục 
giới (kãmãvacar4g). Nói một cách khác, chúng chỉ là những sự mở rộng có tính siêu 
thoát của các sắc Dục giới. 

Về sự tương quan giữa tâm và thân (sắc) này, có một quan niệm vô cùng sai lầm 
cần phải được làm cho sáng tỏ. Đối với các nhà trí thức thiên về vật chất - có thể 
đó là một khoa học gia, kỹ thuật gia hay tư tưởng gia, v.v..., cô găng chứng minh 
rằng tâm, suy cho cùng, cũng chỉ là hình thức tinh tế của vật chất hoặc có lẽ là một 
hình thức năng lượng nào đó của vật chất mà thôi. Thực không thể có nhận thức 
nảo nhằm lẫn hơn vậy! Dù cho các nhà trí thức này có thông minh đến đâu chăng 
nữa, chắc chắn họ cũng không thể thông suốt hết mọi sự việc, nhất là khi cố gắng 
làm ra vẻ mình biết hết những vấn đề mà thực tình họ không biết rõ, như sự quả 
quyết của họ rằng tâm chỉ là vật chất trong hình thức năng lượng, thì chăng kém gì 
một sự võ đoán, một điều gì đó phản khoa học. Theo đạo Phật, tâm và sắc (vật 
chất) là hai yếu tố rất khác biệt và hoàn toàn không giống nhau, mặc dầu đôi lúc 


chúng tương tác và tùy thuộc hỗ tương lẫn nhau dưới những trường hợp nhất định 
nào đó. 

Trong khi sắc (na) là vô nhân (ahefuka), không có sự thúc đầy, không có các thọ, 
tưởng, v.v... thì tâm lại không vậy. Ngoại trừ I8 tâm vô nhân, tức những tâm này 
không có 6 nhân tương ưng: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Dĩ nhiên chúng 
chỉ được xem là vô nhân theo nghĩa â ấy mà thôi, tâm luôn luôn được đi kèm bởi 
thọ, tưởng, hành, không giống như sắc. 

Bốn đại chủng (Ä⁄ahäbhữa) còn được phân chia thêm thành tám loại sắc căn bản, 
gọi là sudatthaka- thuần bát pháp, tức là 
đất (oathavi), nước (ãpa), lửa (fejo), gió (»ãyo), màu sắc (wanna), khí (gandha), vị 
(rasa), vật thực (ø/z). Khi tám loại sắc căn bản này: kết hợp với các sắc phụ thuộc 
hay sắc y sinh khác, chúng được gọi là những bọn sắc (kalãpa). Có tất cả hai mươi 
mốt bọn sắc do các hiện tượng khác nhau, như nghiệp (kazzna)., tâm (cia), thời 
tiết và vật thực sanh. Bốn đơn vị sắc đặc thủ này, tức là kamma/a(do nghiệp 
sanh), c//a/a (do tâm sanh), /w„/a (do thời tiết sanh) và ãhãra/a (do vật thực sanh), 
gôm hai mươi mốt loại, hình thành sắc uấn (rupakhandha) của cá thể con người. 

Về số lượng, sắc do nghiệp sanh (kazưngja rũpa) gồm có 18 loại, do tâm sanh 
(cifa/a) gồm 15 loại, do thời tiết sanh (zu/z) gồm 13 loại, và do vật thực sanh 
(ahãr-ja) gồm 12 loại. Nói một cách khác, thân người là một sự tập hợp và hoán 
đổi khác nhau của 58 loại sắc này, biểu hiện cái gọi là cá nhân con người, và chính 
do cấu trúc phức tạp này mà nó dễ bị thương tốn, hư hỏng và trục trặc. 
Trong,1bhidhammafthasangaha (Vì Diệu Pháp Yếu Nghĩa) có nói răng, cùng với 
sự khởi sanh của kiết sanh thức, các bọn sắc nghiệp cũng khởi lên đồng thời do 
chính năng lực của nghiệp (køzzna). Tiếp theo đó, vào sát na tâm thứ hai, các sắc 
tâm (c///4/a) khởi lên. Khi phức hợp tâm - sắc đã được thiết lập như vậy, sắc thời 
tiết cũng sanh lên. Và từ khi dưỡng chất được hấp thụ vào do người mẹ mang thai, 
các sắc vật thực cũng sanh lên. Như vậy, giông như một ngọn lửa hay một con 
sông được cung câp nhiên liệu liên tục, tính tương tục của cá nhân cũng được duy 
trì như vậy cho đến lúc chết do sự tương tục không gián đoạn của bốn bọn sắc này. 
Khi mạng chung, các sắc nghiệp diệt cùng với tử tâm, sau đó lần lượt các sắc tâm 
và vật thực cũng diệt. Riêng các sắc thời tiết còn tiếp tục cho đến khi tử thi phân 
hủy. Như vậy, tình trạng vô cùng phức tạp này là do những kết hợp và hoán vị của 
hai mươi tám sắc tứ đại và y đại sinh, trong một trạng thái thay đối liên tục, tạo 
thành là phương diện hữu cơ (/driya - baddha: căn phược) của sắc uấn. Các sắc 
vô cơ cũng tạo thành một dòng tương tục như vậy nhưng không đến nỗi phức tạp, 
bởi vì sự vắng mặt của yếu tô tâm lý hỗ tương. Do tính chất đa hợp ấy mà sắc được 
xem là duyên hợp (hữu vi) và, như đối tượng của các tâm bắt thiện, nó phải chịu 
ảnh hưởng của các lậu hoặc, mặc dù trên thực tế, sắc bất tương ưng (không hợp) vả 
tách rời khỏi các lậu hoặc (asava). 


Trong Đạo Phật, mục tiêu của mọi nỗ lực tinh thần là Niết Bàn. Thánh Đề Thứ Tư, 
hay còn gọi là Đạo Diệt Khổ Thánh Đế, tiêu biểu cho tất cả mọi nỗ lực tinh thần 
này, và Thánh Đề Thứ Ba tức Diệt Đề tiêu biểu cho mục tiêu. Thánh Đế Thứ Nhất 
và Thứ Nhì là Khổ và Tập Khởi của Khổ, tượng trưng cho luân hồi, hay sự hiện 
hữu của mọi hệ lụy. Nói một cách khác, Tứ Thánh Đề mà Đức Phật đã khám phá 
và vì lòng bi mẫn tuyên thuyết cho tất cả chúng sanh này thể hiện những chân lý 
cùng tột Waramattha sacca: đệ nhất nghĩa đề). 

Niết Bàn được gọi là Vô Vĩ Giới (Ãsankhatfa Dhãu), chiều kích của giải thoát, để 
nói lên cái đặc tính tích cực của nó. Sự diệt hữu ở đây không có nghĩa là sự hủy 
diệt hay tan biến thành hư không. Bất cứ những gì được tạo tác (hữu vi) và cầu hợp 
đều biểu thị sự ràng buộc, bất toàn và bất toại nguyện, do đó dứt khoát là tiêu cực. 
Ngược lại, vô vi (pháp không do điều kiện tạo thành) thể hiện sự tự do, giải thoát, 
toàn bích, do đó là tuyệt đối tích cực. Do tính chất tích cực và tối tôn đó mà Vô vi 
được xem là mục tiêu tối thượng và chơn chánh của Đạo Phật. Như vậy, Niết Bàn 
là đối tượng của các tâm siêu thế, làm chuyền hóa nhân cách. 

Mặc dù Niết Bàn là đối tượng của cả tâm đạo lẫn tâm quả, song các đạo - quả tâm 
(magga - phaÌa ciffa) này có những phận sự rất khác nhau. Các tâm đạo là những 
công cụ nhờ đó Niết Bàn được chứng ngộ (scchikatabbam), trong khi các tâm quả 
là những trạng thái an định cao quý, nhờ đó hương vị an lạc của Niết Bàn được 
cảm nghiệm, được nếm và được thọ hưởng. Nói khác hơn, trong khi đạo (magsa) 
cho phép hành giả thủ đắc, thì quả hala) giúp hành giả hưởng cái thủ đắc ấy. Đạo 
tựa như bàn tay vươn ra để nhận pháp vị, trong khi quả cho phép hành giả thưởng 
thức trọn vẹn hạnh phúc của pháp vị ấy. 

Sự chứng ngộ Niết Bàn có hai loại rõ rệt. Một, saupäđisesa (Hữu Dư Y Niết Bàn), 
với sự kết hợp tâm - vật lý gọi là đời sống vẫn còn nguyên vẹn, và loại kia, không 
còn các uân, tức là vào lúc diệt của kiếp sông, như khi vị A-la-hán nhập diệt 
(parinibbana). Nói khác hơn, bao lầu vị A-la-hán còn sông, vị ấy sống trong sự 
hưởng thụ hạnh phúc của giải thoát và là một mẫu mực cho mọi người noi theo để 
cùng đạt được như vậy. Với hình thức chứng ngộ Niết Bàn này, tức Hữu Dư Y 
Niết Bàn, các vị A-la-hán sống hoàn toàn vì lợi ích của thế gian. 

Sự thọ hưởng hương vị giải thoát qua sưmãdhi- tức là các thiền sắc giới 
(rũpavacara jhãna) phát sinh do sự chứng nghiệm Niết Bàn dưới ba hình thức rõ 
rệt: không, vô tướng và vô nguyện. Niết Bàn là không còn các lậu hoặc. Nó cũng 
giống như hưởng được cái không khí trong lành, hiếm hoi, không có sự ô nhiễm 
vậy. Niết Bàn là không còn mọi tạo tác (hữu vi), nghĩa đen là các tướng hay hình 
ảnh; hữu vi biểu thị cho sự thay đồi, khổ và hệ lụy. Do đó, sự giải thoát khỏi những 
thứ này là an lạc trường cửu. Niết Bàn là không còn mọi ước nguyện, vì đã thoát 
khỏi mọi tham đắm và khô đau kèm theo nó, thoát khỏi mọi lao nhọc và đấu tranh. 
Như vậy, sự giải thoát khỏi tham ái tượng trưng cho hình thức cao nhất của an lạc 
và hạnh phúc. 


Sự cảm nghiệm ba đức đặc biệt của Niết Bàn này được tạo ra bởi sự phát triển và 
hoàn thiện các tuệ thể nhập vào vô thường (zmicca), khổ (dukkha) và vô ngã 
(anzfa) biểu thị đặc tính của chiều kích trói buộc (szzsãra). Như vậy Nibbàna 
được gọi là anàsava (vô lậu), chiều kích không còn các lậu hoặc của vô vI giới. 
Trong Udãna, Niết Bàn được mô tả như sau: "Quả thực, này các Tỳ khưu, có cái 
không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi. Này các Tỳ khưu, nếu 
không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi này thì ở 
đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì răng, này 
các Tỳ khưu, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi nên 
có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi." 


-—-O0O--- 
Phần Tụ lậu (Äsavagocchaka) Dhammasangani 


Toát yếu 01 : (Nikkhepa) * Thế nào là các pháp lậu (ãsava)? 
Có bốn lậu là: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. 
a) Ở đây, thế nào là dục lậu? 
Pháp nảo đối với các dục có sự mong muốn, tham luyến, vui thích, ái nhiễm, luyễn 
thương, nôn nóng, hôn mê, quyến luyến. Đây được gọi là Dục Lậu. 
b) Ở đây, thế nào là hữu lậu? 
Pháp nào đối với các hữu có sự mong muốn, tham luyến, vui thích, ái nhiễm, luyến 
thương, nôn nóng, hôn mê, quyến luyến. Đây được gọi là Hữu Lậu. 
c) Ở đây, thế nào là kiến lậu? 
Cho rằng đời là thường còn, hay cho rằng đời không thường còn; cho rằng đời 
cùng tột, hay cho răng đời không cùng tột (vô biên); cho răng mạng sông là thể, 
thân thể cũng là thế (nguyên văn: Mạng sông và thân thể là một), hay cho rằng 
mạng sống là khác, thân thể là khác; cho rằng Như Lai còn sau khi chết, hay cho 
rằng Như Lai không còn sau khi chết; cho rằng Như Lai còn và không còn sau khi 
chết, hay cho răng Như Lai không còn cũng không không còn sau khi chết. Kiến 
như vậy là thiên kiến, kiến chấp, kiến trù lâm, kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến 
triển, chấp trước, cô chấp, thiên chấp, khinh thị, sái đường, tà đạo, tà tánh, ngoại 
đạo xứ, nghịch chấp. Đây được gọi là kiến lậu. 
d) Ở đây, thế nào là vô mình lậu? 
Sự không hiểu khổ, không hiêu tập khởi của khổ, không hiểu sự diệt khổ, không 
hiểu pháp hành đưa đến sự diệt khô, không hiểu quá khứ, không hiểu vị lai, không 
hiểu quá khứ vị lai, (tức là những kiếp sống liên quan đến kinh nghiệm hiện tại), 
không hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. Pháp nào như vậy là sự 
không biết, không thấy, không lĩnh hội, không liễu ngộ, không thực chứng, không 
thông suốt, không nhiếp thu, không thấm nhuân, không xét đoán, không phản 


kháng, không phản tỉnh, thiếu trí, khờ khạo, không tỉnh giác, sĩ mê, sĩ ám, vô minh, 
vô minh bộc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh xâm nhập, vô minh then 
chốt, sỉ là căn bất thiện. Đây được gọi là Vô Minh Lậu. 

TRÍCH YÊU (4/hudhãravasena) 

* Thế nào là các pháp lậu? 

Có bốn lậu hoặc đó là: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. 

1) Dục lậu phát sanh trong tám tâm khởi sanh câu hành tham (tức là tâm căn 
tham)” 

2) Hữu lậu phát sanh trong bốn tâm khởi sanh câu hành tham, bất tương ưng kiến. 
3) Kiến lậu phát sanh trong bốn tâm khởi sanh câu hành tham, tương ưng kiến. 

4) Vô minh lậu phát sanh trong tất cả bất thiện tâm. 

Đây là các pháp lậu. 


--o00--- 
DẪN GIẢI 


Người đọc hắn sẽ để ý thấy rằng chữ "ở đây" (Pãïi là:Taiha) xuất hiện dưới 
đề mục "Toát Yếu" khi định nghĩa tứ lậu (Zsavz). Điều này nhắn mạnh đến cách 
dùng từ theo truyền thống kinh điển. Như ở trên đã đề cập, trong khi phần toát 
yếu (Nikkhepa khanda) đưa ra những giải thích thuộc về ngữ nghĩa, thì phần trích 
yếu (4/tuddhãra)bao trùm những hàm ý thuộc tâm lý. Theo Văn Kinh, Dục 
lậu (⁄ãmasav4) rút lại còn là một sự thôi thúc (mong, muốn, thèm khát, thoã mãn, 
vui thích trong dục v.v...) được kích thích bởi các đối tượng của giác quan. Điều 
này muốn nói đến mối quan hệ chủ thể - đối tượng, một sự hấp dẫn hỗ tương vận 
hành một cách tự động, có thể nói là vậy, ở mọi cấp độ, dù là ngủ ngầm hay hoạt 
hóa. Từ P4/ dùng để chỉ sự thôi thúc này là Ajjhosana (chấp trước hay nhiễm 
trước), phát xuất từ căn "trói buộc" (adhi + ava + Ösà = sayaíi = trói buộc). Như 
vậy, kãmasava (dục lậu) biểu thị một yếu tố tâm lý có khuynh hướng hay xu hướng 
nghiêng về các đối tượng của giác quan. Nói khác hơn, đó là khuynh hướng bám 
chặt vào, giữ chặt lấy, bị kẹt vào các trần cảnh. Các căn (giác quan) và cảnh (đối 
tượng của giác quan) bám chặt lấy nhau, là vì dục lậu tạo ra một sự thôi thúc muốn 
bám lấy các dục trần. 

Hữu lậu cũng vậy, được biểu thị bằng khuynh hướng muốn bám chắc vào, nhưng 
lúc này đối tượng của nó là sanh hữu hay sự tiếp tục hiện hữu. Như vậy, sự thôi 
thúc sống còn là bản chất của hữu lậu. Gọi là thôi thúc sống còn hay bản năng, 
đúng theo ý nghĩa của nó là gì? Câu trả lời thực ra đã quá rõ trong phần trích 
yếu (A/thuddhära).Atthuddhära nói rằng trong khi dục lậu khởi sanh trong tám tâm 
căn tham (/obha-milikaciria), thì hữu lậu chỉ khởi lên trong bốn tâm ly tà (không 
hợp với tà kiến) cũng thuộc căn tham. Điều này hàm ý rằng, bởi lẽ bốn tâm này có 


ngã mạn ”' (mãna) như động lực cơ bản, nên sự thôi thúc sống còn chủ yếu là một 
sự phần đấu của tự ngã để được sống còn mà thôi. Nói khác hơn, bản ngã là động 
lực nằm đẳng sau hữu lậu này. Kinh văn cũng nói rằng sự bám chặt vào cuộc sông 
này ám chỉ chung các cảnh giới (trong tam giới). Sự ngụ ý một lần nữa cho thấy 
rằng cuộc sống và thế gian bên ngoài, hiểu theo lối như vậy, là những điều kiện bất 
khả phân, chúng tùy thuộc hỗ tương lẫn nhau. Ngã mạn, hay ý niệm về "Tôi" hoặc 
"của Tôi" như một thực thể tách biệt thuộc về một cảnh giới nào đó, chính cái thôi 
thúc ban đầu chịu trách nhiệm cho sự hiện hữu xoay vần hay luân hồi của một cá 
nhân. Sự tái sanh, dù trong những cảnh giới cao vời và hạnh phúc nhất của vị 
Phạm Thiên hay trong những thiên giới khác đều do cái ý niệm về quyền sở hữu và 
thuộc về... có tính cố chấp, lưu niên và có từ ban sơ này sanh ra. 

VỊ Diệu Pháp cũng liệt kê ra ba cách ngã mạn rõ rệt, đó là, Seyyamana - Ta đầy 
hơn,Sađisamãna - Ta đây băng và Hinamaäna - Ta đây thua. Bất cứ một người nào 
có nghiên cứu tâm lý học cũng sẽ thấy rằng đây là một sự định nghĩa về cái tôi cao 
cấp hơn, chính xác hơn và dễ hiểu hơn những gì mà tâm lý học hiện đại có ý muốn 
đưa ra với những quan niệm giới hạn của nó vê mặc cảm tự tôn và tự ti. Một ý thức 
phân rẽ, ngay tự bản chất của nó, đã là lòng khát khao muốn được nhìn nhận, và 
điều này không chỉ có nghĩa là ở một địa vị cao hơn, mà lắm khi ở một địa vị bằng 
hay thấp hơn cũng có. Một người có đầu óc phân biệt chủng tộc, một người có 
khuynh hướng giai cấp hoặc khuynh hướng tập thể, nuôi dưỡng tâm ngã mạn "ta 
đây hơn" của họ không chỉ với quan niệm mình là người giỏi giang hơn, mà còn 
như một thực thể được thiên phú, có những đặc quyền cần phải được tiếp tục tôn 
tại hết đời này đến đời khác, và trong những cảnh giới khác. Như vậy, những yếu 
tố xã hội có quan hệ mật thiết với ý thức về đặc quyền đặc lợi phát sinh từ tác động 
ngoại giới do quan niệm về tính ưu việt cá nhân của con người. 

Các chính trị gia, khoa học gia, và đặc biệt là những người có đầu óc cộng đồng, 
thường đưa ra những khái niệm về một xã hội bình đắng và tính bình đẳng của mọi 
loài, hiển nhiên phải chịu đau khổ vì chứng bịnh ngã mạn ỷ bằng. này của họ. 
Những thành viên của các cộng đồng thiêu số hay những giai cấp thấp thỏi, bị áp 
bức về phương diện kinh tế và xã hội, muốn được hưởng những đặc ân khác, cũng 
khai thác những quyền lợi nhất định ở địa vị thấp và bị bóc lột của họ. Cũng giống 
như một người nào đó do tàn tật, tuổi tác, phái tính v.v... đang có găng bòn rút lòng 
thông cảm và bi mẫn nơi kẻ khác vậy. Cho dù bản chất của ngã mạn có là gì chăng 
nữa - có thể là ở hơn, ỷ bằng, ỷ thua - thì đặc tính cơ bản của nó cũng như nhau, đó 
là, một sự thôi thúc để được nhìn nhận. 

Kiến lậu - Di//hãsava - cũng đã được định nghĩa một cách tỉ mỉ, với những hàm ý 
được giải thích rất rõ ràng, để cho mạn („ãna) và tà kiến (4¡h¡) không bị lầm lẫn. 
Về căn bản, kiến lậu là một sự chấp chặt về tư tưởng hệ hoặc một mô thức - đức 
tin. Sự ám ảnh về một vài quan điểm liên quan đến các tôn giáo hoặc đến những 
quan điểm chính trị như chủ nghĩa này, nọ v.v... tạo thành mảnh đất tăng trưởng 


hay ô chứa cho những định kiến tư tưởng này. Thế giới (đời) là thường hay không 
thường, là hữu biên hay vô biên, mạng sống (linh hồn) và thân thê là một hay mạng 
sông là khác mà thân thể là khác, Như Lai có tiếp tục tồn tại sau khi Ngài Diệt 
độ (Parinibbän3) hay không - đây là những suy đoán thuần túy siêu hình, không 
được hỗ trợ bởi những tính chất hiện thực. Không một người nào có thể chứng 
minh hay bác bỏ những vẫn đề ấy và dĩ nhiên là chúng sẽ kết thúc như một sự rèn 
luyện tri thức, hoặc tệ hơn, như một ý kiến võ đoán. Thực tại tối hậu, tức Niết Bàn 
vượt ra ngoài bốn phạm trù lý luận (logic), có - không, vừa có vừa không và không 
phải có cũng không phải không có. Sau khi Đức Phật Diệt Độ (Mahapanibbama), 
suy đoán xem Ngài có tiếp tục tồn tại hay không, hoặc Ngài vừa đồng thời tôn tại 
vừa không tổn tại, hoặc Ngài không phải có tồn tại cũng không phải không tôn tại 
đồng thời, làm cho lối tư duy đã rối mù, lại còn mù mịt hơn bởi chủ nghĩa giáo 
điều và bảo thủ của con người. Bảo rằng Đức Phật tồn tại sau khi diệt độ chung 
quy lại là thường kiến (sassafa - đi/thi). Điều này có ý nghĩa là Đức Phật vẫn còn 
bị kẹt trong vòng cương tỏa của tam giới và chưa thực sự thành tựu sự giải thoát. 
Cho dù Đức Phật có được ban cho những vinh quang của một VỊ Trời hay Thượng 
Đề chí tôn chăng nữa, thì cái tiền đề vô lý về sự phi giải thoát và phi giác ngộ của 
Ngài vẫn không thể tránh khỏi được. Từ "Phật" (8uđđha) tự bản thân đã tiêu biểu 
cho một Bậc Giác Ngộ và Giải Thoát. Ngược lại, bảo rằng Đức Như Lai 
(Tathãga¡a) không tồn tại, thời rơi vào đoạn. kiến, tín điều nặng tính duy vật cho 
rằng sau khi chết mọi thứ đều chấm dứt, rằng làm gì có những vấn đề như là 
nghiệp và tái sanh, hoặc sự giải thoát khỏi nghiệp và tái sanh v.v..., một lập trường 
đối nghịch hoàn toàn với quan niệm của Đạo Phật. Tương tự, đặt sự Diệt Độ của 
Đức Phật vào hai phạm trù phi lý của logic còn lại cũng sẽ xuyên tạc không kém 
vậy. Những quan kiến dựa trên sự suy đoán về tạo hoá, kế cả thuyết linh hồn như 
chúng ta đã thấy trong Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Sabbãsava Swfa) dưới hình thức ba 
thời kỳ: quá khứ, vị lai và hiện tại - ta đã có mặt, ta đã không có mặt v.v.., ta sẽ có 
mặt, ta sẽ không có mặt, v.v..., ta đang có mặt, ta đang không có mặt v.v... - là 
những áp dụng hoàn toàn vô nghĩa bắt nguồn từ sự hiểu biết lệch lạc về thực tại. 
Ảo kiến về tự ngã hay Thân Kiến (Sakkäya đi/£h¡) là sự chấp chặt hay ám ảnh tâm 
lý về cá nhân tính. Mặc dầu nó có những yếu tố hơi giống như tính ích kỷ, nó 
không phải là ngã mạn hay tự cao tự đại gì cả. Trong khi ngã mạn là một hình thức 
của sự khát khao muốn được nhìn nhận và khen thưởng: thì thân kiến, ngược lại, là 
một quan kiến méo mó hay xuyên tạc nảy sinh từ sự hiểu biết điên đảo, dẫn đến 
một mô thức đức tin, một tư tưởng hệ, phe phái, giáo phái hoặc tín ngưỡng cuồng 
tín. Bởi thế, Di//h¡ (tà kiến) đã được Đức Phật mô tả một cách thích đáng như một 
rừng rậm (kiến trù lâm), một vùng hoang vu (kiến hoang địa), một ngõ cụt, một 
cuộc khẩu chiến (kiến hỗn chiến) v.v... Về cơ bản, đó là một tri kiến méo mó về 
thực tại khác hắn với tham ái hoặc sự thỏa mãn, v.v... Ngã mạn có yếu tố kích thích 
sự thèm khát, trong khi tà kiến có đặc tính của tri kiến mờ mịt và xuyên tạc, và 


đồng thời nhìn thực tại, đối tượng của tri kiến, cũng bằng cách mờ mịt và xuyên tạc 
ấy. Cũng giống như ảo tưởng của thị giác nhận lầm dải cát nóng bỏng, thành một 
vùng nước xanh trong mát mẻ vậy. Trong phân trích yếu, kiến lậu đã được tóm tắt 
như một yếu tố phát sanh trong bốn tâm tham hợp với tà kiến. Như vậy, trong số 
tám tâm tham, bốn tâm tham hợp ngã mạn (tức bôn tâm tham ly tà) tạo thành môi 
trường sông cho hữu lậu, còn bốn tâm hợp tà kiến thì tạo thành môi trường sông 
cho kiến lậu, trong khi tất cả 8 tâm tham này cùng nuôi dưỡng dục lậu. 

Vô minh lậu được xem là loại lậu hoặc trùm khắp và bám rễ sâu xa nhất trong SỐ 
tứ lậu, như chúng ta đã thấy rõ qua sự định nghĩa được nêu ra trong phần trích yếu 
ở trên, là "vô minh lậu sanh khởi trong tất cả mười hai bất thiện tâm". Về cơ bản, 
vô minh là sự mù quáng tâm trí, vừa như sự bắt tri và vừa như si mê. Sự thiếu khả 
năng năm bắt các thực tại của cuộc sống và thế giới xung quanh, cũng như không 
có khả năng hiểu biết về sự siêu việt và con đường dẫn đến trạng thái siêu việt Ấy, 
hàm ý một sự bất lực nghiêm trọng và một cơ chế khiếm khuyết. Cũng giống như 
sự bất lực của một người tàn tật, là do tính chất khiếm khuyết của cơ thể anh ta 
vậy. Phương diện si mê của vô minh thể hiện ở sự hiểu sai, chấp lầm do tính chất 
khiếm khuyết của cơ chế tâm. Cũng giống như người tàn tật làm mọi công việc với 
bộ dạng vụng về và sai sót khiến cho những việc làm của anh ta trở thành thảm bại 
và có khi hại đến cả bản thân của anh ta nữa. Do đó, vô minh lậu không chỉ có 
nghĩa là bất tri, mà còn là biết một cách sai lầm đến độ làm cho tri kiến trở thành 
mối nguy hiểm. Những cuộc chiến tranh, những trò bóc lột và rất nhiều những hình 
thức khác của tội ác và bất nhân, phần lớn đều xuất phát từ việc lạm dụng tri kiến 
này. 

Điều quan trọng cần nên biết ở đây, là vô minh lậu khởi sanh trong tất cả các tâm 
bất thiện. Tuy nhiên trong tám tâm tham, với tư cách là một đối tác thâm niên hơn, 
nó hoạt động kết hợp với dục lậu, hữu lậu và kiến lậu. Bởi lẽ những tâm căn tham 
có đến ba lậu hoặc phối hợp trong những mức độ khác nhau, chúng thực hiện 
những vai trò căn bản và trùm khắp trong dòng tương tục của luân hồi, tức là trong 
tiến trình sanh hữu và hệ lụy. Trong hai tâm căn sân và hai tâm căn si, vô minh là 
lậu hoặc duy nhất. Mặc dầu kề về số thì đơn lẻ như vậy, nhưng do tiềm lực của nó, 
hai tâm căn sân và hai tâm căn s1 này có đủ sức hủy diệt. Hai tâm căn sân được 
xem là cội nguồn của mọi sầu khổ trong thế gian này. Hai tâm căn sĩ thực sự là hắc 
ám do tính chất tối tăm của nó. Sự phân tâm hay trạo cử, do dự hoặc hoài nghi là 
những sản phẩm đáng ngại của tình trạng mủ quảng này. 

Tâm thường lang thang và hay thay đổi. Sở dĩ nó phải chịu sự phân tán và lan man 
này, là do bản chất mất cân đối và yếu đuối của nó. Bất cứ điều gì không ôn định 
và yếu đuối đều được xem là mất cân đối, dễ dàng đem đến bệnh hoạn và tai hoạ. 
Tình trạng mất cân đối và suy nhược nảy là tác phẩm của vô minh lậu. Vô minh 
thường được hiểu là một tình trạng tiêu cực do sự văng mặt của tri kiến. Điều này 
không đúng. Thực ra, vô minh là một tình trạng rất tích cực, nghĩa là nó là cái năng 


hoạt động. Sự chậm hiểu, ngu đần, không thức tỉnh chân lý, không có khả năng 
thấu suốt, không hiểu biết hay hiểu biết không thấu đáo - đây là những yếu tố năng 
động và tích cực. 

Không biết Ta đã là gì trong đời quá khứ, hay không có khả năng để biết Ta sẽ là 
gì trong tương lai, hoặc ngay cả một giờ sau, là một chướng ngại thực sự. Nhờ trau 
dồi chánh niệm và mở mang trí tuệ, một điều kiện tích cực, cao thượng hơn, ta 
chắc chăn có thể đoạn trừ được vô minh. Phần toát yếu định nghĩa vô minh lậu này 
là một chướng ngại, một nhân căn để và một bộc lưu, chỉ băng cách làm nổi bật 
đặc tính tích cực hay tuyệt. đối của vô minh, trong ý nghĩa răng nó thực sự hiện 
hữu, mặc dầu bất thiện và rằng nó không chỉ là một nhân tố tương đối, nghĩa là, nó 
không hiện hữu riêng một mình mà có thể thấy được nhờ sự hiện hữu của một cái 
gì khác. Nói khác hơn, vô minh lậu được biểu thị băng sự kiện có sự hiện diện của 
hệ luy trong vòng luân hồi, bằng sự kiện phải chịu tác động của nghiệp và tái sanh, 
chứ không chỉ đơn thuần bằng sự vắng mặt của giải thoát và trí tuệ. 


-—-o0O--- 


Toát yếu 02 : * Thế nào là các pháp phi lậu??? 


Ngoại trừ các pháp lậu ấy (tức là các lậu hoặc đã nói ở trên), còn lại các 
pháp thiện, bắt thiện, vô ký thuộc dục giới, sắc giới, VÔ sắc giới và siêu thế, tức thọ 
uẩn, tưởng uẫn, hành uân, thức uân cùng tất cả sắc và vô vi giới. Đây là các pháp 
phi lậu. 

TRÍCH YÊU 

* Thế nào là các pháp phi lậu? 

Ngoại trừ các lậu, còn lại bất thiện, thiện (tâm và các tâm sở của nó) trong bốn lãnh 
vực, dị thục trong bốn lãnh vực, vô ký tô trong ba lãnh vực, sắc và Niết Bàn. Đây 
là các pháp phi lậu. 

DẪN GIẢI: 

Những pháp trong phần Toát Yếu và Trích Yếu này có thể rút gọn trong ba nhóm 
sau: 

1) Những thực tại thuộc chủ thể - tâm, tâm sở, các pháp thiện, bất thiện, vô ký, 
(quả, duy tác, sắc và Niết Bàn). 

2) Những thực tại thuộc đối tượng, đó là các cảnh giới sinh tồn, Dục giới, sắc giới, 
vô sắc giới và Niết Bàn (phi sở thuộc). 

3) Ngũ uân: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là dưới dạng các hiện tượng hữu vi và 
VÔ VI. 

Nguyên tắc cơ bản của sự phân loại này là nhằm mô tả sinh động cuộc đời trong 
những sự thực trần trụi nhất của nó, nghĩa là, mô tả nó trên quan điểm của Thực 
Tại Cùng Tột, khác hắn với những nhu cầu chế định. Mô thức trình bảy này là đặc 


trưng của VI Diệu Pháp (4bhidhamma), mà mục đích cơ bản của nó là đề chuyền 
kiến thức thành kinh nghiệm. 

Bao lâu kiến thức vẫn chỉ là một ngân hàng dự trữ thông tin, nó gần như không có 
chút ảnh hưởng gì đến con người cả. Chỉ khi nó được chuyển thành một kinh 
nghiệm, lúc ấy kiến thức mới tăng trưởng thêm để trở thành một yếu tố chuyên hóa 
dưới hình thức các Đạo Quả Siêu Thế. Chỉ đơn thuần phân tích con người dưới 
dạng ba phân loại kể trên, không khéo sẽ hóa thành một sự luyện tập tri thức suông 
thôi. Tuy nhiên, khi ta dùng kiến thức này như một phần của việc tu tập Thiền 
Minh Sát (Wipassanã), mà đây chính là điều Vi Diệu Pháp muốn nhắm tới, chỉ khi 
đó, cái phong phú của ngân hàng (kiến thức) này mới được tận dụng triệt để nhăm 
tạo ra sự chuyền hóa tự thân. 

Phi lậu vừa là hợp thế vừa là siêu thế. Cái gì có thể làm cho nó cùng hiện hành 
trong hai trạng thái hoàn toàn khác nhau như vậy? Cái gì là biểu thị đặc tính của 
phi lậu? Phải chăng đó chỉ là sự văng mặt của lậu hoặc? 

Một pháp phi lậu (wo-ãsava đhamm3) có thê được phân giải như pháp không tạo ra 
một cơ chế tự nuôi dưỡng hoặc một hệ thống hoàn lưu, y như cách đưa một cái gì 
đó vào vòng ràng buộc hoặc làm cho bị ràng buộc mãi mãi. Pháp Siêu Thế, vừa 
như một tác nhân giải thoát (tuệ), cũng vừa như một chiều kích của sự giải thoát 
(Niết Bàn), vô hiệu hóa mọi ràng buộc; nó làm cho khô cạn dòng trường lưu lậu 
hoặc. Bởi thế, nó là phi lậu. 

Các pháp thiện và vô ký cũng vậy, là những pháp phi lậu, vì chúng đầy lui và đoạn 
trừ lậu hoặc. Mười hai tâm bất thiện cũng như những tâm sở phối hợp với nó là phi 
lậu, bởi lẽ chúng chỉ là những pháp tương ưng lậu, và chúng chỉ cung cấp một môi 
trường tự nhiên cho các lậu hoặc phát triển. Ở đây cần phải hiểu rằng, sở dĩ lậu 
hoặc được gọi là lậu hoặc bởi vì một chức năng nào đó, nghĩa là cái khả năng thiết 
lập một cơ chế hoàn lưu của nó. Các pháp phi lậu không thực hiện chức năng theo 
cách này. Do đó chúng là phi lậu, chứ không phải chỉ vì chúng biểu thị sự vắng 
mặt của lậu hoặc. 

Vô minh (v7) và ái dục (anhđ) là cặp song sinh muôn thuở, hợp lại với nhau 
chúng tạo thành thủy tổ của tất cả những gì hiện hữu. Chúng tiên phong mở đường 
cho vòng luân hồi, trên ấy một chúng sanh cứ lang thang mãi mãi. Cũng như một 
phụ nữ mang thai là bằng chứng hiển nhiên của một chúng sanh mới đi vào, vô 
minh và ái dục cũng vậy, do mở đường cho vòng luân hồi, chúng bảo đảm cho 
sanh hữu tương lai. Cũng giống như trường hợp người phụ nữ mang thai, khi chưa 
sanh, đứa bé chưa được thấy, mặc dầu sự thai nghén này đã bảo đảm cho sự sanh 
của nó. DỊ thục quả do cặp song sinh (vô minh - ái dục) này tạo tác cũng vậy, mặc 
dù chưa thể hiện ra hình thức lạc, khổ v.v..., tuy nhiên, như một hiện tượng ngủ 
ngầm ghi sâu trong tâm thức, chắc chắn sẽ trở nên hoạt hóa khi chín mùi, giông 
như đứa bé chắc chắn sẽ chui ra sau khi đã hoàn tất giai đoạn thai nghén vậy. 


-¬-000--- 


Toát yếu 03 : * Thế nào là các pháp cảnh lậu??° 


Những pháp thiện, bất thiện, vô ký thành cảnh lậu thuộc dục giới, sắc giới, 
vô sắc giới, tức thọ uân, tưởng „ẩn, hành uẩấn, và thức uấn - Đây là các pháp có 
cảnh lậu. 

TRÍCH YÊU 
* Thế nào là các pháp cảnh lậu? 
Tức thiện trong ba lãnh vực, dị thục trong ba lãnh vực, vô ký tố trong ba lãnh vực 
và tất cả sắc. Đây là các pháp cảnh lậu. 
DẪN GIẢI 
Chữ S4sava (hữu lậu) ở đây vô cùng ý nghĩa. Như đối tượng của các lậu hoặc, nó 
lọt vào trong lãnh vực hay sự thống trị của các lậu hoặc. Do đó, tầm ảnh hưởng 
củaSZsava (hữu lậu) thực sự rất rộng lớn. Trong khi vô lậu (azãsava) bao gồm các 
pháp siêu thế, thì hữu lậu bao quát toàn bộ lãnh vực hợp thế. Các tuệ vô lậu thuộc 
Siêu Thế - mà các bậc Thánh Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm và A-la-hán chứng 
đắc - làm phận sự như những tác nhân chuyển hóa. Các tuệ này tính khiết đến mức, 
trong khi các bậc Thánh này vẫn sống cuộc sống như những người bình thường, 
tâm của các Ngài không bao giờ rơi vào tầm hoạt động của các lậu hoặc, mặc dù 
tâm ấy ảnh hưởng rất lớn đến những người khác và thế gian trên phương diện 
thiện. 
Ngược lại, ngay cả một pháp thiện và vô ký vẫn có thể bị sa vào những cạm bẫy 
của lậu hoặc do trở thành đối tượng của chúng. Như vậy, dù cho là thiện pháp, nó 
cũng vẫn là miếng mỗi của lậu hoặc, bởi vì thiện pháp tự nó không bảo đảm cái 
khả năng làm công việc chuyên hóa. Dĩ nhiên, ở đây không cần giải thích cũng có 
thể hiểu được răng các bắt thiện pháp (aku„saia) thì luôn luôn là tác nhân sanh ra 
các bất thiện pháp khác nữa, và do đó chắc chắn là hữu lậu (sásav4) rồi. Nhưng đối 
với các đại hành tâm (tâm thiền sắc giới và vô sắc giới) ngay cả những chứng đặc 
phi thường như các bậc thiền và năng lực thần thông, ngoại trừ siêu thế, vẫn năm 
trong tầm ảnh hưởng của các lậu hoặc là một vẫn đề cần quan tâm và phải làm sao 
tạo được một ý thức không còn những ảo tưởng, và đồng thời khởi tâm nhàm chán 
đối với các pháp thuộc thế gian. 
Bất cứ cái gì tác hành như một điều kiện đều trợ duyên cho tâm. Và ở đây các pháp 
hợp thế, như các duyên hay điều kiện trợ duyên cho tâm theo cách đưa nó vào 
trong vòng luân hồi (szmsãra). Chắng hạn một người làm các công đức như bồ thí, 
trì giới, tham thiền, và nhờ đó sở đắc các pháp thần thông: người ấy chắc chắn đã 
đạt đến sự toàn bích và đáng được tôn trọng, tán đương. Nhưng khi người ấy tự 
mãn với giới đức của mình và không những ý thức rõ những sở đắc đó mà còn phô 
trương nó (như một số người đắc những năng lực huyền bí đã làm), lúc ấy những 


sở đắc cao quý này đã làm ô nhiễm tâm và đưa đến sự bại vong của người nảy. 
Đây là lý do tại sao ngay cả những thành tựu phi thường, mà hễ hành giả chưa đạt 
đến Đạo Quả Siêu Thế, vẫn có thể đưa hành giả lọt vào cạm bẫy của các lậu hoặc. 
Cũng như Niết Bàn là đối tượng của tất cả các tâm Siêu Thế, các pháp thế gian 
cũng tạo thành những đối tượng của tất cả các tâm hiệp thế. Điều này là vì các 
pháp - tâm, tâm sở, sắc pháp - còn nằm trong lãnh vực thế gian, hay nói khác hơn, 
ngũ uẩn(?anñcakhandha), dù ở quá khử, hiện tại hay vị lai, đều trở thành những 
đối tượng của tâm, đặc biệt là của các tâm bất thiện; như vậy đủ cho thấy rõ các 
pháp hợp thế đều là hữu lậu (sZsava), hay cũng còn gọi là Papanñca (chướng 
ngại), với nghĩa phân tán và sai biệt. Thực ra, chính vì tính chất đa dạng và phân 
tán của các đối tượng thế gian này mà chúng đã đưa đến sự lan man, phân tán của 
tâm lực và sự rối loạn tâm trí vậy thôi. 

Ngược lại, Niết Bàn được gọi là Nippapanfca (Vô Chướng Ngại), chiều kích của 
Vô Phân Biệt, sự diệt tận của mọi phân tán. Tương quan giữa hữu lậu và chướng 
ngại(apanfca) là một thực tại tâm lý. Ngay khi con người được đặt vào trong cái 
thế giới đa dạng này, họ liền có khuynh hướng bị rối trí do tính chất hoàn toàn sai 
biệt và phân tán của những đối tượng chung quanh. Dĩ nhiên, điều này sẽ tự động 
dẫn đến sự tăng thịnh của những khái niệm và tư tưởng. Sự tăng thịnh của những 
khái niệm và tư tưởng này sẽ dẫn đến tình trạng thặng dư của những triết thuyết 
khái niệm và từ đó dẫn đến một sự khủng hoảng đấu tranh. 

Từ những cuộc đấu tranh này dẫn đến những vẫn đề luân lý đạo đức, dù là dựa trên 
nên tảng tôn giáo hay thế tục cũng vậy. Đó là lý do tại sao chữ Papanñca này còn 
có nghĩa là trân tục. Một người quá bận tâm đến việc tích góp, chắc chắn phải đấu 
tranh đề bảo vệ những gì họ tích góp đó. Và do cứ bị dao động giữa sự phạm tội và 
biện hộ như vậy mà người ấy phải nân ná mãi trong thế gian, làm trì hoãn khả năng 
có thê giải thoát của họ. Bởi thế Papanñca cũng còn có nghĩa là trì hoãn. Từ ba ý 
nghĩa của từ Papanñeca (chướng ngại) này, những hàm ý của sZsavz (hữu lậu) cần 
phải hiểu là như thế. 


-¬-000--- 


Toát yếu 04 : * Thế nào là các pháp phi cảnh lậu?”° 


Các Đạo Tuệ Siêu Thế và các Quả Tuệ Siêu Thế, cũng như Vô Vi Giới - 
Đây là các pháp phi cảnh lậu. 
TRÍCH YÊU 
* Thế nào là các pháp phi cảnh lậu? 
Bốn Đạo Tuệ Siêu Thế, Bốn Sa Môn Quả và Niết Bàn - đây là các pháp phi cảnh 
lậu. 
DẦN GIẢI 


Apariyäpanna, nghĩa đen là phi sở thuộc hay vô sở thuộc, tức là cái gì được miễn 
trừ khỏi tam giới và như vậy, cũng miễn trừ luôn khỏi vòng sanh tử luân hồi. Khi 
Niết Bàn nằm trong tiêu điểm của tâm thức, tâm tự động dứt trừ các lậu hoặc. 
Cũng giống như bóng tối bị xua tan tức khắc bởi sự tác động của ánh sáng, hoặc 
như mùi hôi bị xua tan bởi hương thơm, hay rác rưởi bị đốt sạch bởi lửa. Đó là lý 
do tại sao Niết Bàn được gọi là vô lậu (anasava), một cái gì tự bản thân nó không 
còn lậu hoặc và đồng thời còn tạo ra sự đoạn trừ của các lậu hoặc nữa. 

Các Đạo Quả Siêu Thế là vô lậu vì chúng đã được chuyên hóa thành Niết Bàn giới, 
do tiếp xúc với Niết Bàn. Riêng các Quả Tuệ còn được gọi một cách hàm súc bằng 
Tứ Quả Sa Môn (Sãmanna PhaÏla), bởi lẽ chính qua trạng thái này mà các Ngài thể 
nhập Vô VI Giới và trú trong lạc giải thoát của Vô VỊ GIới. 


-—-O00O--- 


Toát yếu 05 : * Thế nào là các pháp tương ưng lậu??” 


Những pháp nào tương ưng với các pháp (lậu) ấy, tức thọ uẫn, tưởng uấn, 
hành uần, thức uẫn. Đây gọi là các pháp tương ưng lậu. 
TRÍCH YÊU 
* Thế nào là các pháp tương ưng lậu? 
Tức hai tâm khởi sanh câu hành ưu (hai tâm căn sân) ngoại trừ sĩ sanh khởi trong 
những tâm này; ngoại trừ sỉ câu hành hoài nghi, si câu hành trạo cử, còn lại bất 
thiện. Đây là các pháp tương ưng lậu. 
DẪN GIẢI 
Tương ưng lậu (4savasampayuftä) nghĩa là các pháp hợp cùng và liên kết với các 
lậu hoặc. Những pháp ấy là 12 tâm bất thiện và 10 tâm sở của nó. Có 14 bất thiện 
tâm sở, 4 trong số đó - sĩ (/moha), tham (/obha), mạn (mãng) và tà kiến (diffhi) - là 
các lậu hoặc, mười tâm sở còn lại tương ưng với các lậu hoặc. Các lậu hoặc có mặt 
trong § tâm căn tham đều tùy thuộc hỗ tương lẫn nhau. Trong bốn tâm căn sân và 
si chỉ có một lậu hoặc, đó là sĩ (moha). Do đó, moha không phải là một pháp tương 
ưng lậu, mà bản thân nó chính là lậu hoặc. Thực sự ra, nó được gọi là pháp bất 
tương ưng lậu, nghĩa là, không kết hợp với các lậu hoặc khác không có mặt trong 
bốn tâm này. 
Những hàm ý tâm lý của sỉ /woha), đặc biệt liên quan đến những trạng thái như 
bực bội, lo âu, bất an, day dứt, hoài nghi, lưỡng lự, v.v... quả thực đang gợi lên 
trong tâm tưởng hay đang phơi bày ra ngoài cho mọi người thấy. Về căn bản, sĩ có 
nghĩa là sự mù quáng tâm trí và nó có những sắc thái khác nhau cũng như sự mù 
quáng của thị giác vậy. Người mù màu - tức người không có khả năng nhìn thấy sự 
khác nhau giữa những màu sắc nào đó - khác xa người mắc bệnh quáng gà hoặc 
người cận thị. Những chướng ngại của mỗi loại mù quáng trong số này cũng rất 


khác nhau. Sự mù quáng tâm trí của một người đang sân khác với cái mù của 
người đang tham hoặc đang hoài nghi hay loạn trí. Những nét đặc biệt của tình 
trạng vừa kể, được nêu ra trong nội dung này băng loại sỉ (moha) đã được đặc biệt 
đề cập. Một nghiên cứu chỉ tiết về hiện tượng này có thể rất có giá trị. Suy cho 
cùng, s¡ mê (sự mù quáng tâm trí) chính là cội nguồn của mọi phiền muộn trong 
thế gian, và chỉ cần hiểu rõ nội điều này thôi cũng có thể đem lại những giải pháp. 


-¬-000--- 


Toát yếu 06 : * Thế nào là các pháp bất tương ưng lậu? ”' 


Những pháp nào không tương ưng với các pháp (lậu) ấy, tức thọ uân, tưởng 
uẩn, hành uân, thức uẫn, cùng tất cả các sắc và vô vi giới. Đây gọi là các pháp bất 
tương ưng lậu 
TRÍCH YÊU 
* Thế nào là các pháp bắt trong ưng lậu? 

Tức s1 phát sanh trong hai tâm khởi sanh câu hành ưu, sĩ câu hành hoài nghi, sĩ câu 
hành trạo cử, thiện trong bốn lãnh vực, dị thục trong bốn lãnh vực, vô ký tố trong 
bón lãnh vực, sắc và Niết Bàn. Đây là các pháp bất tương ưng lậu. 

DẪN GIẢI 

Các pháp bất tương ưng lậu là các pháp thiện (&#ws2a), quả (viäka), duy tác 
(kriya), sắc (rñpa), Niết Bàn và như đã đề cập ở trước, sỉ (moha) thuộc hai tâm căn 
sân và hai tâm căn si. Ngoại trừ Siêu Thế, các pháp còn lại, mặc dầu bất tương ưng 
lậu, song vẫn là hữu lậu (sZsavz) và luôn luôn có thể bị ảnh hưởng bởi các lậu 
hoặc. Hễ bao lâu con người còn nằm trong lãnh vực của thế gian, chừng đó con 
người vẫn còn nằm trong sự thống trị của các lậu hoặc, và bị các lậu hoặc này ảnh 
hưởng. 


-¬-000--- 


Toát yếu 07 : * Thế nào là các pháp lậu và cảnh lậu? ” 


(tức là các pháp vừa là lậu hoặc, vừa phải chịu (ảnh hưởng của) lậu hoặc) 

Chính những pháp lậu â ấy là lậu và cảnh lậu. 

TRÍCH YÊU 

* Thế nào là các pháp lậu và cảnh lậu? 

Chính các pháp lậu ấy là lậu và cảnh lậu. 

DẪN GIẢI 

Điều lý thú cần ghi nhận ở đây là các lậu hoặc (Zszva) cũng là những pháp hữu 
lậu(sasava). Thực chất của mỗi quan hệ này chính là ở chỗ các lậu hoặc duy trì cái 


hệ thông hoàn lưu một cách thực dụng và hiệu quả. Sự ràng buộc và hệ lụy trong 
cối đời này, xét cho cùng cũng là do môi liên hệ lậu và cảnh lậu (ãsava 
Sa-savq) này gầy ra. 


-—-Oo0O--- 


Toát yếu 08 : * Thế nào là các pháp cảnh lậu mà phi lậu? ”° 


(Tức là các pháp phải chịu (ảnh hưởng của) lậu hoặc, song (bản thân nó) không 
phải là lậu hoặc) 

Những pháp nảo thành cảnh lậu của những pháp (lậu) ấy, ngoại trừ lậu ẫy, còn 
lạinhững pháp thiện, bắt thiện, vô ký thành cảnh lậu thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới, tức sắc uân, thọ uân, tưởng uẫn, hành uân, thức uấn. Đây là các pháp cảnh lậu 
mà phi lậu. 

TRÍCH YÊU 

* Thế nào là các pháp cảnh lậu mà phi lậu? 

Ngoại trừ các lậu, còn lại bất thiện, thiện trong ba lãnh vực, dị thục trong ba lãnh 
vực, vô ký tố trong ba lãnh vực, và tất cả sắc. Đây là các pháp cảnh lậu mà phi lậu. 
Các pháp phi cảnh lậu không nên nói là lậu và cảnh lậu, cảnh lậu mà phi lậu 

DẦN GIẢI 
Như ở trên đã nói, szsavz (hữu lậu) bao trùm toàn bộ cung bậc của hợp thế. Trong 
số một trăm sáu mươi mốt pháp hiệp thế (81 citta (tâm), 52 cefasika (tâm sở), 
28 rũpa(sắc), trừ ra 4 lậu hoặc (tức tham, tà kiến và si tâm sở) 157 pháp còn lại đều 
nằm trong câu hỏi tìm hiểu sự thực này. Điều quan trọng cân lưu ý răng trong văn 
Kinh, hai câu hỏi ở phần VI và VII này không đề cập đến các pháp vô lậu. Sở đĩ có 
điều này là vì các pháp vô lậu đã hoàn toàn siêu việt (tam giới), do đó không thể và 
chắc chắn không bao giờ liên hệ đến hữu lậu (sãsava), mà có thể hoặc là lậu hoặc, 
hoặc là phi lậu (tức lậu và cảnh lậu) như vậy. 


-—-Oo0O--- 


Toát yếu 09 : * Thế nào là các pháp lậu và tương ưng lậu?” 


Dục lậu với vô minh lậu là lậu và tương ưng lậu, vô minh lậu với dục lậu là 
lậu và tương ưng lậu; hữu lậu với vô minh lậu là lậu và tương ưng lậu, vô minh lậu 
với hữu lậu là lậu và tương ưng lậu; kiến lậu với vô minh lậu là lậu và tương ưng 
lậu, vô minh lậu với kiến lậu là lậu và tương ưng lậu. Đây là các pháp lậu và tương 
ưng lậu. 

TRÍCH YÊU 
* Thế nào là các pháp lậu và tương ưng lậu? 


Tức hai lậu hoặc ba lậu phát sanh cùng một lúc trong bất luận tâm nào. Đây là các 
pháp lậu và tương ưng lậu. 

DẪN GIẢI 

Trong các tâm căn tham tất cả bốn lậu hoặc xuất hiện dưới những dạng kết hợp 
khác nhau. Trong điều kiện như vậy chúng vừa là lậu hoặc và cũng vừa là pháp 
tương ưng lậu (4sava sampayufa). 


-—-Oo0O--- 


Toát yếu 10 : * Thế nào là các pháp tương ưng lậu mà phi lậu?”° 


Những pháp nào tương ưng với các pháp (lậu) â ấy, ngoại trừ các pháp (lậu) 
ấy, tức thọ uần, tưởng uân, hành uân, thức uân. Đây là các pháp tương ưng lậu mà 
phi lậu. 

TRÍCH YÊU 

* Thế nào là các pháp tương ưng lậu mà phỉ lậu? 

Ngoại trừ các lậu, còn lại bất thiện. Đây là các pháp tương ưng lậu mà phi lậu. 
DẪN GIẢI 

Ở đây muốn ám chỉ đến 12 bắt thiện tâm và 24 tâm sở tương ưng lậu hoặc. 

Bồn lậu hoặc chỉ có mặt trong 12 bất thiện tâm và 27 tâm sở (13 tợ tha và 14 bất 
thiện tâm sở, (xem lại trang 341) Điều này có nghĩa rằng các pháp không phải là 
lậu hoặc nhưng tương ưng (hợp) với chúng, chỉ có mười hai bất thiện tâm và hai 
mươi bốn tâm sở (27 tâm sở - 3 lậu = 24) 

Một tâm được xem là thiện hay bất thiện là do các tâm sở đồng sanh với nó. Các 
lậu hoặc là những tâm sở cũng là nhân (ñeíu) quyết định tính chất bất thiện của 
tâm. 12 bất thiện tâm thuộc vê thức uấn - Vinnanakhandha, trong khi 27 tâm sở 
(cefasika) tạo thành thọ uân (vedan3), tưởng uẫn (sañZa). Thọ và tưởng là 2 tâm sở 
thuộc nhóm 13 sở hữu tợ tha trong số 27 tâm sở ấy. Việc chúng vừa là tâm sở 
(cefasika) vừa là uân (khandha) chỉ củng cỗ thêm vai trò nổi bật của chúng mà 
thôi. Trong phần toát yếu câu trả lời được đưa ra dưới dạng các uân (khandha), 
trong khi ở phần trích yếu chỉ làm phận sự tóm tắt chung. 


-—-Oo0O--- 


Toát yếu 11 : * Thế nào là các pháp bất tương ưng lậu và cảnh lậu? “' 


(không hợp với lậu hoặc nhưng phải chịu ảnh hưởng của các lậu hoặc) 

Những pháp nào không tương ưng với các pháp (lậu) Ấy, là những pháp thiện, bất 
thiện, vô ký thành cảnh lậu thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức sắc giới, thọ 
uẩn, tưởng uân, hành uân, thức uân. Đây là các pháp bất tương ưng lậu và cảnh lậu. 


TRÍCH YÊU 

* Thế nào là các pháp bất trơng ưng lậu và cảnh lậu? 

Tức sĩ phát sanh trong hai tâm khởi sanh câu hành ưu, sĩ câu hành hoài nghĩ, sĩ câu 
hành trạo cử, thiện trong ba lãnh vực, dị thục trong ba lãnh vực, vô ký tố trong ba 
lãnh vực và tất cả các sắc. Đây là các pháp bất tương ưng lậu và cảnh lậu. 

DẪN GIẢI 

Bỏ 25 pháp bắt thiện (ca 12, cefasika 13) ra khỏi 161 pháp hữu lậu (sãsava), 136 
pháp còn lại [kusala 17, vipãka 32, kriya 20 = 69 tầm (cif/a); tầm sở (cefasika) 36 
và sắc (rùpa) 28 = 136]. Tạo thành các pháp mặc dâu bất tương ưng (không hợp 
với) lậu hoặc, nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng của lậu hoặc. 


-—-Oo0O--- 


Toát yếu 12 : * Thế nào là các pháp bất tương ưng lậu mà phi cảnh lậu?! 


(Không hợp với lậu hoặc, và không bị ảnh hưởng của lậu hoặc) 

Các đạo Siêu Thế, các quả của đạo Siêu Thế và vô vi giới. Đây là các pháp bất 
tương ưng lậu và phi cảnh lậu. 

TRÍCH YÊU 

* Thế nào là các pháp bắt trong ưng lậu mà phi cảnh lậu? 

Tức bốn Đạo Siêu Thế, bốn Quả Sa Môn và Niết Bàn. Đây là các pháp bất tương 
ưng lậu mà phi cảnh lậu. 

Các pháp tương ưng lậu không nên nói là bất tương ưng lậu mà cảnh lậu, bất tương 
ưng lậu và phi cảnh lậu. 

DẪN GIẢI 

Các đạo quả tuệ Siêu Thế và Niết Bàn, 9 pháp này (4 đạo + 4 quả +1 Niết Bàn = 9) 
không hợp với các lậu hoặc, và không bị (ảnh hưởng của) lậu hoặc, tạo thành chiều 
kích duy nhất của sự an ôn và tịnh lạc. Đơn thuần không hợp với lậu hoặc hay bất 
tương ưng lậu không đủ để bảo đảm sự giải thoát khỏi các lậu hoặc; chỉ khi sự bất 
tương ưng này được kết hợp với sự chuyên hóa do phi lậu hay sự giải thoát khỏi 
các lậu sanh mới bảo đảm. 12 bất thiện tâm và các tâm sở tương ưng với lậu hoặc 
rõ ràng đã bị loại trừ khỏi hai phạm trù của câu hỏi (11&12) này. Chính vì vậy tập 
ngữ, "không nên nói là bất tương ưng lậu, v.v..." đã được dùng ở đây. 


-—-oÚO--- 
Bậc Ứng Cúng 


NHỮNG PHẨM HẠNH CỦA BẬC LẬU TẬN 


Phần đính kèm này nhằm giới thiệu những phẩm chất hay đức hạnh của một 
con người lý tưởng, bậc A-la-hán, bậc xứng đáng được tôn trọng cúng dường (ứng 
cúng). Bậc A-la-hán hay Ứng cúng là bậc đáng được tôn trọng cúng dường bởi lẽ 
các Ngài đã vượt qua các lậu hoặc (vô lậu). 

Biết được các Bậc Lậu Tận đã ứng xử như thế nào trong đời sống hàng ngày, có lẽ 
là một trong những kinh nghiệm mang tính giáo dục quý giá nhất đối với một 
người đi tìm chân lý. Bởi vì, không sớm thì muộn, một ngày nào đó hành giả cũng 
sẽ trở thành một trong những Bậc Lậu Tận, nên hành giả phải cố gắng sao cho 
được tốt hơn hay ngang bằng với cách ứng xử của các bậc ấy. Cuộc hành trình vạn 
dặm nào cũng khởi sự bằng những bước chân đầu tiên. Và cho dù trạng thái tuyệt 
đỉnh của tâm linh có cao vời đến đâu chăng nữa, do quyết tâm nhắm đến đó, một 
ngày kia cuộc hành trình ấy tất sẽ phải hoàn tất. Cho dù cách cư xử của ta ban đầu 
có bất toàn đến thế nào đi nữa, nếu cứ bước theo gót các bậc đại nhân này, tự nó sẽ 
bảo đảm thành quả cuối cùng. 

Trong Dhammapada - Pháp Cú Kinh - chương nói về Bậc A-la-hán là một trong 
những chương gây ra nhiều cảm hứng. Nó bộc lộ những phẩm chất của vị A-la-hán 
- Bậc Lậu Tận - trong những từ rõ ràng và giản dị nhất. Vị A-la-hán không có 
người đồng đăng trong thế gian này, bởi vì các Ngài đã siêu xuất thế gian, không 
còn phải chịu sinh tử luân hồi nữa. Bởi vậy, chỉ có vị ấy là mẫu người lý tưởng, là 
tiêu biểu cho cứu cánh tối thượng và đáng để cho mọi người noi theo. 

Những bài kệ sau đây sẽ chứng minh cho điều ấy. 

“Hành trình” đã đến đích 

Sâu muộn thảy tiêu vong 

Bậc đoạn tận kiết sử “* 

Đáu còn lo sợ chỉ. 

"Tự sách tấn, chánh niệm, 

Không lưu luyễn trú xứ 

Như ngồng trời rời ao 

Bỏ ao không nuối tiếc. 

“Ái các căn tịch tịnh 

Như ngựa hay khéo thuần 

Dứt trừ mạn, lậu hoặc 

Chư thiên cũng phải thán. 

"Như đất, không "Tài sản không tích chứa 

Ăn uống như thực trí 

Tự tại trong hành xứ 

Không 9, vô tướng “, giải thoát ?° 

Như chim giữa hư không 

Dấu chân thật khó tìm. 

“4i lậu hoặc đoạn tận, 


Ăn uống chẳng đam mê 

Tự tại trong hành xứ 

Không - vô tướng - giải thoát 

Như chim tung trời cao 

Tung tích nào đâu thấy". hiểm hận 

Như trụ cột vững chắc 

Như hô sâu không bùn 

Vị ấy, luân hồi dứt. 

"Người tâm ý thanh tịnh, 

Lời tịnh, nghiệp cũng tịnh 

Chánh tri pháp giải thoát 

Như vậy, được an ổn. 

"Không tin trởng mù quảng, 

Hiểu rõ pháp vô sanh. 

Chặt đứt mọi hệ lụy, 

Đoạn tận mọi cơ hội 

Xóả bỏ mọi ải dục. 

Bác vô thượng trên đời. 

“Làng mạc hay núi rừng 

Thung lũng hay đồi cao 

Nơi nào La-hản trủ 

Nơi đó tắt an vui. 

"Khả ải thay núi rừng 

Chồ phàm nhân không thích 

Vị ly tham mễn ưa 

Vì, không tìm dục lạc. " 

Ba mươi bảy phẩm hạnh đặc biệt của Bậc Lậu Tận (K”mäsava) đã được kế ra 
trong mười bài kệ trên, Gz//4dhino (hành trình) là phẩm chất thứ nhất. 

Đời sông, theo Đạo Phật, là một cuộc hành trình, 4đđham. Mà hành trình thì có thể 
là một cuộc lang thang vô định hoặc có thể là một cuộc hành hương chí thượng. 
Trong một thế giới lưỡng phân, mọi thứ đều được biểu thị bằng tính hai mặt bằm 
sinh này. Trí tuệ nằm ở chỗ biết chọn lựa con đường hướng thượng mang tính giáo 
dục tích cực, mặc dù muôn vàn khó khăn có thể phải trải qua. 

Suy cho cùng, bất luận cái gì khó thành tựu mới đáng để thành tựu. Và để trở thành 
bậc Ứng Cúng trong số các bậc đáng cúng dường tôn trọng ấy, ta chỉ có một sự 
chọn lựa duy nhất, đó là con đường khó khăn và vì vậy cũng là con đường đáng để 
thành tựu. Thuận theo con đường của thế gian thì dễ, nhưng tầm thường và không 
có gì xứng đáng cả. Các bậc Thánh A-la-hán không bao giờ chọn con đường tầm 
thường ấy, mà chấp nhận trả những giá rất đắt để hoàn tất cuộc hành trình 
(gatiddhino), vượt qua đại dương luân hồi. 


Bậc A-la-hán cũng còn được gọi là bậc Vô Uu (W/sokassa). Là sự hiện thân của 
tâm xả, các Ngài vượt qua những đối đãi của thế gian thường sinh ra những sâu bị, 
khổ, ưu, não và những trạng thái đau buồn, thống khổ khác. Ưu sầu chỉ là trắc diện, 
trong nét phác họa rõ ràng, của một điều kiện tâm lý bị thiêu đốt do sự mắt mát hay 
thất vọng sanh. Nó bắt nguồn từ căn (sec), có nghĩa là đốt cháy hay thiêu đốt. 

Khi một người nào đó mất một người thân, hay một vật gì quý giá, hoặc ngược lại, 
khi họ không thành tựu những ước mong của mình, thì tâm can nóng bừng lên, có 
thể nói là vậy, và bị thiêu đốt, nỗi đau phát sanh từ đó được biểu hiện bằng sự ưu 
sầu, khổ não v.v... Bởi lẽ các bậc A-la-hán không tầm cầu điều gì, nên các Ngài 
cũng chăng bao giờ mất mát gì. Vì thế cho nên các Ngài là bậc Vô Ưu, bậc Tịnh 
Lạc. 

Bậc A-la-hán được gọi là V7pamuiío, hoàn toàn giải thoát, bởi vì các Ngài đã 
thoát khỏi, không chỉ những hạn chế của nhân giới mà còn cả những hạn chế của 
thiên giới. Và sự kiện này đã được nêu bật bằng đức tính sbbãganthappahino, bậc 
đoạn lìa mọi ràng buộc. 

Samsära (luân hồi) được biểu thị bằng đặc tính của cơn sốt dục. Cơn sốt là một lối 
so sánh gây ấn tượng thực sự. Bậc A-la-hán là bậc đã thành công trong việc chuyển 
cái nóng có tính tàn hại của cơn sốt dục ấy thành nhiệt tình nóng bỏng của việc 
thành tựu Siêu Thế mà nhờ đó thực hiện được chiến công kỳ diệu nhất. 

Đôi lúc cũng có người sẽ hỏi, khi một Bậc A-la-hán đã thành tựu cứu cánh tối 
thượng, các Ngài cần nỗ lực thêm nữa để làm gì? Những nỗ lực của Bậc A-la-hán 
là dấu hiệu của nhiệt tình sẵn có của vị ấy, và chính nỗ lực này các Ngài dùng để 
làm mẫu mực cho giáo pháp (đhamma). Bậc A-la-hán luôn luôn tích 
Cực ;MyyHHJafi, "vì hạnh phúc của số đồng, vì lợi ích của số đông". Như vậy nỗ lực 
của vị ây được đi kèm với lòng bi mân và vị tha và vì Ngài là hiện thân của pháp, 
làm mẫu mực cho giáo pháp, và tích cực trong việc cổ xúy giáo pháp, nên các Ngài 
luôn luôn chánh niệm. 

Nếu cuộc sống thế gian được nêu bật băng sự khát khao hưởng thụ, thì những 
chứng đắc Siêu Thế cũng được phân biệt bằng sự an lạc. Tuy nhiên, sự khao khát 
lạc thú và sở hữu chắc chăn sẽ đưa đến loạn động, trong khi Siêu Thế được biểu thị 
bằng đặc tính tịnh lạc cố hữu của nó. Nếu như hàng phàm phu, bị câu thúc trong 
cái thế gian của nó, thích thú trong đó và luyến ái đời sống gia đình của họ v.v.. 
thì bậc A-la-hán, với sự xuất ly và ly dục hoàn toàn của các Ngài, hoan hỷ Hồ cất sự 
tự do của đời sống không gia đình, trong sự giải thoát khỏi mọi ý niệm thuộc về. 
Chính vì vậy mới có hình ảnh tương tự, "như thiên nga rời hồ, bỏ lại mọi trú xứ" để 
nói lên sở hành của các Ngài. 

Do đó, cội nguồn hạnh phúc thực sự hiển nhiên không nằm trong sự tích chứa, 
không ở sự hưởng thụ uống ăn, dục lạc hay bất cứ một điều trần tục nào, mà là ở sự 
xuất ly. Chính vì vậy mà Đức Phật mới nói răng dù cho trú xứ có thể là làng mạc 
xa xôi hẻo lánh hay một nơi thâm sơn cùng cốc, có thể là một thung lũng thâm u 


hay trên đồi cao heo hút, nhưng nếu có các A-la-hán trú, nơi ấy cũng trở nên thú vị, 
bởi vì các Ngài không đi tìm những lạc thú trần gian như những kẻ phàm phu, nên 
cảm thấy hoan hỷ trong đời sống vô dục ở bắt kỳ trú xứ nào. 

Các Bậc A-la-hán cũng sử dụng mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, như thực 
phẩm, y phục, nơi trú ngụ..., nhưng khác phàm phu ở chỗ, các Ngài thọ dụng nó 
với trí tuệ, và do đó được giải thoát khỏi sự ràng buộc của nó. Bởi lẽ không luyến 
ái, nên các Ngài không tích nghiệp để lót đường cho sanh hữu tương lai. Các Ngài 
giống như chim trên trời, không để lại tung tích. 

Tung tích hay con đường cũng là hình ảnh tượng trưng cho một cảnh giới tải sanh. 
Sau khi các vị A-la-hán nhập vô dư Niết Bàn (Parinibbana), tựa như loài chìm bay 
trên trời cao, không thê nào theo dấu được con đường vô tung tích của các Ngài. Vì 
vậy, mới có thuộc tính gafidurannayä '”, ở đây muôn nói đến chiều kích Siêu Thế 
của sự giải thoát, hoàn toàn không giống như chiều kích của thế gian. Trong cõi thế 
mặc dầu đầy rẫy những con đường, nhưng không có con đường nào trong đó có thể 
đem ra so sánh hay mô tả với Siêu Thế được. 

VỊ A-la-hán chỉ lui tới những nơi giải thoát - ƒ7mokkha - tức là Tam giải thoát 
môn: Không, Vô Tướng, Vô Nguyện (xem lại Phần 2.2). Chính nhờ lui tới những 
nơi giải thoát ây mà tâm của một vị A-la-hán đã chuyển thành cái được gọi là Như 
Thị (7zđï). trú trong "Như Thị", tức là, trú trong chân lý, dẫn đến trạng thái Lậu 
Tận ànàsava. 

Bởi lẽ Bậc Như Thị đã hoàn toàn an tịnh và định tĩnh, các Ngài giống như đất, 
không giận hờn cũng chẳng hân hoan. Các Ngài không dễ dàng lay động như cột 
trụ trong đền thờ (7dakjia), và thanh tịnh tuyệt đối như hồ nước sâu thắm không 
bùn nhơ. Những ảnh dụ này thực vô cùng thích hợp cho người không còn sanh tử 
luân hồi nữa vậy. 

Đức tính định tĩnh và an tịnh của bậc A-la-hán làm cho vị ấy trở nên thân ái ngay 
cả với các hàng chư thiên, như một tấm gương hoàn thiện của sự thu thúc. Với ý 
nghĩ, lời nói, và hành nghiệp đã an tịnh, lại thêm các căn khéo được nhiếp phục của 
mình, bậc A-la-hán có thể ví như con ngựa quý đã được người đánh xe thiện xảo 
thuần hóa và huấn luyện một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, sự tự chủ của bậc A-la-hán 
chỉ là sự phản ánh của tình trạng đã thoát khỏi kiêu mạn, lậu hoặc và những gì 
tương tự như vậy của các Ngài. Bởi thế, vị A-la-hán mới được gọi là bậc Chánh Trí 
Giải Thoát - Sammadafñna Wimulto. 

Vị A-la-hán cũng không thể đem so sánh với bất kỳ một người nào hay một vật 
nào trong tam giới, dù cho họ có cao quý đến đâu chăng nữa. Chư thiên trong cõi 
trời chắc chắn là đáng tôn quý, theo nghĩa rằng họ hưởng được những quyền lực và 
phúc lạc lớn hơn. Nhìn từ góc độ con người, nhiều vị trong họ đúng là toàn năng 
thật. Và so với thọ mạng trăm năm của cõi người thì tuổi thọ hàng trăm, hàng ngàn 
kiếp, chứ không chỉ năm, của họ chắc chắn sẽ trở thành vĩnh hằng. Nhưng chư 
thiên, dù viết hoa (ám chỉ thượng để chí tôn) hay viết thường (chư thiên nói 


chung), cũng chưa thoát khỏi tam giới và phải chịu sự chi phối của quy luật nhân 
quả, nghiệp báo, do đó vẫn còn phải tái sanh. Bởi lẽ các bậc A-la-hán đã siêu việt 
mọi pháp thế gian, đã bẻ gãy vòng luận quần của tử - sanh luân hồi, và đã tìm được 
lỗi vào Siêu Thế, các Ngài thực sự ưu việt hơn cả các hàng chư thiên. Bậc A-la-hán 
có thể hoặc là một người hoặc là một vị chư thiên. Thực vậy, có vô số chư thiên đã 
đạt đến trạng thái hoàn thiện tối cao này (A-la-hán quả), và do đó sự bảo hộ của 
các Ngài luôn luôn sẵn dành cho tất cả những ai đang hộ trì Tam Bảo: Phật Bảo - 
Pháp Bảo - Tăng Bảo. 

Trong chương nói về các vị A-la-hán này, bài kệ 97 được xem là khơi dậy sự tò mò 
nhất bởi vì chủ tâm dụng từ mang nghĩa đôi ở đó, tức là trong bài kệ này mỗi từ 
được dùng theo hai nghĩa, một nghĩa có vẻ hơi khiếm nhã và nghĩa kia lại vô cùng 
cao thượng. Những từ hóc búa đó là - asaddha, nghĩa đen là bất tín. Nhưng trong 
trường hợp của một vị A-la-hán thì nó lại có nghĩa là không tin tưởng mù quáng, 
bởi vì Bậc A-la-hán có một niềm tin bất động nơi những gì vị ây trực tiếp kinh 
nghiệm, ở đây muốn nói đến các đạo quả tuệ Siêu Thế và Niết Bàn. Và chính sự 
tuệ tri này mà vị ấy đương nhiên thoát khỏi niềm tin mù quáng. 

Kế đến là từ 4#a/aññu mà nghĩa đen là người không biết hay nhìn nhận một thiện 
sự; tức là một người vong ân hay bội ân. Tuy nhiên trong bài kệ này (4&4ø/añfu ) 
lại mang nghĩa là người thông hiểu Pháp Vô Sanh (4kataffu = vô + sanh + người 
thông hiểu). Ý muốn nói ở đây là bậc A-la-hán đã đạt đến tột đỉnh tâm linh, đã 
chứng đắc Niết Bàn, pháp vô sanh. Sở dĩ Niết Bàn được gọi là vô sanh bởi vì đã 
vượt ra ngoài vòng luấn quần của nghiệp báo và tái sanh. Szmsãra (luân hồi), một 
từ đồng nghĩa của vòng luẫn quân này biểu thị một sự tái tạo liên tục được coi là 
không bao giờ dứt và vô nghĩa. 

Thế gian này được biểu thị băng sự sáng tạo bất tận dựa trên các quy luật của thế 
gian như quy luật vật lý, sinh học, đạo đức (nghiệp) và tâm. Ngược lại, Siêu Thế là 
sự đối lập của hệ lụy và loạn động bẩm sinh trong sự sáng tạo, đặc tính thuần túy 
của siêu thế là an lạc và tịch tịnh. Nếu như cuộc sống và thế gian được tạo ra bởi 
Nghiệp (kamzna), thì Niết Bàn vượt qua mọi hoạt động có chủ ý ý và sáng tạo ấy. Do 
đó, khác với luân hồi, Niết Bàn vô thỉ vô chung, không do bất kỳ một quyền lực 
hay tác nhân nảo tạo ra, và Niết Bàn cũng không có một sự hỗ trợ căn bản nào như 
một đắng thượng đề v.v... Niết Bàn hoàn toàn không tạo tác (vô vi). 

Trong một đoạn tán dương tìm thấy ở Uđzna (Cảm hứng ngữ, Tiểu Bộ), Đức Phật 
rõ ràng đã trình bày rằng nếu một chiều kích vô vi và vô sanh như vậy không hiện 
hữu, thì sự giải thoát khỏi thế gian chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Bởi lẽ có cái vô 
sanh, và có Bậc liễu ngộ vô sanh, nên sự giải thoát khỏi hệ lụy thế gian là điều có 
thực. 

Sandhicchedo, nghĩa đen, người đã phá dỡ nhà. Trong bài kệ này Sandhicchedo có 
nghĩa là người đã chặt đứt mọi ràng buộc, tức là người đã phá tan căn nhà do tham 
ái thiết kế và do nghiệp xây dựng. Lối nói khó hiểu này làm nổi bật những yếu tố, 


nhờ đó mà bánh xe sanh hữu tiếp tục chuyền động không ngừng, như đã được Đức 
Phật trình bày trong bài Pháp Duyên Khởi (Paficca Samuppada) của Ngài. 
Hafãvakãso, nghĩa đen, người bỏ lỡ mọi cơ hội hay những địp may có thê được lợi 
v.v... [rong bài kệ này Ha/ãvakãso có nghĩa là người đã diệt trừ mọi cơ hội tác 
nghiệp thiện, ác và như vậy cũng đoạn diệt luôn cái vòng luân quần của nghiệp và 
tái sanh. Bởi lẽ các Bậc A-la-hán không tạo cơ hội cho sự kéo dài mãi của hệ lụy, 
nên các Ngài được gọi là người hủy diệt mọi cơ hội. Sau khi đã tây trừ mọi tham ái 
bằng đạo tuệ Siêu Thế cao nhất (A-la-hán đạo), và nhờ đó trở thành một Bậc không 
tin tưởng mù quáng, Bậc thông hiểu vô sanh, Bậc phá hủy ngôi nhà gọi là luân hồi, 
và Bậc đã giết chết mọi cơ hội; vị ấy xứng đáng là Bậc tối thượng nhân 
(Uitamapuriso), Bậc vô dục (Viaraga). tức là người không còn đi tìm bắt cứ cái gì 
để làm thỏa mãn các giác quan. 

Đức Phật đã nói lên bài kệ khó hiểu này để giải thích một vấn đề rất dễ gây tranh 
cãi, mà trong đó trưởng tử của Ngài, Tôn giả Xá Lợi Phất bị xuyên tạc. Tương 
truyền rằng khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên Tịnh Xá (Jeavanavihara), ba mươi 
vị Tỳ khưu nọ sống trong rừng nhiệt tình hành các pháp khổ hạnh, trở về viếng Bậc 
Đạo Sư, sau mùa an cư, để đảnh lễ Ngài. Với Phật nhãn, Thế Tôn biết họ có tiềm 
năng chứng đắc A-la-hán quả và các thắng trí (thần thông). 

Ngài muốn nhắn mạnh đến sự cần thiết phải làm cho ngũ căn (tỉnh thân) là 
tín (saddha), tắn(wiriya), niệm (safi), định (samadhi) và tuệ (pañna) thuần thục, 
dẫn đến sự đoạn trừ các lậu hoặc, và từ đó chứng đắc trạng thái bất tử của Niết 
Bàn. Ba mươi vị Tỳ khưu hành khổ hạnh ở rừng nảy căn cơ đã chín mùi, các vị đã 
tu tập thuần thục ngũ căn, và tất cả cái mà họ cần lúc này chỉ là sự khích lệ tinh 
thần dưới hình thức một bài pháp từ chính miệng Đức Thế Tôn. 

Đức Phật, với một sự lượng định chín chắn, đặt một câu hỏi cho Tôn giả Xá Lợi 
Phất, lúc ấy cũng đang ngồi trong hội chúng. Đức Phật hỏi: "Này Sãripuf#a (Xá 
Lợi Phất), ông có tin răng tín căn, khi được khéo tu tập và thực hành thuần thục, sẽ 
đem đến bắt tử, đồng quy vào bắt tử không?” 

Tôn giả Xá Lợi Phát trả lời: "Bạch Đức Thế Tôn, con không xét vấn đề này băng 
niềm tin vào sự trình bày của Đức Thế Tôn, nghĩa là: tín căn khi được khéo tu tập 
và thực hành thường xuyên sẽ đưa đến bất tử, đồng quy vào bất tử (Niết Bàn). Mà, 
bạch Đức Thế Tôn, chỉ có những ai chưa liễu tri, chưa tỏ ngộ, chưa thông hiểu, 
chưa chứng đắc và chưa kinh nghiệm bằng tuệ giác pháp bắt tử này, chắc chắn sẽ 
là hợp lý cho họ để hiểu bằng cách tin vào lời người khác nói răng tín căn, khi 
được khéo tu tập và thực hành thường xuyên sẽ đưa đến bắt tử, sẽ đồng quy vào 
bắt tử." Đối với bốn căn còn lại Đức Phật cũng nêu câu hỏi như vậy và Tôn giả Xá 
Lợi Phất cũng khắng định theo cách trên. 

Lúc bấy giờ, một sô Tỳ khưu, do không hiểu ngụ ý của cuộc đối thoại này đã biến 
nó thành vẫn đề tranh cãi. Một số trong họ, phát xuất từ lòng ganh ty với Tôn giả 
Xá Lợi Phất, người đã được Bậc Đạo Sư dành cho một vị trí nổi bật trong Giáo 


Pháp và còn được rất đông đệ tử, cả tăng lẫn tục hết sức kính trọng. Họ đi khắp nơi 
rêu rao rằng: "Này mọi người, Trưởng lão Xá Lợi Phất vẫn chưa từ bỏ tà kiến cũ 
của ông ấy. Ngay đến hôm nay mà ông ta cũng không tin nơi Đẳng Chánh Đăng 
Giác." 

Khi Bậc Đạo Sư biết được những lời buộc tội vu khống này, Ngài hỏi họ, "Này các 
Tỳ khưu, tại sao các người lại đi nói như vậy? Lẽ ra, những gì Ta muốn nói khi hỏi 
Xá Lợi Phất cần phải được hiểu như vậy: 'Này, Xá Lợi Phất ông có tin rằng không 
tu tập ngũ căn, không thực hành định tuệ, có thể có người nào đã từng chứng đắc 
đạo - quả Siêu Thế chưa?' Những gì Xá Lợi Phất trả lời là: 'Bạch Đức Thế Tôn, 
con không tin rằng đã từng có một người nào có thê chứng đắc được bằng cách ấy.' 
Như vậy rõ ràng là vị ấy không tin rằng khi một người chưa hoàn tất những điều 
kiện tiên quyết, như thực hành bố thí và các nghiệp công đức khác, lại có được một 
kết quả như vậy. Điều đó không có nghĩa là vị ấy không tin nơi những ân đức của 
Bậc Giác Ngộ và các vị Thánh Đệ Tử của Bậc Giác Ngộ ấy. Tất cả những gì Xá 
Lợi Phất muốn nói là vị ấy không đơn thuần tin vào lời của người khác chỉ vì sự cả 
tin của mình. Song đối với vị ấy, những gì ta trình bày là một sự thực bất di bất 
dịch, do sự kiện răng chính tự thân vị ây, bằng trực giác tuệ của mình, đã thể nhập 
pháp ấy, đã tự mình đạt đến những chứng nghiệm siêu nhiên khác, như các thiền 
định và đạo quả Siêu Thế đưa đến Niết Bàn. Do đó, vị ấy không thể bị chỉ trích." 
Rồi Đức Thế Tôn phân tích thêm và ráp các sự kiện lại với nhau. Sau đó Ngài 
thuyết pháp, và công bố bài kệ này để kết luận. 

"Không tin trởng mù quảng, 

Thông hiểu pháp vô sanh. 

Chặt đứt mọi hệ lụy, 

Đoạn tận mọi cơ hội 

Xó bỏ mọi ải dục 

Bác vô thượng trên đời. 





' Sarmvara: sự phòng hộ, chế ngự, thu thúc ngăn chặn các ác bất thiện pháp 

? Phàm phu (Đuihujjana) nghĩa là người còn bị trói buộc trong vòng luân hồi, người 
chưa vượt ra khỏi thế gian, còn bị phủ kín trong lưới Nghiệp và tái sanh. Từ "phảm 
phu" đối lại với từ "4riya" (bậc Thánh), người đã chuyên hóa về mặt tinh thần. Có 
bốn bậc Thánh: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Những tên gọi 
này liên quan đến mức độ tấn hóa mà các bậc Thánh này đã thực hiện qua việc 


đoạn trừ các kiết sử. Có hai loại phàm phu, một hạng đắm chìm trong các pháp thế 
gian không dứt ra được và một hạng được gọi là kalyãnapufthujjana, thiện trí phàm 
phu, tức là người đang nỗ lực vượt thoát khỏi những hệ lụy của thế gian. 

3 Chơn chánh giác sát: chơn cánh quán tưởng 

* Ghi chú: Đoạn áp chót được dịch lại như sau: "Này các Tỳ khưu, các lậu hoặc nào 
khởi lên do sống không phòng hộ với sự phòng hộ các căn có thể trở thành tàn hại 
và nhiệt não, giờ đây, nhờ sông phòng hộ với sự phòng hộ các căn, những lậu hoặc 
này không trở thành tàn hại và nhiệt não nữa. 

Ghi chú: Đoạn áp chót được dịch lại như sau: "Này các Tỳ khưu, các lậu hoặc 
nào, khởi sanh do thọ dụng không chân chánh, có thể trở thành tàn hại và nhiệt 
não, giờ đây, do thọ dụng chân chánh như vậy, các lậu hoặc này không còn trở 
thành tàn hại và nhiệt não nữa." 

5 Tadanga: nhất thời đoạn trừ, hay đoạn trừ bằng cách thay thế. 

” Tiềm lực ở đây cần phải hiểu là những thói quen, tập khí, thường nghiệp, cận y 
duyên. 

* 4bhinivesa: Hán-Päli tự điển dịch là Ngã chấp; Päli-Anh là incijmafion (xu 
hướng); /enđenecy (khuynh hướng) 

? Thuận-nghịch (anmurodhapafivirodha) nghĩa là phản ứng của tâm khi bị tham chi 
phối (thuận) và sân chi phối (nghịch) trước một đối tượng nào đó. 

!9 Pafiv7haí7: quản triệt, thâm thấu, thâm nhập, đâm thủng. 

UẺ Jndriya samafä (căn bình đăng) sự quân bình các căn tinh thần: tín, tấn, niệm, 
định, tuệ. 

'* Chú thích: 4ññasamana (Sở Hữu Tợ Tha) là những sở hữu không có đặc tính 
riêng biệt, nên khi hợp với tâm nào thì chúng mang đặc tính của tâm ấy; chăng hạn 
như khi hợp với tâm thiện thì đặc tính của nó là thiện (như trong các Giác Chị 
này); hợp với bất thiện thì nó mang đặc tính bất thiện v.v... 

3 Samwsãra: Faring on; transmigration - sự chuyển sanh, sự luân lưu trong tam giới. 
+ Ý: Mano (Päli) 

5 Tự thị: tự cho mình là đúng, tự đánh giá mình quá cao và coI thường người khác. 
'° Nepakka từ điển PAl-Hán dịch là Tổng Tuệ; còn Päli-Anh 
là sagacify hay prudence có nghĩa là sự khôn ngoan hay thận trọng. (N.Ð.) 

 Ở đây cần hiểu rằng tác ý tâm sở có mặt trong tất cả các loại tâm, không tâm nào 
thiếu tác ý được, như Đức Phật đã nói: "Tất cả các pháp lấy Tác ý làm chỗ sanh 
khởi" (Manasikara sambhava sabbedhamma). Như vậy, đối với các tâm quả 
Uipaka cií4) và tâm duy tác (kiriya cifía) thuộc về vô ký (abyakaia), nghĩa là tác 
ý tâm sở nằm trong tiến trình này không thể chuyển đổi được. Tuy nhiên, do 
thường xuyên vận dụng như lý tác ý trong đời sông hàng ngày, hành giả sẽ loại trừ 
được các bất thiện tâm mỗi khi chúng sanh khởi. Tầm quan trọng của như lý tác ý 
đã được đức Phật xác nhận rõ ràng trong Tăng chi kinh, phẩm Đoạn Triển cái, tóm 


tắt như sau: "Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, đưa đến tham dục 
chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại, như 
tịnh tướng. Tịnh tướng, này các tỳ khưu, nếu không như lý tác ý, đưa đến dục tham 
chưa sanh được sanh khởi, và dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại." 

'8 7ÿ chú: Làm thành cảnh cho tâm với căn nguyên tốt là như lý tác ý, tức tâm sở 
tác ý phối hợp trong các tâm tịnh hảo (Sobhana ci4); làm thành cảnh cho tâm với 
căn nguyên xấu là phi lý tác ý, tức tác ý tâm sở trong các tâm bắt thiện. 

9 Kilesa: phiền não; Sankilesa: sự ô nhiễm, phiền não; ƯJakkilesa: tùy phiền não, 
điều nhơ bần (theoW/bhanga, phần trích cú từ điền) 

? Kiết sử (samyojana) theo Kinh tạng, có 10 kiết sử như sau: Dục ái, sắc ái, vô sắc 
ái, sân. Mạn, kiến, giới cắm thủ, nghi, trạo cử, và vô minh kiết sử. - VI diệu pháp 
có khác: Dục ái, phẫn nộ, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, hữu ái, tật đó, 
lận sắt và vô minh. 

?! Bộc lưu (osgha) có bốn: Dục, hữu, kiến, vô minh bộc lưu. 

? Triền cái (Nivarana) có năm: Dục, sân, hôn trầm - thuy miên, trạo cử, phóng dật 
và nghi cái. 

? Trong bản tiếng Anh, nguyên văn đoạn này như sau: "And what, Monks, is the 
consequence of cankers? Monks, that which when subJected to Ignorance, 
materializes according to that condition of 1gnorance, this or that 1ndividualised 
exIstence; eIther In a meriforious or demeriforrious plane of existence; this, Monks, 
1s called the consequence of canker”. (Và này các Tỳ Khưu, thế nào là các lậu hoặc 
đị thục (quả báo của lậu hoặc)? Này các Tỳ khưu, khi nào do vô minh cái gì sanh 
khởi, một tự ngã thế này hay thế khác khởi lên do duyên vô minh ấy, hoặc trong 
cảnh giới hữu phước (Trời, người), hoặc trong cảnh giới không phước đức (bốn 
cảnh khô). Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc dị thục. 

? Giá chuyển hướng (bogie) gầm tàu lửa có bánh lắp ở bên dưới và quay xung 
quanh trụ để đổi hướng (English-Vietnamese Dictionary). 

? Kãmaguna: năm dục trưởng dưỡng hay dục trần, tức là những cảnh khả ái khả hỉ 
làm tăng trưởng phiền não dục. Cảnh tốt thì gọi là dục trưởng dưỡng, còn xấu là 
dục trần. 

? Tu từ học: bộ môn ngôn ngữ học nghiên cứu những thuộc tính biểu cảm của các 
phương tiện ngôn ngữ đề sử dụng làm cho lời văn hay hơn, đẹp hơn. 

?' Tâm quả bất thiện vô nhân (4hefukäkusala vipãkaciria) là những tâm thành tựu 
bởi nghiệp bất thiện trong kiếp quá khứ, vì là quả của ác nghiệp nên những tâm 
này chuyên bắt các cảnh xấu. Tâm quả bắt thiện vô nhân có bảy loại: Năm tâm hay 
ngũ song thức (nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân thức); hai tâm còn lại là tiếp thọ tâm và suy 
đạc tâm. (Ở đây chỉ đề cập đến năm tâm ngũ song thức). 

?% sayagocchakam (Tụ Lậu) tức là phần gom các đề tài liên kết nhau nói chung 
quanh các vấn đề lậu hoặc (Chú thích của Hoà Thượng Tịnh Sự). 


* Homeosfasis: tiễn trình sinh lý học trong cơ thể trong đó các hệ bên trong nó 
(như huyết áp, thân nhiệt) được giữ ở mức cân bằng, bất kế các thay đổi từ bên 
ngoài. 

3° Trong bản tiếng Anh chỉ nói: Dục lậu khởi lên trong 8 tâm căn tham (/he canker 
Oƒ desire ƒor sense pÏleasures qrises in the eighf stafes Oƒ consciowusness roofted ïn 
(it. accompanied by) greed). Các đoạn khác cũng cần hiểu như vậy. 


3! Các tâm ly tà thường hợp với ngã mạn /nãna) 

* no-ãsavã dhamma: các pháp phi lậu 

3 Säsava đhamma: ở đây phải hiểu là pháp bị lậu biết; cảnh lậu (Ðhamma 
sangan)). 

- Trong bản tiếng Anh thì dịch là: "he ƒacfors that are subject to (infÏluence oj) 
cankers." (các pháp phải chịu ảnh hưởng của lậu hoặc). 

- Tự điển Hán-Päli, szsaya dịch là hữu lậu (có cảnh lậu) khác với bhavãsava cũng 
là hữu lậu nhưng với nghĩa là sanh hữu. 

3 4Anäsaväã dhammä: các pháp không bị lậu biết. 

- Trong bản tiếng Anh chú thích:..."?he ƒactors that are not subject to (the influence 
oƒ, being beyond the range oƒ) cankers": các pháp không phải chịu (ảnh hưởng của, 
hay vượt qua tầm ảnh hưởng của) các lậu hoặc. 

- Từ điển Hán-Pãli địch 4øasãvz là vô lậu. 

` savasampayuttã dhamma: các pháp tương ưng lậu. 

35 savavippayutta dhammä: các pháp bất tương ưng lậu. 

3 Äsavã ceva sãsava ca dhamma: pháp lậu và cảnh lậu. 

* 4savã ceva ca ãsava dhamma: các pháp cảnh lậu mà phi lậu. 

` Äsavã ceva ãsavasampayuttã ca dhamma: các pháp lậu và tương ưng lậu. 

* 1savasampayuttä ceva no ca ãsavã dhamma: pháp tương ưng lậu mà phi lậu 

*' Äsayavippayuttä sãsavã dhamma: pháp bất tương ưng lậu và cảnh lậu 

*® savavippayuttä anãsavã dhamma: pháp bất tương ưng lậu mà phi cảnh lậu. 

5 Hành trình ở đây có nghĩa là vòng sanh tử luân hồi. 

* Kiết sử (sabbaganthappahimassa) ở đây muốn nói đến tham, sân và tà kiến. 

° Như thực trÌ (pariññafabhojana: chánh niệm thực) theo chú giải có 
ba pariññä (biến tri) mà một vị tỳ khưu khi thọ dụng vật thực cần quan tâm là: 
(L) ñata-parinNa: biết đích xác tính chất của vật thực thọ dụng. (2) Tirana- 
parifññä: tin chắc về sự đáng nhờm gớm của vật thực ấy. (3) Pahãna-pariñfñä: đoạn 
trừ tâm tham đắm trong khi ăn. 

* Không (sunnaa): theo chú giải có nghĩa là không còn tham ái, một tên gọi của 
Niết Bàn. 

” Vô tướng (animiiam): không còn tướng tham, sân, si, cũng là một tên gọi của 
Niệt Bàn. 


*8 Giải thoát (vữnokkho): giải thoát khỏi sanh hữu; Niết Bàn. 

* Gatidurannava (gaHi tesam durannaya): không thê dõi biệt được sanh thú của các 
Ngài, bởi vì Bậc A-la-hán đã đoạn trừ tham ái và không còn phải chịu tái sanh luân 
hồi nữa 


